


Thích Minh Tuệ 


TỊNH ĐỘ 
THỰC HÀNH 
VẤN ĐÁP 


NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG 
2012 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Tịnh Luật Tùng Thư 

1- Kinh A-di-đà - Thích Tịnh Trí dịch. 
2- Kinh Duoc-Sw - Thích Tịnh Trí dịch. 
3- Đại- Thừa Vô-lượng-thọ Kinh 
Pháp sư Tịnh Không biên soạn, Nguyên Trừng dịch. 
4- Kệ niệm Phật - Hòa thượng Thích Trí Tịnh biên soạn. 
5- Niệm Phật Đạt Bắt Niệm Tự Niệm Báo Đảm Vãng Sanh 
Thích Minh Tuệ biên soạn (2010). 
6- Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập 
Cư sĩ Lý Bỉnh Nam biên soạn. 
7- Tuyển Trạch Bốn Nguyện Niệm Phật Tập 

Pháp Nhiên Thượng Nhân biên soạn, Thích Tịnh Nghiêm dịch (2006) 
8- Niệm Phật Tông Yếu 
9- Pháp Nhiên Thượng Nhân biên soạn, Nguyễn Văn Nhàn dịch (1997). 
10-Vạn Đức Pháp Ngữ -Hòa Thượng Thích Trí Tịnh biên soạn. 
10-Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp - Thích Minh Tuệ biên soạn (201 1). 


LỜI NHÁN NHỦ 
CÚỦA LÃO HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG 

Khi tai kiếp đến người đáng ở sẽ được ở, người đáng đi thì 
phải đi. Sống chết đều có số, phú quý mạng đã định, tránh không 
được, thoát không khỏi. Người số không bị nạn, dù đại tai kiếp 
đến vẫn được sống sót bình an. Điều duy nhất ở hiện tại có thể tự 
cứu và độ tha chính là nghe đại Kinh giải, y giáo phụng hành, lão 
thật niệm Phật, buông xả vạn duyên, cầu sanh Tjnh-độ. Công đức 
niệm Phật bất khả tư nghì. Chỉ có niệm Phật, sửa lỗi mới giảm bớt 
tai nạn. Những phương pháp khác không còn kịp nữa! Diệt trừ 
vọng niệm. Tất cả đều tùy duyên là tốt. 


Ngày 12 tháng 04 năm 2011 





LƠI NGO 

Nam-Mô A-Di-Đà Phật. 

Vâng lệnh thầy Trụ trì và thầy Giáo thọ, Minh Tuệ tôi ra thất 
chia sẻ kinh nghiệm niệm Phật cho Phật tử chùa Tịnh Luật từ năm 
2009. Sau hai năm làm Phật sự, tôi nhận thấy Phật tử năm vững 
phương pháp hành trì, riêng bản thân tôi bị khựng lại. Do đó tôi 
ngỏ ý với Phật tử, sẽ vô thất trở lại. Phật tử nói: “Thầy vô thất, 
chúng con có khó khăn trở ngại đường tu, chúng con biết hỏi ai?”. 
Tôi trả lời không được. Dù răng chùa Tịnh Luật còn lắm thầy giỏi 
hơn tôi nhiều, nhưng mỗi thầy có pháp tu riêng, không ai giông ai, 
nên có thể giải đáp không thỏa đáng chăng? Phật tử nói tiếp: “Vậy 
thầy giải đáp săn những khó khăn trở ngại, chướng nạn mà chúng 
Con có thể gặp, để chúng con nương theo đó mà hành trì”. Đề nghị 
này rất có lý, mặc dù đối với khả năng hạn hẹp của tôi, thì đây 
không phải việc dễ làm. Trước tình thế không thê từ chối, tôi nói: 
“Vậy thì quý vị đặt những câu hỏi, tập trung lại đưa tôi trả lời”. 
Đây là lý do quyền “Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp” ra đời. 


Một lần nữa, hằng ngày tôi khẩn cầu đức Từ phụ A-di-đà và 
chư Phật mười phương gia bị cho tôi giải đáp đúng như pháp. 
Được sự nhiệt thành cộng tác đắc lực của chư liên hữu đã nhập 
tâm, đạt Bất niệm tự niệm, cộng thêm sự khích lệ và giúp đỡ quý 
báu của quý Thầy, Sư cô, quý liên hữu gần xa, tôi hoàn thành 
được quyền sách nhỏ bé này. 

Nhân đây, chúng tôi thành kính tri ân: Hòa thượng thượng 
Trí hạ Tịnh, (viện chủ chùa Vạn Đức), Đại đức Thích Tịnh Trí 
(Trụ trì chùa Tịnh Luật), Đại đức Thích Pháp Quang (Giáo thọ 
chùa Tịnh Luật), Đại đức Thích Thiện Niệm (Chùa Khuông Việt, 
Pháp), Đại đức Thích Phước Tánh (C0), Sư cô Thích nữ Đồng Từ 
(chùa Tịnh Luật), Sư cô Thích nữ Thanh Phi (PA) cùng chư liên 
hữu: Phạm Khanh (KT Printing), Hoằng Minh, Hoằng Huệ, Tịnh 
Ngọc (Houston), Diệu Tiên, Diệu Hải, Minh An, Chúc Lượng, 


1H 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Minh Phúc, Diệu Thanh (CA), Quảng Âm (CA), Minh Trung 
(CA), Bạch Liên (KS), Phương Đoan (VA), Diệu Chánh (VÀ), 
Huệ Tâm (CA), Quảng Sa (Úc), Quảng Diên, Diệu Hiển (Canada), 
Thiện Tường (Canada), Minh Giác (Canada), Huệ Đức (VN), Huệ 
Tài (VN), Huệ Ngọc (Pháp), Huệ Tâm (Pearland), Hoàng Thái, 
Huệ Quang (VN), Ngọc Minh (CA), Diệu Tịnh (CO), Huệ Hạnh 
(C0), Diệu Hạnh (CT), Tịnh Lạc (PA), Chân Lạc (PA), Thiện Châu 
(MD), Thiện Duyên (MD), Đồng Huệ (FL), Diệu Thuận (IA), 
Nguyên Hương (GA), Diệu Huyền (MD), Diệu Phước (VA), 
Thanh Nhan (MD), Nguyên Châu (MA), Minh Huệ (VN), cô 
Ngọc Tâm (VN), cô Tú Trinh, ông Hùng Thanh, ông Nam Dương, 
cô Uyên Đinh, cô Tâm Lý, cô Tuyết Mai (Pháp), cô Quảng Thái 
(Pháp), cô Kim Nga (Canada) và nhiều liên hữu khác đã khuyến 
khích, tận tâm giúp đỡ tôi hoàn thành quyền sách này. 

Chúng tôi ước mong quyền sách này được phổ biến rộng rãi, 
hy vọng những ai có duyên được đọc, áp dụng đúng lời giải đáp, 
chắc chắn sẽ thỏa chí nguyện là đạt Bất niệm tự niệm bảo đảm 
vãng sanh Cực Lạc, thành Phật độ chúng sanh. 

Tôi vẫn biết: “Trực ngôn nghịch nhĩ”, “lời thật mích lòng”, 
nhưng với bổn phận, trách nhiệm, tư cách người hướng dẫn 
chuyên tu Tịnh nghiệp, bằng Bồ-đề tâm, vì đạo pháp, vì lợi ích 
chúng sanh, bắt buộc tôi phải nói thắng, nói thật theo thiển ý của 
tôi. Vì bất đồng pháp tu, nên quyền sách này có thể có những điều 
không đúng ý của một số ít quí vị, tôi thành khẩn đê đầu chịu lỗi, 
ngưỡng mong chư liệt vị từ bị rộng lượng tha thứ. Thành kính tri 
ân chư liệt vỊ. 

Tự thiết nghĩ đức trí hạ liệt, với kinh nghiệm nhỏ nhoi hạn 
hẹp, không sao tránh khỏi những lỗi lầm sai sót. Chúng con thành 
tâm kính đê đầu đảnh lễ, ngưỡng mong các bậc Tôn túc từ bi hoan 
hỉ chỉ dạy cho. 





Chúng tôi cũng hết lòng cầu mong các liên hữu gần xa tự 
nguyện hoan hỉ góp ý xây dựng đê tài liệu này ngày càng phong 
phú hơn, hâu thật sự đem lại nhiêu lợi ích cho hành giả. 

Việc làm này nếu có chút ít công đức, con nguyện hồi hướng 
cho tât cả chúng sanh trong mười phương pháp giới đông phát 
khởi, trưởng dưỡng, thành tựu Tín, Nguyện, Trì danh đê cùng 
con đông vãng sanh Cực Lạc, thành Phật độ chúng sanh. 

Nam-mô A-di-đà Phát 
Mùa an cư năm 2011 

Tu viện Tịnh Luật 

Thích Minh Tuệ kính ghỉ 


Niệm Phật không khó Khó ở bền lâu 
Bên lâu không khó Khó ở Nhúứt tâm 
Nhứt tâm không khó Khó ở QUYÉT TÂM 





Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Lời Phát dạy: 


*-Kinh Hoa Nghiêm dạy:“Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ, 
đức tướng Như Lai, nhưng vì bị vọng tưởng, phân biệt, 
chấp trước che lắp nên Phật tánh không thể hiện bày”. 
*- Kinh Viên Giác dạy: “Dứt Vọng, Hoàn Chơn”. 
*-Chư Tổ dạy: “Một câu Phật hiệu dẹp trừ muôn vọng niệm”. 
Vậy, niệm Phật là con đường dễ đi, thắng tắt nhất, mau chóng 
đẹp trừ vọng niệm, vọng tưởng đề thành Phật. 
*-Irong “Quán niệm môn” Liên Tông Nhị Tổ Thiện Đạo đại 
sư dạy: “Hành giả , mỗi ngày niệm Phật A-di-đà ba vạn câu 
trở lên là hành nghiệp Thượng phẩm thượng sanh”. 
*-Liên Tông Cửu Tổ Ngẫu Ích đại sư dạy: “Niệm Phật A-di- 
đà mỗi ngày ba vạn câu trở lên, lẫy cái chết làm kỳ hạn, mà 
không vãng sanh thì ba đời chư Phật đều nói dối”. 

Muốn được tiêu chuẩn trên, phải nệm Phật đạt Niệm 
Lực Tương Tục tức Bất Niệm Tự Niệm. 


-o0O- 


Kinh Đại Tập dạy: “Niệm Phật ra tiếng có mười công 
đức: 

- Đánh tan tâm hôn trầm mê ngủ. 

- Thiên ma kinh sợ. 

- Tiếng vang khắp mười phương. 

- Ba đường ác được dứt khô. 

- Tiếng bên ngoài không xâm nhập. 

- Niệm tâm không tán loạn. 

- Mạnh mẽ tỉnh tân. 

- Chư Phật vui mừng. 

- Tam muội hiện tiền. 

- Vãng sanh về Tịnh Độ”. 


VI 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





MỤC LỤC 





PHÂN I- VẤN ĐÁP 

A-THỰC HÀNH 1 
1 ]ñn sâu làSA0 2 2:,1172i46 0/8061 2008 221V A4609 6602401616610 68/606 1u vat 1 
2- Làm sao đề nguyện thiết?.................... 
3-.HAnHIl3540 21x x7114652010x nan 21/19 011/5y 981x249 2l rb lSb1ftsvt14llAvB6ia 0004061960 bxcav0s2fs 4 
4- Trong ba tư lương Tín, Nguyện, Hạnh, điều nào quan trọng nhất?......................-- 5 
5:.Bí quyết của niệm Phát gì du 6endbuia6txsveolbailxbeodvbiisicfigdsanssasbiei 6 
6- Niệm Phật lai rai sao được nhập tâIm? .............................- --- 5 5s x3 vs ng yy 6 
7- Niệm A-di-đà và A-mi-đà cách nào đúng ?..........................-- --- «+ + 4+ ri, 9 
§- Niệm bốn chữ và sáu chữ cách nào tốt hơn? .......................-------+-++se+x++x+E+Esrerkerxee 10 
9- Niệm Phật có được vãng sanh không?............................- --- s3 E9 3v 9 gi, 11 
10- Niệm Phật và tu các công hạnh khác có cần hồi hướng không?......................... 11 
11- Hành giả Tịnh nghiệp có bắt buộc phải lần chuỗi để niệm Phật không?............. 12 
12- Bận rộn quá làm sao đểmiệm/PHẬk? 22c 0 6001621200800 16 xà8 0à Ngày 12 
13- Không nhớ đề niệm Phật, phải làm sao?......................-----¿ ¿25+2c++cx++zvxzzx+zzsez 13 
14- Niệm Phật sao cho mau tiễn bộ).....................--- 2-52 s+Sk+Ek+EE9EE9EEEEEEEEEEEE21121211 2111k, 14 
15- Tịnh tọa niệm Phật như thế nào?..........................-¿- 2-2 s+Sk+EE9EEEEEEEEEEEEEEE2EE2121e 21x xe, 15 
16- Kinh hành niệm Phật như thế nào?.......................-- 2-2-2 x+E+EE+EE+EEeEEEEEEEEE+Eerrerrkerree 15 
T7=I 6 bnx 1tr7 dành nhập Thế V07 nauRyetsuausTatehhavoewftiredoasSEjeddrsieedlisad f0 16 
18- Không có thì giờ để niệm Phật theo định khóa, phải làm sao để được nhập 
0ï ..a.ố..ố.ẻốốố.ốẽốốốốốẽố.ẽẽẽ ao 16 
19- Chưa nhập tâm, niệm Phật với nhiều âm điệu khác nhau có gì trở ngại 
14191565 118 n1 1n. ng... ẽ rẽ... cốc 17 
20- Đề máy niệm Phật suốt đêm ở trong phòng, có tội không?......................--.---- 18 
21- Thường ngày vào định khóa niệm Phật rất hứng thú, nhưng thỉnh thoảng lại 
cảm thấy niệm Phật một cách lạt lẽo không vô, vậy là sao? ............................- «+ +s<++xc++ 18 
22- Vừa giải phẫu, quì đứng không được, vậy ngồi lễ Phật được không?................. 18 
33: Nàm lễ Phất được KhÔHE at 009 100200 A0169 T04 A06 p1 sv6a6i8lapbalEetse 18 
24- Hôn trầm là gì, phải đối trị cách nào?......................--------s«+ket+ k2 x122132114114 12.12. 19 
25- Con vọng niệm quá nhiều làm sao điệt trừ?..................----- + se +xeckerke+EeEErExsrrrksree 20 
26- Tại sao ngay lúc miệng con đang niệm Phật, vọng niệm vẫn khởi dậy? .............. 21 
27- Trần áp vọng niệm không được, phải làm sao?.................--..----- 22 ©¿5cs+2cs++c++ 22 
28- Tại sao đang lần chuỗi niệm Phật mà vọng niệm vẫn tuôn trào?......................-. 22; 
29- Hành pháp niệm Phật ký số, sao vọng niệm vẫn dậy khởi?.......................--.---- 23 
30-Hành pháp niệm Phật ký số đếm ngược, vẫn còn vọng niệm, phải làm sao?....... 23 
31- Niệm Phật theo tiếng máy hát?........................---¿- 2+ 52+Sx£+ESEE£EEESEEE2EE2E22121.221e Lee. 24 
32- Ý tưởng vọng động song hành với Phật hiệu, phải làm sao?.......................-...--- 27 
33- Phan duyên là gì, đối trị cách nàoT.............. is cnnn 1g nu ca 011861054001Á. 27 
34-:VØ ký lâ»c†7đottrI,6ÁCB TIA0 Thoa 200 108 02604216 nittt 01v 020i nedfbkdtgae 28 


VI 


35- Kim cang trì và mặc trì là SaO??.........................-.- tk TH n HH TH HH TH Hàn 29 
36- Tại sao ý trì hiệu quả caO?.......................- --c--c<xc+csccee 



































37- Cách tập ý trì như thế nào?..........................-------2cscsscceecsscree ..30 
38- Sao ý trì mà bị nhức đầu? ........................... --------<-©xeccxeccrescrs ..33 
39- Ý trì có thể nhịp ngón tay không?.......................----- 2: ©5c+5+ -. 34 
40- Phân biệt rõ: kim cang trì, mặc trì và ý tTÌ............................... -. cài, 34 
41-:Ý:trr tụ tâm, đâU? 12 s5 s60 0186868006984 086166 614A8.01ả 3 #ee 35 
42- Ý trì không nổi, phải làm sao7.......................-..------c5+z©5+cs+ : 
43- Niệm Phật trụ ở tim sau sẽ bị đau tim. Vì SaOŸ....................... 25 2S s +2 *sseseresereers 37 
44- Cách chữa trị khi bị đau tim 
45- Nhập tâm lộn lạo Đà Phật A Di là sao?..... sự 
Ä46- Thế nào là ”T-4o Thất niệm: Phố 7 so bssdaeansobnoiteui8015 q90 ektasenl1215ndse 
47- Khi ngồi tịnh tọa niệm Phật, nhắm mắt để nhiếp nhãn căn, tình trạng này tốt 
hay XẤU?..................... - c1 12 1211011211211 T1E T1 1 T1 1g 1 g1 1101121011111 1tr k 42 
48- Nên nhiếp nhãn căn bằng cách nào? .........................----:- + +++++2cx++txxerrxrrrxrrrresrrx 44 
49- Nhiếp sáu căn là sao?.......................--- -. 44 
SỬ Tiệu chuAntv A18 SEHH bữtosa say sdoee0dii10410 6s8g0168)1000104aS26/A0c01gãcpbictglesee 47 
51- Niệm Phật thế nào để được bảo đảm Văn SN x41 84011/ 3401001205 6x0 48 
53- Triệu chứng trước khi nhập tâ1m2...........................-- --- - + ¿6 SE 2xx vn ng ngư. 50 
54- Làm sao biết được mình đã THẬP: [ÂN 7 ‹: ¿2 5221222502022265500319221581411)5:ã51004686512v89312s0 52 
55- Tại sao nhập tâm, nghe tiếng khi lớn khi nhỏ?..........................- l4 202 
56- Trạng thái nhập tâm và Bắt niệm tự niệm khác nhau chỗ nào?...... .. 34 
57- Người mới nhập tâm, tại sao không nghe tiếng của mình?......... Thi 
58- Cách nuôi lớn mức nhập tâ1m? ............................ --- ©6211 1k 1 n1 nh HT Hư, 55 
59- Mới nhập tâm, nói ra có bị mất không?....................----- 2 z+++++++£x++z+++zxz++z++ 57 
60- Niệm A-di-đà Phật, mà thấy Quán-thế-âm Bồ-tát là sao, thưa Thầy? ... s37 
61- Mới nhập tâm bị mắt, phải lầm sao?........................------- 5© 5+ xcExeErErxrrrrrrrkerree 58 
62- Phải nuôi lớn mức nhập tâm bao lâu?...........................- --- 6 +4 + SH ng rưy 59 
63- Tu đến trình độ nào mới chắc chắn vãng sanh?.................... ...Ó 
64- Cách huân trưởng Bất niệm tự niệm?.................. ... ÓÏ 
65. Bất niệm tự niệm và Thành một khối khác nhau chỗ nào?... .... Ó4 
66- Còn “nhập tâm” thì SaO?........................-- -- 5c 1k HH TT TT HT TH TT TH TH Hư, 66 
67- Người đạt Bắt niệm tự niệm sâu, có còn vọng niệm không? ........................ .- ---- 66 
6§- Người tu Tịnh nghiệp phải đến trình độ nào mới được vãng sanh theo ý 
THÔ sò cuc Ễ 0xx S4 n30100/ se vn bì/Bsù tai zneisv si 0t6ssa Ea /0SG5 á6ci G7 
69- Niệm Phật chưa đạt Bất niệm tự niệm, có được vãng sanh không?........................ 67 
.... Ó9 
71- Tu Tịnh nghiệp có cần điệt tham, sân, si không7.......................----- 2-2252 72 
72- Tu Tịnh nghiệp có cần tụng Kinh sớm hối không? .......................---2--2©55z©55z255+ 73 
73- Tu Tịnh nghiệp có cần tụng Kinh A-đi-đà và các Kinh Đại Thừa khác 
KHÔI 2.222 221220602606:1 G211 11065 6161155 c1 6 42g đều K8 v4 s68 010456156 551161 02256 s14 
74-Tu Tịnh nghiệp có bắt buộc thọ Tam qui không?......................--.:--2-¿ 225522 75 


VI 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





75- Tu Tịnh nghiệp có bắt buộc phải ăn chay trường không?....................--.-----: 76 
76- Chúng sanh có thể niệm danh hiệu của các đức Phật khác không? ...................... T7 
T2 Ì-/sao PHEIEBG-đ6 TRHì 2á ssaosd0 binggá 8h, yeMid0sftolaxBueuXekbg tu taigttagessgsagel 78 
785:B0-đ€ ti Banh là: Bà chao 200 san ffttxe 0s00nantoaa09x u00 iouse 78 


79- Hành giả tu 77nh độ lâm bệnh, có cần tụng Kinh Dược Sư để trị bệnh không?...79 
80- Hành giả tu 77nh độ có cân Niệm Quán Thê Âm Bô-tát đê được cứu khô cứu 


0111 401901158 50097780818 n7... ốc. a6 ng 79 
§1- Niệm Phật đắc lực sao vẫn còn bị bệnh tật? ......................----- 2 ce+x+x+EE+ErErreerxee 80 
82- Đang tịnh tọa niệm Phật, bỗng nghe tiếng động ở trong nhà và ngoài cửa số, 

TÀI S40 1 cty 1 LỄ Ni goi tay St Ea 0x c1 004041 405142145881300 1100048858406 seo si 14s 68 và dàng ga 0048651 v2vg: S1 


84- Xin nói rõ sáu loại khảo? đệ bài vô: Š 





§5- Tự tổ chức Phật thất ở tại nhà....................---¿- 2-2 +EeEx22EEEEEEEEE121E21211211111211 1e c1xeE 
86- Thường ngày cứ lo việc khác, chờ lúc lâm chung niệm Phật mười niệm. 
ÐiCit000THE H054 601201 noi nieniditligo Site sraofifesfoantbokibeidive dt 87 
87- Hạnh khởi giải tuyệt là thế T30 Q02 10126 000 s6050 v01 66 15xáex1 e0 xe 200405. sẮt S8 
88- Bị bạn đời ngăn trở tỉnh tấn niệm Phật, vậy phải làm sao đây?........................... S9 
89- Muốn xuất gia đề Tịnh tu, nhưng vợ không đồng ý, vậy phải làm sao?.............. 9] 
90- Khuyên ba mẹ niệm Phật không được, vậy phải làm sao ?............................ ..- ----«©-5- 93 
91- Khuyên con niệm Phật không được, phải làm SaO?....................... ..- --- << £+s<+xsxs+ 94 
92- Đối với thảm trạng bão mặt trời, chúng con phải làm gì?......................--.---:--: 96 
93- Nếu đại nạn bão mặt trời xảy ra, người niệm Phật đạt Bất niệm tự niệm có 
chắc chắn được vãng sanh không?...............................5--cst 242 41120931 00231621361140036 61.17. 99 
94- Vậy con muốn vãng sanh trước khi đại nạn xảy ra được không?...................... 100 
95- Đi làm phải động não nhưng có tiền cúng dường, ở nhà rảnh rang thanh tịnh 
nhưng sẽ không có tiên để làm việc từ thiện. Nên chọn cách nào?........................ 100 
96- Tu Tịnh nghiệp có cần phá ngã chấp không, nếu cần thì phá bằng cách nào?...103 
97- Chân tướng người niệm Phật không được vãng sanh là sao? ............................ 103 
B- KIÊN GIẢI 107 
1- Niệm Phật Vô tướng là SaO ?.........................- Gv Hn TH gh n THnHh nncrh 107 
2- Quán tưởng niệm Phật là SaO)?...........................- --- 5 <6 223131191 119 1 11 11v ghi nrrry 107 
3- Trĩ danh niệm Phật là SAO si: cá 016660006 d5 060 0 146141 0155111113 g0 đáng) là cho 4 004146844. 108 
4- Tại sao người niệm Phật cầu vãng sanh mà không được vãng sanh?.................. 109 
5- Biên địa là gì? Vì sao sanh Biên đỊa? ..........................-  á- 5s vn ng HH ng rry 110 
6- Đức Phật tiếp dẫn vãng sanh bằng cách nào?...................--.-----¿+c+2cx++zx+zcsxees 111 
7- Người chết thiêu có xá-lợi, nói chắc là người ấy đã được vãng sanh, có đúng 
Ï4i19)1 V490 an i0 ng an ẽaẻẽố ống... .ẽẽ. 111 
8- Hành giả đạt Bất niệm tự niệm, trước giờ lâm chung bị quấy phá, như vậy có 
được:vãne sanh khôi 2:.:ss s26 5x17 544566613 216014 85466346110 816G6110 3580116550156 112 
9- Phản văn, văn tự tánh là SaO”........................-- --- 113121131211 1112311111 1111011110111 811 crvvn 113 
10- Người tu Tjnh Độ trước khi chết có những điềm lành gì không? ...................... 113 
lệ 2TriptritifiitHiiD là 6E ho 6y 0y te he rao nh antssoa 96000, 8t ni riBÐflAenddfes Si) 114 


1X 


12- Người đệ tử có được vãng sanh theo Thầy? Hay có bị đọa theo Thầy hay 











L4119)113 1n n8 n1 ng... .ốố.ốẽ.ốốẽ ha... 114 
13- Tu 77nh Độ thuộc Tiểu thừa hay Đại thừa?...........................---s-55ccccccxcrkcrerxerree 114 
14- Vậy sao Kinh nói ở cõi Cực Lạc có Thanh văn, Duyên giác nhiều vô số kế?.. 114 
15- Tại sao Phật giáo có nhiều Tông phái vậy? .......................----:--¿¿cs++cs+cszz+s+ 115 
f6”. VÌ SA0)Thay Thế THỊ VD ttggadsapiailAeantnloattajrafcaAitsootdeaatvteehutobskoddkee 115 
17- Thế nào là cực trọng nghiệp và ảnh hưởng việc tái sanh ra sao?....................... 117 
18- Thế nào là tích lũy nghiệp, ảnh hưởng ra sao)...................---.:---: 118 
lệ S6 2113116112401121UI075V/ 008. T0 08T. Tn  A.Ỷ...h.. 118 
20- Người tu hành có bị cận tử nghiệp chi phối không? ........................--..---:-:-- 119 
21- Người ăn thịt mà niệm Phật và người ăn chay mà không niệm Phật, ai hơn 

H02 2150090 0i y3 g0 Asus tyn bao 4 ch 21h sọ so cd06gg)61 00x s3024)7 203 xaxe tu 10 vóc TÀ vo 2872g6 7 xg 120 
22- Công danh tột đỉnh. Phú quý nhất đời. Đài sen chín phâm ở Cực Lạc. Nên 

CHỌN Cất HÀO co 6061 601 015 h0 660061 k6c cv 4g) 21151 Sát A0 VÀ CA Giá 4v 101245619665 5581433 x40 34 già c4. 120 
23- Người chuyên tucó nên đọc thêm Kinh sách hay nghe băng thuyết pháp để 

ThỜ Tông thênf:kienfDiUG:KHOHE TuedllissisuxtteHaioffluSielcitOnllBwGiosuuii 121 
24- Một người suốt đời làm ác, lúc lâm chung niệm A-di-đà Phật, có được vãng 

E11110 4615)31502 201011510 vn 8n ng rẻ nh. cốc 123 
25- Có Tín, có Nguyện mà không có Hạnh thì có được bảo đảm vãng sanh hay 

KH 22 snttiesbiba148101966131146 5065/5586 303816453001S615150/0x9i8xt462113166514kxốx3t0sisg 2/04 123 
26- Có Hạnh mà không có Tín, Nguyện có được bảo đảm vãng sanh hay không?. 124 
27- Niệm Phật hiện đời có lợi ích gì không?..............................- 5: 5 + k*sk£+sE+sEseeseesseesee 125 
28- Đóng cửa tránh mọi duyên, mọi sự để nuôi lớn mức nhập tâm, như vậy có 

lối rchap DHáh KHOHE 73a o@exlxibaissefoárisaphiaesflEine A0616asssaaosg8nvsdón 126 
29- Nói là pháp môn cực viên đốn, thù thắng, vi diệu vô thượng, là thế nào?........ 126 
30- Ý trì và tâm niệm giống nhau hay khác nhau?........................------- z2 128 
31- Nhất tâm, Nhất niệm, Thành Khối giống hay khác nhau?................. 129 
32- Huân tập chủng tử vào tạng thức đến khi đầy sẽ tràn phải không?................... 131 
33- Tu niệm Phật trên căn và trên linh hồn là thế nào?......................-- 2-2 2 s+xs+rsrs 131 
34: Vly-sf trí và lý trÌ 1A THỆ T07 sàn sat anlbubekroollietsskkaoserasofsibgmad 132 
35- Nhất tâm bất loạn là thế nào2...................---¿- 5 ©s k+EEe+ES2EEEEE2E21121121121121111 11x E. 132 
36- Chuyển từ chỗ chín thành chỗ sống, chỗ sống thành chỗ chín là như thế nào? 134 
37-1 tT0aidchuyeni13;9107 %s(s16aissesesautloaishkbbsddkiisbluobbvbiostblaalliiscni4 135 
38- Vô sanh pháp nhẫn là gì?................----- ¿+52 +x+Ex‡EEEEEE21121121121121121121111 111 136 


39- Trụ trong Chánh định tụ là SaOT.. . . hố. acc 137 





ẠI- Phật tử có bị bắt buộc phải tham dự tất cả các buồi giảng pháp của pháp sư 


KHÔN 2 ca cày 01210400 1ố 01a 6e 01gsli 4010 E016 TONGÀNG Diysdxaitbtxbstikisbswid 139 

42- Hạnh “Hằng thuận chúng sanh” là sao?.........................------ + ++©©2++czeerrserrxerrrcee 140 

43- Người nữ, kẻ khuyết tật và hàng nhị thừa không được vãng sanh là sao?........ 140 

44- Tội ngũ nghịch là gì, chịu hình phạt thế nào?.........................---¿--¿-cz+2+2:x+zs++z2 142 

45- Người niệm Phật đạt Bắt niệm tự niệm có được chứng đắc gì chưa? Lợi ích 

thổ H10 Tàn 2/66/16 tai V000 060000 10x06 0MlEus6AWSi9 AME0002/13902/02a41160001200 0938 144 
X 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





46- Bất niệm tự niệm và Vô niệm là một hay khác? Nếu khác thì khác chỗ nào?...145 
47- Theo nguyện thứ 19 nói, thỉnh thoảng đên chùa làm công quả, tụng Kinh, 


bái sám, tu công đức đều được vãng sanh phải không7.....................-..---:--: =5: 146 
4§- Thường Tịch Quang Tịnh Độ là thế nào? 15x 6 cg b0 cskocooixtattdag 147 
49- Thật Báo Trang Nghiêm Tịnh Độ là „m7 n"...... 147 
50- Phương Tiện Hữu Dư Tịnh Độ là thế nào?.................- ác St net 2111112112111. 148 
51- Phàm Thánh Đồng Cư Tịnh Độ là thế nào?........................-- 5< ©ss<crxecrxerrrerrree 148 
52- Sao không thấy hào quang của Phật?.........................--..----5-cs+2cxccxerxeerrrrrrrrrrrree 148 
53- Mười hai danh hiệu Quang minh của PhậT..............................- --- s6 + +s*++v£+seesexseess 148 
54- Pháp giới tạng thân A-di-đà Phật là sao?............................ --- S4 se SH key 152 
55- “Mỗi tiếng niệm Phật của mình, tiếng nào mình cũng đã là Phật rồi”. Câu 
này thật khó hiỂUu?2....................---- s2 + +EE+EE2EE2E1211511511111111111111E11E11111. 11.11... 152 
C- GIẢI NGHI 155 
1- Tại sao lắm người không tin pháp Bắt niệm tự niệm, thưa Thầy?....................... 155 


2- Kinh A-đi-đè đã nói rõ: “Chăng khá thế nào lấy chút ít thiện căn, phước đức, 
nhân duyên mà được sanh sang bên nước kia đâu!”. Do đó, cư sĩ tại gia chúng 
con niệm Phật vài chục năm, có đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên để vãng 
sanh, hay phải mấy chục năm khổ hạnh như quý Thầy mới có kỳ vọng? Kính xin 


Thầy giải thích................. đột bê GÀ À6) R36 8115NMoonlie Bi aludiktc doi oi 156 
3- Pháp niệm Phật đạt Bât niệm tự niệm, có phải là ngoài pháp môn Tjnh-độ 
1419005208100. M0072ã 2700710010078 1 6178 08 1n... .ẽ.ẽ. ga. acc 158 


4- Bất niệm tự niệm, nó niệm hoài, mình muốn ngưng, nó không ngưng. Mình là 
chủ, điêu khiên không được nó, nó là tớ mà tự tung tự tác như vậy, nó quậy mãi, 


sẽ làm hư mình, phải vậy không, thưa Thầy? "...ố..ố.ố.ốẻốố.ố.ố. 159 
5- Niệm Phật phải niệm ra tiếng, niệm thầm là tà niệm, có phải vậy không, thưa 
THỦY) lan Mi c2 ng be v6 0 002ã01013/010010n5u(S2vsind0106t06Annn80an110161100.8010014 s42 lóI1 
6- Xe không người lái mà xe tự chạy là xe bất bình thường. Người không niệm 
mà nó tự niệm là người điên, phải vậy không, thưa Thầy?.......................-..--------- 162 
7- Những người đạt Bất niệm tự niệm, niệm đó là ma nhập, ma dựa, ma niệm 
chứ không phải mình niệm. Điều này có phải không, thưa Thâày? .. ố 164 
8- Mình không niệm mà nó niệm suốt ngày đêm, vậy là tâu hỏa nhập ma rồi. 
Như vậy có đúng không? .........................-- --- ¿kh TH TH HT TT HT nh HH kh 164 
9- Pháp Bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh, ý trì là một pháp tu mới mẻ, do 
vài thầy mới đặt ra mấy năm nay thôi. Có phải vậy không?.........................--.-----:-- 1ó6 
10- Kính bạch Thầy, con niệm Phật lâu rồi, sao vẫn chưa thấy Phật quang?........... 167 
11-/Swqö không thấy Phật 20:chữi fveasx6usdctsaxign636s2 10s 60x36 01Ä cua du gg 168 
12- Không nhập định được, làm sao niệm Phật được nhất tâm?....................-.-- se: 169 
13- Y cứ vào đâu mà Thầy nói người niệm Phật đạt Bất niệm tự niệm bảo đảm 
M201:  ớ ớa ớa.a. .a..ốốaốaố cố. 169 
14- Kinh A-đi-đà và Kinh khác nói, có trái ngược nhau về Bất thoái chuyên 
3/9025 TT TH 80 0 0 0 nan ga cổ 6. ốc nh. 169 
15- Tu Tam phước có bảo đảm vãng sanh không? ................................ ---- + +<+s << c+srsr+ 172 


XI 








16- Tam phước là nghiệp phụ, làm thế nào cho hoàn hảo hạnh hiếu?.................... 173 
17- “Tâm vốn lìa niệm, pháp vốn không sanh”. Niệm Phật cầu vãng sanh, có trái 

lý hày,KhÔH St s x66: 016x Ty H12 0580364 Q80 6,806x1516210/84v440211114 0285 801664155444) 13558034x458051451 145. 179 
18- Nguyện vãng sanh về 7jnh-độ, có phải chỉ vì lợi ích của riêng mình không? .. 180 
19- Cư sĩ có được vãng sanh Thượng phẩm kHÔNH 046 0s 116000 8045016160002 S2. 181 
20- Mong cầu được vãng sanh Thượng phẩm có bị qui, ma dựa không?................. 182 
21- Nguyện cầu vãng sanh Thượng phẩm, nếu không đạt, có mang tội không?..... 182 
22- Đới nghiệp vãng sanh, sau này có phải trả nghiệp không?............................ .-- -- 183 
23- Người tỏ ngộ Tông môn, không trải qua thứ bậc, vượt lên địa vị Phật, cần gì 

TIEUYÊT SA ?S 15x xii) 2051012610630 0034616g18x108381535195Y001a56s600005065 15: 4352 Q53 :àxt 2352 32g0sk5 G0168 184 
24- Bỏ uế lấy tịnh, đều thuộc vọng tưởng, đâu đáng gọi là chân tu? ....... 185 
25- Quán xét ngay nơi tâm mình là được, cần gì niệm Phật nào khác?.. 185 
26- Tịnh Độ ở nơi tâm, cần gì cầu sanh Cực Lạc?.....................----:--¿c++c+zccxcsscee 186 
27- Ta chỉ tự thanh tịnh tâm mình thì tự nhiên vãng sanh, cần gì niệm Phật cầu 

VHHS 581112 vi g6 0x 0 1 n0 516 91B vui Sạc 0n Sàn Hà 84 1a isvel gen SE) đu xi biển ca öEh ga á30366915061 vận 186 
28- Tâm chăng thanh tịnh, thì làm sao vãng sanh? ..........................- 187 
29- Những người tạo năm tội nghịch, có được vãng sanh không?............................-- 18§ 
30- Người phạm tội phỉ báng chánh pháp có được vãng sanh không?....................... 188 
31- Những người tạo mười nghiệp ác, chỉ nệm mười câu Phật hiệu được vãng 

sanh, điều nãy thật KH TH ¿2,222 1g tác no nụ dit (h s23 xe f2baXAsi dd oÔxg0ntase<astcnagd 189 
32- “Kinh nói niệm một câu Phật hiệu trừ được tội nặng của sự sanh tử trong 

tám mươi ức kiếp”. Điều này thật khó tin. .....................--.-----¿¿+22+++2++2zx++zx+zrxeees 189 
33- Còn mang nghiệp được vãng sanh, điều đó tôi có thể tin, nhưng vì sao được 

hôn thöát cHÙSGH 2 312s4i 32 2: taia3GcicseliazrojAl32ongt/1yiR 2a aetboye lsevSetbb 191 


34- Người đời đều nghi ngờ cõi Cực Lạc ở xa ngoài mười muôn ức cõi nước, lúc 
lâm chung chỉ trong khoảnh khắc e khó đến được. Làm sao hiệu được điều này?. 191 
35- Kinh nói: “Người sanh về trời Đâu-suất, theo Bồ-tát Di Lặc sanh xuống ba 
hội, tự nhiên được đạo quả”. Vậy cần gì phải bỏ Đâu-suất sản, mà cầu Cực Lạc 
119119.18.48) V220 0n nã ẽa ga gốc ng ẽ6 nh .  a.s 192 
36- Ấn Quang đại sư dạy: “Nơi bất tịnh như nhà vệ sinh, nhà tắm, phải niệm 
thầm.” Ngài cũng dạy sản phụ phải niệm Phật lớn tiếng. Hai lời dạy này có 





€fiOñg trái nhu khống 2902156 6xausnettstsaltxi00lbeigttá7 00368818306 01A: i8 194 
37- Niệm Phật lai rai, Như Lai cũng độ. Niệm Phật tà tà Di Đà cũng rước. Có 
đúng KHốÄ 2 sii:25g10 62016001166 xe L0 Q bạ 404i docx vdtxt Noi EiasdadbeAvbexilis Su 0s 194 
38- Chúng sanh có thể niệm danh hiệu của các đức Phật khác, có thể cầu sanh về 
các cõi khác. Cần gì riêng niệm đức Phật A-di-đà cầu sanh về Cực Lạc?.............. 195 
39- Trước đây niệm Quán-Thế-Âm Bồ-tát, nay bỏ để niệm Phật A-di-đà, vậy 
con có lỗi với Quan Thế Âm Bồ-tát không? .........................-.-------¿©++2+++£++2zxzzx+ze 196 
40- A-la- hán bay về Cực Lạc được, phải không?........................-------¿- +52 197 
41- Nhiều thầy dạy khác nhau, phải theo ai7........................--..-----¿©+22s++cz++zzxzssvee 198 
42- Ca tụng một câu A-di-đà Phật có quá đáng?........................ .- 200 
43- Tại sao không thấy quang minh của Phật?.......................-----¿+2:s++2x++czxzzsvee 202 
xi 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





44- Tại sao Tổ sư Pháp Nhiên và Tổ sư Ấn Quang đều là Đại-thế-chí Bồ-tát hóa 


thân mà hoằng dương 7jnh-độ, hai lối khác nhau? .......................-..----:¿©c+22+zc5s+£2 203 
45- Người ở Cực Lạc nghe tiếng chim kêu, nước chảy, đều sanh tâm niệm Phật, 

niệm Pháp, niệm Tăng, sao lạ VẬY?.......................- -.- <2 HH nh nh TH như 204 
46- Con theo đạo Chúa, niệm Phật có được Phật rước không?...............................-- -«-- 207 
47- Vừa lần chuỗi niệm Phật vừa nghe pháp, có được không?.......................--.---- 209 
48- Thời gian để hoa sen nở, nói trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ là theo thời 

gian ở Cực Lạc hay ở 'Tia-bàŸ.......................--- cà HH TH HT HH TT HH TT TH Tờ 211 


49- Kinh Quán Vô lượng Thọ nói: “Quang minh của Phật A-di-đà soi khắp các 
cõi ở mười phương, thâu nhiếp tất cả chúng sanh niệm Phật”. Như vậy người 
không niệm Phật, quang minh của Phật có thâu nhiếp không?.......................--..--- 213 
50- Chúng sanh ở các cõi trong mười phương đồng vãng sanh cùng một lúc, 
nhiều vô số kể, làm sao Phật A-di-đà tiếp dẫn một lúc cho kịp, rồi về Cực Lạc 


cho đầi!ở;/CRØđỦ 7s cssa ft tuy test dt tin trtttbgeastbiatcaidtadviGnigeni ta iftoasseete 213 
PHẢN II - PHƯƠNG DANH ÁN TÓNG VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC 
Phương danh phật tử SH TU HỘ 30a 4ue48114kietáadohyàsuBlsbonioligllsslseecbAoptiliser te 217 
Địa chỉ liên lạc đê thỉnh sách .........................-- ---- << + 3311111181119 11 11 1 1H ng ng cư. 221 
Nam Mô A Di Đà Phật 


Niệm Phật Thành Phật 
Niệm Ma Thành Ma 


“Muốn, thì Được” 


xII 


Lời Phật Dạy: 


Đức Thế Tôn nói: 
““Ƒa là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành”. 
Chư Tổ nói: 
“Chúng sanh vốn dĩ là Phật”. 
Do vậy Tổ Liên Trì đại sư nói: 
“Sát sanh là giết hại Phật vị lai, tội lớn nhất (cực ác). 
-Phóng sanh là cứu mạng sống Phật vị lai là phước lớn 
nhât (cực thiện)”. 


Giữ Giới, Ăn Chay, Niệm Phật, Phóng Sanh. 
Ưu Đàm đại sư dạy: 


“Muốn vãng sanh Cực Lạc, cần chuyên nhất ý niệm, nắm chặt 
một câu A Di Đà Phật. 
- Chỉ một niệm này là Bổn Sư của ta. 
- Chỉ một niệm này là Hóa Phật. 
- Chỉ một niệm này là dũng tướng phá tan địa ngục. 
- Chỉ một niệm này là bảo kiếm chém bầy tà. 
- Chỉ một niệm này là đèn sáng xua tan bóng tối. 
- Chỉ một niệm này là thuyền lớn vượt qua biên khô. 
- Chỉ một niệm này là phương pháp hay thoát khỏi sanh tử. 
- Chỉ một niệm này là đường tắt ra khỏi ba cõi. 
- Chỉ một niệm này là bản tánh Di Đà. 
- Chỉ một niệm này là thấu suốt Tịnh Độ duy tâm”. 
XIV 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





PHẢN I 
VÁN ĐÁP 
A- THỰC HÀNH 


1- Hỏi: Chư T, ổ dạy: “Hành giả Tịnh nghiệp phải tín sâu, 
nguyện thiêt, hành chuyên”. Tín là tin, mà tin những gì và 
tin sâu là sao? 

Đáp: Tín là lòng tin. 

- Liên tông Cửu Tổ Ngẫu Ích đại sư dạy trong Kinh A-đi- 
đà Yêu Giải, có sáu thứ tin là: tin tự, tin tha, tin nhân, tin quả, 
tin sự và tin lý. 

_- Liên tông Thập Tổ Hành Sách đại sư dạy phải có ba 
điêu tin như sau: 

a. Phải tin tâm, Phật, chúng sanh, cả ba không sai khác. 

b. Phải tin tánh giác không hai. 

c. Phải tin ta là Phật lý tánh, Phật danh tự, A-di-đà là 
Phật cứu cánh. (Xin đọc sách “Niệm Phát Đạt Bát Niệm Tự 
Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh, Phần II -Tư lương Tịnh Độ”). 

Tóm lược là phải tin như sau: 

a. Tin có Phật A-di-đà, có cõi Cực Lạc. 

b. Tin Phật Thích-ca không nói dối (trong ngũ Kinh). 

c. Tin Phật A-di-đà không nguyện suông (bốn mươi tám 
đại nguyện của Phật A-di-đà). 

d. Tin niệm Phật nhất định được vãng sanh, thành Phật. 

e. Phải tin sâu: giá như tất cả chúng sanh trong mười 
phương thành bậc A-la-hán, thành Bô-tát đông khuyên ta bỏ, 
thậm chí Đức Phật Thích-ca hiện thân bảo ta bỏ pháp môn 

| 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





niệm Phật cầu sanh Cực Lạc để quý Ngài chỉ dạy ta pháp 
khác vi diệu hơn, ta vẫn bái lạy quý Ngài mà thưa rằng: 
“Bạch đức Thế Tôn, Bạch quý Ngài, từ trước đến nay con vân 
tin lời dạy trước đây của Thế Tôn, niệm Phật A-di-đà cầu 
vãng sanh Cực Lạc, nay con không thể trái lại bản nguyện 
này”. 


2- Hỏi: Làm sao để nguyện thiết? 


Đáp: Nguyện là nguyễn, là thê, là nói lên lòng khát khao ao 
ước của mình, muốn sanh về, muốn thấy Phật A-di-đà. 

Nguyện phải chí thành tha thiết với đức từ phụ, lòng ta 
như con thơ nhớ mẹ, với cõi Cực Lạc lòng ta như viễn khách 
tưởng cố hương. 

Cô đức dạy: “Cho dù mỗi ngày niệm mười vạn tiếng 
Phật hiệu, chăng phát nguyện thì hét cho bể cuống họng cũng 
uống công mà thôi”. 

Từ Chiếu đại sư nói: “Luôn luôn phát nguyện ưa thích 
vãng sanh, ngày ngày nguyện cầu chớ cho thoái thất. Nếu 
không có tâm phát nguyện thì căn lành chìm mắt”. 

Kinh Hoa-nghiêm nói: “Không phát đại nguyện, đó là 
việc làm của ma”. “Nguyện rộng thì hành sâu, hư không 
không lớn, tâm vương mới lớn. Kim cang chăng cứng, 
nguyện lực cứng nhất”. 

Muốn có nguyện thiết tha, chúng ta hãy tự quán xét lại 
chính mình, tìm đối tượng mình nhàm chán ghét bỏ; hoặc 
mình đang tha thiết mong muốn điều gì, việc gì, khía cạnh 
nào đó mà ở Ta-bà này không thực hiện được, chỉ ở Cực Lạc 
mới có thể thỏa mãn được lòng mong muốn ấy, thì lấy đối 
tượng, sự việc ấy làm động cơ thúc đây ta thiết tha phát 


nguyện vãng sanh. 
ỹ 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





Thí dụ: 

- Thật sự nhàm chán, ghét bỏ sự hiểm nguy của sanh tử 
luân hồi. 

- Nhận rõ, ghê sợ nỗi khổ đau của ba đường ác. 

- Người mắc bệnh nan y, chờ chết. Ở Cực Lạc thì không 
bệnh, không già, không chết, được sống lâu vô hạn. 

- Con em ngỗ nghịch, xì ke ma túy... mình khuyên lơn, 
nhắc nhở không được, sợ họ bị sa địa ngục, mình càng cần 
phải vãng sanh Cực Lạc để cứu độ họ. 

- Hoặc cần báo đáp tứ trọng ân... 

Nếu ta còn ở Ta-bà sẽ bị đau khổ mãi mãi, phải bó tay, 
không thê cứu độ được mọi người như ý muốn. Vậy chỉ còn 
cách vãng sanh Cực Lạc để tránh khô đau, được an vui, hoặc 
để rồi trở về Ta-bà cứu độ thân nhân. Tùy mỗi người, mỗi 
hoàn cảnh, mỗi vấn đề, mỗi đối tượng khác nhau, có ý 
nguyện khác nhau, lấy đó làm động cơ thúc đây ta phát 
nguyện. Lời phát nguyện này phải xuất phát tận đáy lòng, 
chân thành mong muốn, ao ước thì lời phát nguyện mới thật 
sự thiết tha được. 

Chư Tổ dạy: “Nguyện bắt thiết, bất sanh Cực Lạc”. 

Tổ thứ chín, Ngẫu Ích đại sư dạy: “Vãng sanh hay 
không là do có Tín, Nguyện hay không? Còn phẩm vị cao hay 
thấp là do công phu sâu hay cạn (tức Hạnh)”. 

Lời nguyện phải chân thật, chí thành khẩn thiết, 
không phải trả bài thuộc lòng, càng không phải là việc làm 
lẫy lệ. 

Dù cho biển cạn, nút tan, thời gian cùng tận, nguyện 
vãng sanh này quyết không hè thoái thất. 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





3- Hói: Hạnh là sao? 


Đáp: Hạnh là thực hành, hành trì thực tế để làm sao đạt được 
sự nhập tâm (bước đầu của Bắt niệm tự niệm). 

Hạnh có hai: Chánh hạnh (nội công) và trợ hạnh (ngoại 
công). 

Chánh hạnh là niệm Phật, lễ Phật A-di-đà, là chuyên tu 
niệm Phật (xin xem mục Chuyên tu chánh hạnh, trang 75-77, 
sách Miệm Phật Đạt Bắt Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng 
Sanh). 

Trợ hạnh có rất nhiều, chủ yêu là ba hạnh: đoạn ác tu 
thiện là giữ giới, không sát sanh (ăn chay) và phóng sanh. 

Nếu chúng ta giữ trọn vẹn năm giới thì tương lai nhất 
định không bị đọa ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, 
ít nhất cũng được trở lại làm người. Ta dùng công đức này 
hồi hướng sẽ được vãng sanh Cực Lạc ở phẩm VỊ Cao. 

Liên tông Bát Tổ Liên trì đại sư dạy: “Ăn mặn, ăn thịt, 
cá, ăn thịt chúng sanh là ăn thịt cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp 
của mình, là ăn thịt chư Phật vị lai (cực ác)”, “Chuộc mạng 
phóng sanh, cứu mạng chúng sanh là cứu mạng cha mẹ nhiều 
đời nhiều kiếp của mình, là cứu mạng chư Phật vị lai (cực 
thiện)”. 

Tuy là trợ hạnh nhưng ba hạnh này tích cực đóng góp 
vào sự thành tựu Tịnh nghiệp của hành giả. Ba việc này 
không ngoài tầm tay, không ngoài khả năng của mọi người. 
Điều quan trọng là chúng ta có quyết tâm thực hiện hay 
không mà thôi. Chúng tôi thiết nghĩ, là Phật tử, chúng ta nên 
luôn luôn làm theo lời Phật dạy (y giáo phụng hành). 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





4- Hỏi: Trong ba tư lương Tín, Nguyện, Hạnh, điều nào 
quan trọng nhát? 


Đáp: Ba món tư lương: Tín, Nguyện, Hạnh là ba chân của cái 
đảnh, thiếu một, đảnh sẽ ngã, có nghĩa là bắt buộc phải có đủ 
cả ba. 

Kinh Hoa-nghiêm dạy: “Lòng tin là gốc vào đạo, là mẹ 
đẻ mọi công đức. Lòng tin hay nuôi lớn các căn lành. Lòng 
tin có thể vượt qua các đường ma. Lòng tin có thê được vào 
định. Lòng tin có thể thoát biển sinh tử luân hồi. Lòng tin có 
thể thành tựu đạo Giác ngộ của Phật”. 

Liên Tông Cửu Tổ Ngẫu Ích đại sư dạy: “Vãng sanh hay 
không do có Tín, Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp 
tùy theo công phu sâu hay cạn”. 

Chư Tổ cũng dạy: “Nguyện bất thiết, bất sanh Cực Lạc” 
hoặc “Niệm bất chánh, bất sanh Cực Lạc”. 

Có tin sâu mới nguyện thiết, nguyện thiết rồi hành 
chuyên. Hành chuyên, chứng tỏ có tin sâu, nguyện thiết. Ba 
món này liên hệ hỗ tương lẫn nhau. Trong Tín có Nguyện, có 
Hành, trong Nguyện có Tín có Hành, trong Hành có Tín có 
Nguyện. Một là ba, ba là một (tương tức). Không cái nào 
quan trọng hơn cái nào cả. 

Tuy nhiên phải biết tùy duyên: 

a- Đối với liên hữu sơ cơ, gia duyên ràng buộc, quá bận 
rộn thế sự, thì lấy Tín Nguyện làm đầu, nghĩa là tinh luyện 
Tin sâu, Nguyện thiết, Hành pháp “Thập Niệm” đề được vãng 
sanh là tốt rồi. 

b- Đối với liên hữu túc căn sâu dày, duyên vãng sanh 
chín mùi, đã có tin sâu, nguyện thiết rồi thì hãy kiên trì, dõng 
mãnh chuyên tu chánh hạnh, chánh định nghiệp, quyết đạt 

5 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Bât niệm tự niệm sâu đê vãng sanh Thượng phâm thượng 
sanh, hâu sớm trở về Ta-bà cứu độ chúng sanh. 


5- Hỏi: Bí quyết của niệm Phật là gì? 

Đáp: Liên tông Bát Tổ Liên Trì đại sư dạy: “Bí quyết niệm 
Phật là niệm nhiều”. Nhiều ở đây phải hiểu là nhiều câu và 
nhiều thời gian. 

Liên tông Thập Nhất Tổ Tĩnh Am đại sư và Liên tông 
Thập nhị Tổ Triệt Ngộ thiền sư đồng dạy: “Niệm Phật phải 
niệm không xen tạp và không gián đoạn”. Không xen tạp 
nghĩa là không hoài nghi, không mong cầu, không xen thêm 
bất cứ øì khác (không xen vào danh hiệu Phật, Bồ-tát khác 
như Thích-ca, Dược Sư, Quán Âm..., tham, sân, si, ...tạp 
niệm), để niệm được nhiều câu “A-di-đà Phật” hơn. Không 
gián đoạn là niệm liên tục suốt thời thời khắc khắc, không có 
kẽ hở (để được nhiều thời gian). 

Tóm lại, xin nói rõ, bí quyết niệm Phật là: “Niệm nhiều, 
không xen tạp, không gián đoạn”. Muốn hành được bí 
quyết này, điều tối yếu là phải “Buông xả vạn duyên, chí 
tâm Lão thật niệm Phật”. 


6- Hói: Sao con niệm Phật quá chừng chừng, mà không 
nhập tâm ? Còn ông xã con niệm Phật lai rai mà được nhập 
tâm ? 
Đáp: Niệm Phật muốn đạt nhập tâm và những bước kế tiếp, 
phải chuyên tu chánh hạnh, chánh định nghiệp. Muốn vậy, 
phải đáp ứng những yếu tố sau đây: 
I- Niệm Phật phải đúng cách: 
- Niệm chắc thật nghĩa là miệng niệm, tai nghe, ý nghĩ 
phải là một. Miệng niệm Phật mà ý nghĩ lung tung (tán loạn), 
6 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





đó là miệng niệm Phật mà tâm không có Phật. Tổ Đức Nhuận 
nói: “Niệm như vậy, thét cho bể cuống họng cũng vô ích”. 
Thật vậy, niệm như thế suốt đời cũng chăng được gì. 

- Niệm phải không xen tạp nghĩa là không hoài nghi, 
không mong cầu, không xen lẫn bất cứ gì khác (như không 
niệm Thích-ca, Dược Sư, Quán Âm..., cũng không có tham, 
sân, si, ngũ dục, lục trần, thế sự...). Không gián đoạn nghĩa 
là liên tục ngày đêm không có kẽ hở. 

- Niệm phải chuyên nhất, nghĩa là phải tỉnh ròng duy 
nhứt một cách, không thể nay niệm sáu chữ, mai niệm bốn 
chữ, mốt niệm sáu chữ, lúc niệm giọng (âm điệu) hải triều 
âm, lúc giọng người Việt, giọng người Hoa, giọng ca hát (ca 
niệm Phật), nay giọng của Thầy này, mai giọng của Thầy 
khác, lúc niệm trầm, lúc _niệm bông (thay đổi mãi), 
v.v... Trường hợp nghe máy vẫn phải nghe tiếng và giọng duy 
nhứt của chính mình mới thật tốt. 

Phải chuyên nhất mới đúng nghĩa “Nhất hướng 
chuyên niệm” mà Kinh Vô Lượng Thọ đã dạy. 

Có nhiều liên hữu mới nhập tâm mà luôn thay đổi 
giọng niệm (âm điệu) nên không tiến được mà bị khựng lại 
(đứng chựng), tệ hại hơn đôi khi còn bị tạm chìm. Trường 
hợp này muốn mau hồi phục (được nghe lại) tốt nhứt nên 
niệm lại giọng cũ (giọng lúc nhập tâm). 

2- Buông xả ngũ dục lục trần, tự tư tự lợi, danh văn lợi 
dưỡng, tham, sân, si, mạn. 

3- Đoạn ác, tu thiện, thanh tịnh hóa thân tâm. Đoạn ác tu 
thiện không gì hơn ăn chay và phóng sanh. Thanh tịnh hóa 
thân tâm không gì hơn giữ giới, niệm Phật. (Xin đọc thêm 
sách Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng 


Sanh). 
7 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





4- Quyết chí tử hạ thủ công phu, lấy bốn chữ A-di-đà 
Phật hay sáu chữ Nam-mô A-di-đà Phật làm bổn mạng của 
mình, ngày đêm dõng mãnh Lão thật niệm Phật, không mỗi 
mệt, quyết giữ cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. 

Bốn yếu quyết nói trên tùy mức độ thực hiện, có khả 
năng đưa hành giả đạt từ Nhập tâm đến Bất niệm tự niệm, 
(Thành một khối), Sự Nhất tâm bất loạn và Lý Nhất tâm bất 
loạn (Lý niệm Phật tam-muội). 

Trường hợp ông xã của liên hữu là cá biệt, muôn người 
chưa có một. VỊ này có túc căn sâu dầy, niệm ít mà nhập tâm, 
ví như lu nước sắp đây, chỉ nhỏ một ít là tràn trề. 

Còn trường hợp của liên hữu là vì hoặc hành trì không 
đáp ứng bốn yếu quyết kế trên (không như pháp), hoặc túc 
căn cạn mỏng, ví như lu nước còn quá lưng. Vậy, hãy cố găng 
thường xuyên nhỏ nước vào lu, nhất định có ngày phải đây. 
Đã đây thì quyết định phải tràn, dù không muốn tràn nó vẫn 
cứ tràn, tự nhiên đơn giản thế thôi. 

Kính xin liên hữu hãy tự kiểm rồi sẽ biết mình phải làm 
øì? 

Phụ chú: Kinh nghiệm thực tế cho thấy: 

I- Bản thân tôi ngu dốt, mò mâm hành trì rất nhiều năm 
mà không kết quả. Cuối cùng biết cách (ý trì, lão thật niệm 
Phật), quyết tâm hành trì miên mật mười hai ngày đêm được 
nhập tâm. 

2- Có tám Phật tử, hai nam, sáu nữ ở các nơi (Việt Nam: 
Đà lạt; Mỹ: Colorado, Pennsylvania, Maryland) về tu Phật 
thất tại tu viện Tịnh Luật (Texas), nói chung, từ ngày 1 tháng 
6 đến ngày 13 tháng 7 năm 2011. Có một ưu bà tắc lão thật 
niệm Phật (ý trì) hai ngày liền nhập tâm, hai ưu bà di hành trì 


8 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





ba ngày nhập tâm, còn lại năm vị kia nhập tâm vào ngày thứ 
tư và thứ năm sau khi nhập Phật thất. 

Tóm lại, tất cả tám vị này đều nhập tâm trong vòng năm 
ngày lão thật nệm Phật. Đặc biệt trong số này có một vị nam 
đạt Bất Niệm Tự Niệm (nghe tiếng niệm Phật không xen tạp, 
không gián đoạn, suốt thời gian còn thức) sau bảy ngày miên 
mật hành trì. 

Thời gian Phật thất còn lại là huân trưởng mức Nhập tâm 
và Bất Niệm Tự Niệm. 

Đây là một thành quả hết sức khích lệ, chứng minh rằng 
hành trì như pháp (đáp ứng bốn yếu quyết đã trình bày trên) 
sẽ mang lại kết quả nhanh chóng không tưởng nghĩ nổi, và 
cũng là gương tốt cho hành giả chuyên tu Chánh hạnh, Chánh 
định nghiệp, Lão thật niệm Phật, tu Phật Thất tại tu viện Tịnh 
Luật (Texas). 

Nam-mô A-di-đà Phát. 


7- Hói: Niệm A-di-đà Phật và niệm A-mn-đà Phật cách nào 
đúng? 
Đáp: Hai cách đều được cả. 

“Nam-mô A-di-đà Phật” vốn là từ tiếng Phạn, đọc là 
“Namo Amitabha Buddha” được phiên âm, khác nhau như 
sau: 

- Người Việt Nam niệm “Nam-mô A-di-đà Phật”. Cách 
niệm này đã có từ xưa. 

- Người Trung Hoa niệm “NÑamo Amituofo”. 

- Người Nhật niệm “Namu Amida Butsu”. 

- Các dân tộc khác dĩ nhiên niệm khác nữa. 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





- Gần đây Hòa thượng Trí Tịnh cho rằng niệm chữ Di 
không được êm tai và bị trệ tiếng. Vì thế, Ngài sửa lại là “Mi” 
nên thành ra “Nam-mô A-mi-đà Phật”. 

Nếu nói rằng niệm đúng nguyên âm tiếng Phạn “Namo 
Amitabha Buddha” mới được Đức Phật tiếp dẫn, thì người 
Nhật, người Hoa và nhiều dân tộc khác niệm không đúng âm 
ấy, chăng lẽ Ngài không tiếp dẫn sao? Ngài có tha tâm thông, 
dù niệm cách nào Ngài đều biết cả, đâu phải Ngài chỉ nghe 
bằng thiên nhĩ thông không thôi! 

Kinh dạy: “Linh tại ngã, bất linh tại ngã”, nghĩa là linh 
thiêng, hiệu nghiệm hay không là do ở mình. Do ở mình có 
tin, có chí thành, có nhất tâm niệm hay không. Băng chứng 
là từ xưa đến nay vô số người Việt, Trung Hoa, Nhật.. .. đều 
được Phật tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc, chăng sai. 


H 


Vì những lý lẽ trên, tôi nghĩ niệm “Nam-mô A-di-đà 
Phật” hay “Nam-mô A-mi-đà Phật” đều được cả, tùy theo đức 
tin và ý thích của mỗi người. 

Nam-mô A-di-đà Phật. 


ổ- Hói: “Niệm Nam-mô A-di-đà Phật” (sáu chữ) và niệm 
“A-di-dà Phát” (bôn chữ) cách nào tôt hơn 2 
Đáp: 
1. Xét nghĩa: 
- Danh hiệu là A-di-đà Phật. 
- “Nam mô” là qui mạng, là quay về nương tựa. 
2. Thực hành: 
Ộ - Niệm “Nam-mô A-di-đà Phật” (sáu chữ) là nói quay 
vê nương tựa Phật A-di-đà, tỏ lòng thành kính. Niệm sáu chữ 
như vậy dê cảm ứng hơn. 


10 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





- Niệm “A-di-đà Phật” (bốn chữ), ngắn gọn dễ nhập 
tâm hơn. Còn việc thành kính là do ở tâm mình. 
Liên Trì đại sư dạy đại chúng niệm “Nam-mô A-di-đà 
Phật”, còn Ngài thì niệm “A-di-đà Phật”. 


9- Hỏi: Niệm “Nam Mô” hoặc niệm “Mô Phật” hoặc niệm 
“Phát” mà có Tín và Nguyện có được vãng sanh Cực Lạc 
không? 

Đáp:. Có ba trường hợp như sau: 

I-Người có tin sâu, nguyện thiết, thông suốt lý “một là 
tất cả, tất cả là một” thì trong lúc niệm “Mô Phật” hay niệm 
“Phật” tâm hành giả cho đó là “Nam-mô A-di-đà Phật”. 
Vậy là đủ Tín, Nguyện, Hạnh nên được vãng sanh. 

2- Người tin không sâu, nguyện không thiết, nếu niệm 
nhóm từ trên, chúng không phải danh hiệu của Phật A-di-đà, 
không đúng bốn nguyện của Ngài, nên sẽ không được Ngài 
tiếp dẫn. 

3- Niệm “Nam Mô” không đủ nghĩa (Nam mô là qui 
mạng, vậy thì qui mạng với ai mới được chứ?), không đúng 
bốn nguyện của Phật A-di-đà, nên không được vãng sanh. 

Kính xin quý liên hữu hãy thận trọng! 

Niệm Phật Thành Phật 
Niệm Ma Thành Ma 


10-Hỏi: Niệm Phật và tu các công hạnh khác có cần hồi 
hướng không? 


Đáp: Niệm Phật A-di-đà và tu tập hai hạnh chánh và phụ, thì 
không cân phải hôi hướng riêng biệt (Tuyên Trạch Bón 


11 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Nguyện Niệm Phật Táp, trang 25). Còn tu tập tạp hạnh, cần 
phải hôi hướng mới thành nghiệp vãng sanh. 


11- Hỏi: Hành giả Tịnh nghiệp có bắt buộc phải lần chuỗi 
để niệm Phật không? 
Đáp: Không bắt buộc. Mục đích lần chuỗi là đề: 

- Cột tâm ý vào hạt chuỗi, không cho khởi vọng niệm, 
vọng tưởng. 

- Đếm được số câu niệm Phật, cỗ niệm cho đủ số đã ấn 
định, tránh lười biếng giải đãi. 

Vậy lần chuỗi rất cần cho những vị mới tập niệm Phật. 
Nhưng nếu không khéo, niệm lâu thành thói quen (tập khí) thì 
miệng niệm, tay lần chuỗi mà ý tự do phóng túng nghĩ tưởng 
lung tung đủ thứ, hoặc vì muốn cho đủ số, cố gắng niệm quá 
nhanh, miệng niệm lia lịa, tay lần chuỗi liền tù tì, mà tâm 
không bắt kịp tiếng. Trường hợp này, miệng niệm Phật, tay 
lần chuỗi mà tâm không có Phật, gọi là hữu khẩu vô tâm. Tổ 
Đức Nhuận bảo: “Niệm như vậy thét cho bể cuống họng cũng 
vô ích”. Vậy lần chuỗi phải chân thật, tránh làm lấy lệ, biểu 
diễn. Mặt khác, ý theo dõi đếm số là bị phân tâm. Tay lần 
chuỗi, làm thân động, thân động thì tâm động theo (không an 
định). Vì những lý lẽ trên, hành giả niệm Phật lâu rôi không 
cân dùng chuỗi. Nếu muốn tính số câu Phật hiệu đã niệm, thì 
tốt hơn nên dùng đồng hồ tính thời gian đã niệm. 


12- Hỏi: Con bận rộn quá, vừa phát đi làm, vừa phái lo việc 
nhà, cơm nước cho chông cho con, làm sao có thì giờ rảnh 
đê niệm Phật, thưa Tháy? 
Đáp: Đỗi với người mới tập niệm Phật, hoặc người quá bận 
rộn, nên hành pháp Thập niệm như sau: 

12 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





- Sớm mai thức dậy phục sức xong rồi, chắp tay hướng 
về phương Tây, niệm: “Nam-mô A-di-đà Phật”. Nên lấy hơi 
dài, niệm liên tiếp một hơi, kể là một niệm, niệm đủ mười 
hơi, là mười niệm. Nhưng đừng quá cố gắng, hơi dài hay 
ngắn, tiếng cao hay thấp, niệm chậm hay mau, đều tùy theo 
sức mình. 

- Niệm xong, phát nguyện vắng tắt cầu sanh Tây phương 
Cực Lạc. 

- Nếu có thờ Phật, nên thắp hương cúng Phật xong, đối 
trước Phật mà niệm. Khi vào và lui ra phải lễ Phật ba lạy. 

- Chỉ nên niệm mười hơi, vượt quá mười hơi, dễ sanh 
bệnh. 

Trên đây là định mức tối thiêu đành cho người mới tu tập 
(sơ cơ) và người quá bận rộn. Tiến sâu hơn, hành giả nên tập 
niệm Phật “thành thói quen cho đến trở nên ghiền” (sẽ đề 
cập ở phần kế tiếp). Ngày ngày chí thành khẩn thiết niệm 
Phật đều đặn, không thiếu sót (không bỏ sót ngày nào). Cộng 
thêm trợ hạnh ăn chay (ăn mặn đồng tội với sát sanh là tội 
cực ác) và phóng sanh (là cực thiện). 

Hành trì suốt đời như vậy thì chắc chăn vãng sanh Cực 
Lạc quốc, đúng như lời đức Phật dạy: “Lánh ác (ăn chay), 
làm lành (phóng sanh), giữ tâm ý trong sạch (niệm Phật), tam 
nghiệp thanh tịnh đồng Phật vãng sanh Tây Phương”. 


13- Hỏi: Con cũng muốn niệm Phật cho nhiều, ngặt nổi 
loay hoay công việc nhà suốt ngày, nên không nhớ niệm 
Phát. Vậy con phải làm sao? 

Đáp: Nên tập thành thối quen, niệm Phật năm, mười câu 
trước và sau trong những trường hợp sau: 


13 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Ba bữa ăn (sáng, trưa, chiều), khi tắm, đi vệ sinh, sau khi 
thức dậy, trước khi đi ngủ, trước khi ra khỏi nhà, sau khi về 
đến nhà, hay làm những việc gì có tánh cách cô định như rửa 
chén, quét : nhà, giặt quân áo. 

Chỉ cần tập một tuần lễ là quen, càng nhiều cho đến trở 
thành thói quen càng tốt. Tập thành “ghiền” niệm Phật càng 
quý. 

14- Hỏi: Niệm Phật sao cho mau tiễn bộ, thưa Thây? 
Đáp: 

I-Cần phải lập định khóa niệm Phật hằng ngày. 

Ở chùa hoàn cảnh thuận lợi hơn nên dễ lập định khóa. 
Quý vị là cư sĩ tại gia thì tùy hoàn cảnh sinh hoạt hằng ngày, 
tùy khả năng sức lực, khả năng hành trì mà lập định khóa 
thích ứng. 

Định khóa không nên quá ít (uống phí thời gian) cũng 
không nên quá nhiều (khi có, khi không). 

Chư Tổ dạy: “Định khóa có tiến, nhất định không có 
thoái. Thà chết chớ không bỏ qua định khóa”. Lời dạy quý 
báu này, xin quý vị ghi nhớ cho! 

Định khóa niệm Phật có ba phần: Tịnh tọa niệm Phật, Lễ 
bái niệm Phật và Kinh hành niệm Phật. Ba phần này, niệm 
Phật là chánh, tịnh tọa, lễ bái, kinh hành là phụ. Có nghĩa là 
danh hiệu Phật phải luôn luôn hiện tiền, không bị xen tạp, 
không bị gián đoạn. 

2- Phải chuyên tu Chánh hạnh, Chánh định nghiệp, Lão 


thật niệm Phật (ý trì) hành trì đúng bốn yếu quyết đề cập ở 
câu đáp 6A. 


14 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





15- Hỏi: Tịnh tọa niệm Phật như thế nào? 
Đáp: - Tịnh tọa niệm Phật: Là ngồi mà niệm Phật. 

Có nhiều cách ngồi: 

- Toàn già (kiết-già hay gọi là kim cang tọa): Gác bàn 
chân trái lên đùi chân phải, gác bàn chân phải lên đùi bên trái, 
gót hai bàn chân đều phải sát vào bụng. 

- Bán già, có hai cách: 

* Hàng ma tọa: Gác bàn chân phải lên đùi trái (như 
ngài Văn-thù Sư-lợi Bô-tát). 

* Kiết tường tọa: Gác bàn chân trái lên đùi phải (như 
ngài Phố Hiền Bồ-tát). Tay: Hai bàn tay để ngửa, bàn tay phải 
đặt lên trên bàn tay trái, vừa sát bụng, để nhẹ trên hai bàn 
chân, hai đầu ngón tay cái đâu lại (Tam-muội Ấn). 

Lưng, tay, chân đều đâu vào đó rồi, phải lay chuyển 
thân thê độ ba bốn lần cho được ung dung và phải giữ xương 
sống ngay thắng, chăng khác nào một cây cột đối với cái nhà. 
Nếu cột xiêu thì nhà đô vậy. 

Ngồi đúng cách giúp máu huyết lưu thông điều hòa, 
không bị tê nhức, thân yên chắc giúp tâm dễ an định. 

Hành giả vì lý do bệnh tật, có thể ngồi trên ghế một cách 
bình thường vẫn được, vì rằng niệm Phật mới là chánh, còn 
ngồi là phụ. 

Trong suốt thời gian tịnh tọa phải giữ câu Phật hiệu hiện 
tiền, nghĩa là niệm Phật không xen tạp, không gián đoạn. 
Niệm tốt nhất vẫn là ý trì và mặc trì. 

16- Hỏi: Kinh hành niệm Phật như thế nào ? 

Đáp: Kinh hành phải đi theo chiều kim đồng hồ (từ phải sang 

trái). Kinh hành niệm Phật là vừa đi vừa niệm Phật. Niệm 
15 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Phật là chánh, đi là phụ. Phải đi để thay đổi vị thế tránh mỏi 
mệt vì ngồi lâu, không phải đi diễn hành, tâm trụ nơi Phật 
hiệu chứ không phải trụ nơi bước chân. 

Kinh hành thân quá động, tâm khó an định lắm, nên thời 
gian dành cho kinh hành ngắn nhất. 

Suốt thời gian định khóa, bất luận là bao lâu, từ khi bắt 
đầu thắp nhang, đến khi kết thúc bằng ba tiếng chuông, phải 
niệm Phật không cho xen tạp và không gián đoạn, nghĩa là 
ngoài Thánh hiệu A-di-đà, không có bất cứ cái gì khác như 
định nghĩa trên. 


17- Hói: Lễ bái trì danh như thế nào? 


Đáp: Lễ bái niệm Phật cũng gọi là lễ bái trì danh. Lạy chậm 
rãi, khoan thai, đúng cách. Tốt nhất là lạy theo sự hướng dẫn 
của Pháp sư Đạo Chứng chỉ rõ trong sách “Niệm Phật chuyển 
hóa tế bào ung thư". 

“Lễ Phật một lạy tội diệt Hằng sa”. Lạy càng nhiều càng 
tốt, nhưng hành giả chuyên tu thì phải ưu tiên giữ câu Phật 
hiệu hằng hiện tiền (luôn luôn, không xen tạp, không gián 
đoạn). “Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng”. 

Tùy sức, không nên lạy một lần quá nhiều, sẽ bị mỏi 
mệt, dễ chán nản. Lạy vừa sức mình, nhiều lần trong ngày 
vẫn tốt hơn. 

18- Hỏi: Con đi làm ở xí nghiệp về còn phải lo việc nhà, 
quá bận rộn nên con không có thì giò để niệm Phật nhiều 
theo định khóa. Vậy con phải làm sao để được nhập tâm? 

Đáp: Mục đích của định khóa là giúp cho hành giả 
tránh lười biếng, giải đãi, tính tấn hành trì mau thành tựu chí 
nguyện. Trường hợp liên hữu quá bận rộn thì nên: 


16 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





I- Áp dụng pháp “Thập-niệm” và tập niệm Phật thành 
thói quen như đã nêu trên câu đáp số mười hai (12A) và mười 
ba (13A). 

2- Thực hiện lời dạy của Hám-Sơn đại sư: “Mỗi ngày 
đem một câu A-di-dà Phật đặt ngang ngực, niệm niệm chắng 
quên, tâm tâm chắng mê. Với hết thảy sự đời chẳng nghĩ ngợi 
gì đến. Chỉ lấy một câu Phật hiệu làm mạng sống chính 
mình. Cắn chặt hàm răng quyết chắng buông bỏ, thậm chí ăn 
uống, cử động, đi, đứng, năm, ngôi, một tiếng niệm Phật này, 
thời thời hiện tiền. 

Nếu gặp cảnh giới thuận, nghịch, vui, giận, phiền não, 
lúc tâm chẳng yên, bèn đem một tiếng niệm Phật khởi lên, 
liền thấy phiền não ngay khi ấy bị tiêu diệt. Bởi niệm niệm 
phiền não là gốc sanh tử. Nay dùng niệm Phật tiêu diệt phiền 
não, chính là Phật độ nỗi khổ sanh tử. Nếu niệm Phật tiêu 
được phiền não, liền có thể ra khỏi sanh tử, không có pháp gì 
khác. Nếu niệm Phật đến khi làm chủ được phiền não, thì làm 
chủ được mộng mI. Nếu trong mộng đã kiểm soát được, thì 
trong khi bệnh khổ cũng làm chủ được. Nếu đã làm chủ được 
(bản thân) trong khi bệnh tật, thì lúc mạng lâm chung, liền 
biết chỗ sanh về. 

Sự này chẳng khó làm, chỉ cần làm với một niệm sanh 
tử, tâm khẩn thiết. Chỉ cần dựa vào một mình tiếng niệm 
Phật, không có suy nghĩ gì khác. Lâu ngày thuần thục, tự 
nhiên được đại an lạc, được đại thọ dụng”. 


19- Hói: Con chưa nhập tâm, tham dự nhiều đạo tràng 


niệm Phật bốn chữ, sáu chữ, âm điệu khác nhau có gì trở 
ngại không? 


17 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Đáp: Trên kinh nghiệm thực tế mà nói, huân tập cách nào 
một cách chuyên nhứt sẽ dê nhập tâm hơn (xin đọc câu đáp 
6A). 


20- Hỏi: Con để máy niệm Phật suốt đêm ở phòng ngủ, có 
tội không Tháy? 


Đáp: Tinh tân được vậy càng tốt, đáng khen, không tội lỗi gì 
cả. 


21- Hỏi: Thường ngày vào định khóa niệm Phật rất hứng 
thú, nhưng thỉnh thoảng lại cảm thấy niệm Phật một cách 
lạt lẽo không vô, vậy là sao? 

Đáp: Trường hợp này nên tự xét coi có phải do: 

I- Bản tánh biếng nhác, giải đãi khởi dậy, vậy thì hãy cố 
gắng tỉnh tấn hơn. 

2- Sinh lý (thân thể), quá mỏi mệt vì công việc hàng 
ngày, hoặc tâm lý (tinh thần) bất an, vì đang lo nghĩ, tính 
toán, lo sợ một việc gì đó. Vậy thì không nên ép xác, mà nghỉ 
xả hơi cho khỏe khoắn và thanh thản. Sau đó mới tiếp tục 
hành trì. 


22- Hỏi: Con vừa giải phẫu, quì đứng không được, vậy con 
ngôi lê Phật được không, thưa Tháy? 

Đáp: Được, liên hữu ngôi trước bàn thờ Phật, đem hết lòng 
thành kính nhìn Phật, lê Phật, nhớ giữ câu Phật hiệu luôn hiện 
tiên, không đê bị gián đoạn. 


23- Hỏi: Con vừa giải phẫu ngôi, quì, đứng không được, 
chỉ năm thôi. Con nhớ Phật, con niệm Phật mà còn muôn 
lạy Phật nữa, vậy con phải làm sao, thưa Thây? 


18 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





Đáp: Xin có mấy điều như sau: 

a. Tốt lắm, sức khoẻ liên hữu yếu như thế, mà liên hữu 
nhớ Phật, niệm Phật còn muốn lễ Phật, thật hiếm có, trăm 
ngàn người chưa có một. Đây là guơng tốt cho hàng Phật tử 
chúng ta. Tôi thành kính ngợi khen, tán thán đạo tâm của liên 
hữu, đồng thời nguyện cầu Đức Từ Phụ A-di-đà cùng chư 
Phật mười phương gia hộ cho liên hữu sớm hồi phục sức 
khỏe để tinh tấn niệm Phật, vãng sanh Cực Lạc, thành Phật, 
độ chúng sanh theo đúng chí nguyện. 

b. Liên hữu có thể năm, mắt nhìn Phật, đem hết lòng 
thành, tưởng như đang lễ Phật, là được rồi. Đó gọi là dùng 
tâm lễ Phật, nhớ giữ câu Phật hiệu luôn hiện tiền không bị 
gián đoạn. 


24- Hỏi: Hôn trầm là gì, phải đối trị cách nào? 
Đáp: Hôn trầm là tâm mờ mịt như buồn ngủ. Hôn trầm có hai 
loại: 

a. Tâm thức tự nhiên lờ mờ, tuy còn biết niệm Phật, 
nhưng không sáng tỉnh, thỉnh thoảng đầu bị gục. Đây là loại 
hôn trầm do khí hỏa hư trong người thăng lên, lẫn áp tỉnh 
thần. 

b. Tâm có vẻ mỏi mệt, khởi niệm gượng gạo, thỉnh 
thoảng bị ngáp hơi, ngôi lâu muốn ngủ. Trạng thái này diễn 
biến càng lúc càng nhiều. Đây là loại hôn trầm do thiếu hăng 
hái và thiếu tỉnh tấn. 

Đối trị: hãy thay đôi vị thế, phương cách, hoặc tốc độ 
như: 

_— -Đang tịnh tọa thì đổi kinh hành hay lễ Phật (đổi vị 
thê). 


19 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





-Đang niệm thầm thì đổi niệm ra tiếng (đổi phương 
cách). 

-Đang niệm thầm hay niệm ra tiếng, nếu không muốn 
đổi vị thế, và phương cách thì gia tăng tốc độ (niệm nhanh 
hơn trước, đối tốc độ). 

Nam Mô A Di Đà Phát. 


25- Hỏi: Con vọng niệm quá nhiều làm sao diệt trừ, thưa 
Thâáy? 


Đáp: Vọng niệm do vọng tâm sanh, vọng tâm từ chân tâm 
biến hiện. Vậy muốn diệt vọng niệm là phải diệt chân tâm, 
mà chân tâm thường hằng bất biến, bất sanh bất diệt thì làm 
sao diệt được? Cho nên phải nói là chế phục, hay chuyển hóa 
mới đúng. 

Liên tông Thập nhị Tổ dạy: “Chỉ có chư Phật mới vô 
niệm còn từ Đăng giác Bồ-tát trở xuống đều hữu niệm”. “Hữu 
niệm” nghĩa là còn vọng niệm, nhưng vọng niệm của quí 
Ngài vi tế. Phàm phu chúng mình thì vọng niệm thô, và minh 
xác rằng không một ai tránh khỏi (vọng niệm). 

Liên tông Bát Tổ Liên Trì đại sư dạy: “Vọng niệm là 
bệnh, niệm Phật là thuốc”. Vậy muốn hết bệnh phải uống 
thuốc, muốn trừ vọng niệm phải niệm Phật. 

Chư Tổ đều nói: “Niệm một câu Phật hiệu, dẹp trừ muôn 
vọng niệm”. 

Chư cô đức cũng dạy: “Chắng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác 
chậm”. Nghĩa là phàm phu chúng ta niệm khởi là chuyện dĩ 
nhiên (không một ai tránh khỏi như đã nói trên), thì có gì đầu 
mà phải lo sợ (không cần quan tâm đến nó nữa). Điều đáng lo 


20 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





sợ là chúng ta giác chậm (quên, không nhớ, không niệm Phật) 
mà thôi. 

Tóm lại, vọng niệm tự khởi không gì đáng lo sợ (không 
quan tâm, để ý tới nó nữa), một mực niệm Phật là xong (vọng 
niệm tự dứt, vì tâm vô nhị dụng). Niệm Phật càng sâu (nhiều) 
vọng niệm tự thưa bớt dần. Niệm Phật đến Lý nhứt tâm bất 
loạn thì vọng niệm thô không còn khởi dậy được nữa. 


26- Hỏi: Thầy nói vậy, nhưng ngay lúc n"iệng con đang 
niệm Phật, vọng niệm vân khởi dậy? 


Đáp: Đây là bệnh chung của hành giả 7nh-đô. Miệng niệm 
Phật lâu ngày thành thói quen, miệng cứ niệm Phật (theo thói 
quen) mà tâm ý tự do rong ruôi đông tây, không có niệm 
Phật, nên vọng niệm mới khởi dậy. 

Trường hợp này gọi là hữu khâu vô tâm. Tổ Đức Nhuận 
nói: “Niệm Phật như vậy (hữu khẩu vô tâm) thét cho bể 
cuống họng cũng vô ích”. Bởi vậy cho nên lắm người niệm 
Phật đến nay đã mấy chục năm rồi mà vẫn trơ trơ, không thấy 
có lợi ích gì cả, đôi khi còn tăng thêm phiền não. Hòa-thượng 
Trí Tịnh dạy: “Niệm Phật phải niệm rành rẽ, rõ ràng. Rành rẽ 
tức là từng tiếng, từng câu không có lộn lạo. Rõ ràng nghĩa là 
hễ niệm Nam là rõ tiếng Nam, Mô rõ tiếng Mô, A rõ tiếng A, 
cho đến Phật thì rõ tiếng Phật không có trại giọng (không 
thêm, không bớt dấu sắc, dấu huyền gì Cả). Tiếng niệm Phật 
cùng với cái tâm của mình phải hiệp khắn nhau. 

Nghĩa là cái tâm phải duyên theo tiếng, cái tiếng phải 
nằm trong cái tâm. Tâm tiếng phải là một. Hay nói tiếng ở 
đâu tâm phải ở đó. Tiếng niệm Phật, tâm phải ở câu Phật 
hiệu. Được vậy khi niệm Phật nhất định không có vọng niệm. 


21 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Vì tâm vô nhị dụng (tâm một lúc không thể làm hai VIỆC). 
Tâm đang niệm Phật thì đâu có thê niệm gì khác. 


27- Hỏi: Con đã thực hành như vậy mà vọng niệm vẫn khởi 
lên hiên tục, con cô găng làm nhưng đè nó không được. Vậy 
phải làm sao, thưa Tháy? 


Đáp: Chư Tô cũng dạy: “vọng niệm là nghiệp”. Vậy liên hữu 
cần thực hành hai phương cách sau: 

a. Hằng ngày thường lễ Phật A-di-đà (Di đà sám) để sám 
trừ nghiệp chướng. 

b. Thực hành pháp “Số châu trì danh”. Phương pháp này 
còn gọi là lần chuỗi niệm Phật. Tay lần một hạt chuỗi, miệng 
niệm một câu danh hiệu Phật. Sau quen rồi, miệng niệm hai, 
ba câu tăng dần lên cho đến mười câu lần một hạt chuỗi. Cách 
này giúp cột tâm ý vào hạt chuỗi, tâm ý lo nhớ lần chuỗi, nên 
không khởi vọng niệm. Cách này cần ghi số mỗi thời, mỗi 
ngày bao nhiêu câu. Lấy con số này làm định mức để mỗi 
thời, mỗi ngày phải cô gắng niệm cho đủ định số, tránh được 
bệnh lười biếng giải đãi. Nhưng cần nhớ rằng, đừng vì muốn 
đủ số mà hấp tấp vội vàng, niệm lẫy có, niệm cho đủ số, mà 
cần phải niệm rành rẽ, rõ ràng như đã nói trước đây. Người 
xưa nói: “Đa hư bất như thiểu thật”, nghĩa là nhiều mà hư 
rỗng, không băng ít mà chắc thật. Cách này được Liên tông 
Cửu Tổ Ngẫu Ích đại sư tán thán là hiệu quả cao, nếu niệm 
đúng cách, đúng mức, cùng cực sẽ được “nhập tâm”. 


28- Hỏi: Con lần chuỗi niệm Phật cả chục năm rồi, thế mà 

vọng niệm ván tuôn trào không đút, là sao thưa Tháy? 

Đáp: Vì không khéo nhiếp tâm, miệng niệm Phật, tay lần 

chuôi lâu ngày thành thói quen, không cân dụng ý nữa, nên ý 
22 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





tự do phóng túng, rong ruồi đông tây. Vọng niệm thừa cơ hội 
này khởi dậy. 

Vậy, nên hành pháp ““[hập-niệm ký- số” , pháp này giúp 
nhiếp tâm cao hơn. Liên tông Thập tam Tổ Ấn Quang đại sư 
đã dạy trong quyên “4n Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục” như 
sau: “Niệm từng câu, đếm số từng câu từ một đến mười. 
Xong, đếm lại từ một...”. Ví dụ: A-di-đà Phật một, A-di-đà 
Phật hai, A-di-đà Phật ba...(đếm đến mười rồi trở lại đếm 
một, hai, ba...). Trường hợp đếm nửa chừng bị lầm lẫn só, 
nếu chưa đến mười thì bỏ, khởi đếm lại từ đầu. 


29- Hỏi: Con thực hành pháp Thập niệm ký số, ban đầu có 
kết quả tốt, thời gian sau vọng niệm vẫn dậy khởi, nhưng ít 
hơn trước. Vậy là sao thưa Thầy? 


Đáp: Ban đầu liên hữu chú ý, cột tâm ý vào danh hiệu Phật và 
cố nhớ để đếm không cho lộn số. Được vậy, vọng niệm 
không khởi lên được (Tâm vô nhị dụng). Nhưng khi tập lâu 
thành thói quen (tập khí) miệng tự động niệm và đếm số, 
không cần chú tâm, tâm lại rong ruôi, khởi vọng niệm nữa. 
Còn có cách thứ hai, đếm số từ một đến TƯỜI Tôi đếm ngược 
lại từ mười đến một. Đếm nửa chừng lộn số thì phải bỏ, đếm 
lại từ đầu. 


30- Hỏi: Hành pháp Thập niệm ký số, đếm xuôi rồi đễm 
ngược nói trên có kết quả tốt, nhưng thời gian sau vọng 
niệm vẫn dậy khởi là sao, thưa Thầy? 

Đáp:: Vì ban đầu nhiếp tâm được nên không vọng niệm. Sau 
thành thói quen (tập khí) như nói lần trước, miệng tự động 
niệm và đếm số xuôi ngược, không cần chú tâm nữa, nên tâm 
rong ruổi khắp nơi, vọng niệm dậy khởi. Có cách thứ ba: mở 

23 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





máy niệm Phật, nhịp độ vừa phải không quá chậm, lắng lòng 
nghe và niệm theo từng chữ, từng câu, một cách rành rẽ, rõ 
ràng, sẽ dứt bặt vọng niệm. 


31- Hỏi: Cách thứ ba rất tốt nhưng rất tiếc là chỉ niệm được 
chừng bốn mươi phút hoặc sáu mươi phút là mối một. Khi 
đó niệm theo không nổi thì vọng niệm lại tái khởi dậy. Vậy 
con phải làm sao, thưa Thầy? 


Đáp: Có cách thứ tư, tự làm hay nhờ bạn làm giúp, hoặc tôi 
sẽ làm cho một CD thường hoặc CD-MP3 giọng niệm của 
liên hữu. Niệm một câu ngưng một chút, niệm câu thứ hai 
ngưng một chút, tiếp niệm câu thứ ba.... nghĩa là niệm không 
liên tục có gián đoạn. Mở máy, bình tĩnh, lắng lòng nghe máy 
niệm. Máy ngưng niệm, mình niệm, khi máy niệm mình lắng 
lòng nghe. Luân phiên niệm như vậy mình đủ sức niệm hai, 
ba, bốn, năm giờ liên tục mà không mệt mỏi. 

Ban đầu máy niệm một câu, mình niệm một câu, sau 
quen dẫn, máy niệm một câu, mình niệm hai, ba câu. Tập 
niệm từ thấp lên cao dần dần như sau: Ban đầu mình niệm 
lớn tiếng (cao thanh trì), khi quen, chuyển niệm nhỏ tiếng (đê 
thanh trì), khá quen chuyên niệm thâm có nhép môi (kim 
cang trì), xong tiễn lên niệm thầm không nhép môi (mặc trì), 
cuối cùng tiễn đến niệm bằng ý ệ) (ý trì). 

Nên viết lớn, đậm nét bốn chữ A Di Đà Phật (hoặc sáu 
chữ Nam Mô A Di Đà Phật) trên tờ giấy như sau: 

A 
DI 
ĐÀ 

PHẬT 


24 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





Đề Thánh hiệu này trước mặt (vừa tầm mắt), mắt nhìn 
bốn chữ A Di Đà Phật trong suốt thời gian nghe máy niệm và 
mình niệm, mục đích là nhiếp nhãn căn (nhìn thánh hiệu để 
không nhìn cái gì khác, đơn giản vậy thôi). Không cần phải 
tập trung tư tưởng để chú ý quán sát bốn chữ này (nếu chú ý 
quan sát là lạc vào quán tưởng rồi). 

Lưu ý: Tiếng máy niệm và tiếng mình niệm phải liên tục 
như giòng nước chảy, không có kế hở (vì có kẽ hở thì vọng 
niệm sẽ dậy khởi). 

Không bắt buộc phải ngôi. trước bàn thờ Phật, phải ngôi 
kiết già hay bán già, mà nên ngôi thoải mái trên ghế, đề có thê 
ngồi năm giờ liền không mệt mỏi. 

Mặt khác, ban đêm ngủ, hoặc đang làm việc gì khác, 
(ngoài thời khóa) nên để máy niệm Phật suốt thời gian. 
Trường hợp này tiếng niệm Phật (của máy) phải liên tục, 
không gián đoạn. 

Thực hiện được như vậy, thân, khẩu, ý niệm Phật năm 
giờ liên tục mà không có vọng niệm, là đắc “chỉ” của Thiền, 
là đắc “tịnh” của Tịnh Độ, huân tập nhiều lần như vậy, thì làm 
sao mà không nhập tâm được chứ? 

Tám vị nhập Phật thất tại tu viện Tịnh Luật áp dụng cách 
niệm Phật này mà được nhập tâm trong vòng bảy ngày hành 
trì (nêu trong câu đáp 6A). 

Cách niệm Phật theo máy. 

Hát CD niệm Phật có gián đoạn và thực tập như sau: 

I- Bình tĩnh, lắng lòng nghe máy hát (niệm) một câu, 
máy ngưng, mình niệm một câu; máy hát câu kế tiếp, máy 
ngưng, mình niệm một câu nữa. Máy và mình luân phiên 


25 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





niệm như vậy thời gian ngắn vài ba phút hay dài hơn tùy 
người. 

2- Khi niệm như vậy quen rồi, thì khi nghe máy hát 
(niệm) đến chữ đà thì mình bắt đầu niệm A-di-đà Phật. Như 
vậy để khi máy hát chữ Phật là mình đã niệm chữ A, mục 
đích là hai chữ Phật và chữ A nối liền nhau không có kẽ 
hở. 

3- Mình niệm sao cho chữ Phật của mình cũng nối liền 
với chữ A của máy, nghĩa là cũng không có kế hỡ. 

Chú ý: khi niệm quen rồi, mình linh động niệm ngắn 
hơn hay dài hơn bình thường một chút để câu Phật hiệu mà 
mình niệm không có kẽ hở đầu và cuối câu. 

4- Các câu Niệm Phật của mình và máy nối liền nhau 
không có kế hở thì vọng niệm không khởi dậy được (Tâm vô 
nhị dụng nghĩa là Tâm một lúc không thể làm hai việc. Tâm 
bận niệm Phật thì tuyệt đối không có niệm gì khác, không có 
vọng niệm). Nhờ vậy nên có thể niệm năm giờ liên tục, mà 
không có một vọng niệm nào cả. Đây là yếu tố đưa đến Nhập 
tầm. 

5- Khi máy và mình niệm Phật, lỗ tai lắng nghe, miệng 
niệm hoặc ý niệm (ý trì), ý theo dõi tiếng niệm này. Đây là 
nhiếp nhĩ căn, thiệt căn và ý căn. 

6- Khi máy niệm và mình niệm, mắt nhìn vào bốn chữ A 
Di Đà Phật để trước mặt, đây là nhiếp nhãn căn vào Phật 
hiệu. (Nhớ là nhìn chứ không phải quán). 

7- Thân ngồi ngay ngắn chỉnh tê đây là nhiếp thân căn 
vào cảnh giới Phật. 

8- Mũi ngữi mùi hương cúng Phật đây là nhiếp tỷ căn 
vào cảnh giới Phật. 


26 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





0- Thực hiện được như vậy là đã nhiếp trọn sáu căn, 
tịnh niệm nôi tiêp, theo đúng lời chỉ dạy trong Kinh Lăng 
Nghiêm, thì làm sao mà không nhập tâm được chứ? 

10- Hành giả nên đọc kỹ, cố găng tập sẽ quen dần, có gì 
không rõ hãy điện thoại cho tôi, đê được góp ý thêm. 

Quyết định phải thành tựu Tịnh nghiệp, 
Vãng sanh Cực Lạc, 
Thành Phật, Độ chúng sanh. 


32- Hỏi: Thỉnh thoảng con bị như sau: Trong lúc đang ngôi 
niệm Phật, miệng niệm, tai nghe, ý ghỉ nhận rành rõ, rõ 
ràng từng chữ từng câu Phật hiệu, tâm con rất sáng suối. 
Bông dưng tâm con sinh khởi các ý tưởng vọng động song 
hành với câu Phật hiệu. Sao kỳ lạ vậy, có hạt không, thưa 
Thây? 


Đáp: Thông thường khi vọng tưởng, tạp niệm dậy khởi thì 
câu Phật hiệu bị mắt. Đó gọi là tán loạn (bệnh). Đằng này cả 
hai song hành, đó gọi là sức phản ứng của chủng tử nghiệp, 
chứ không phải bệnh. Nguyên nhân như sau: Theo Duy thức 
học, trong tạng thức chứa lẫn lộn những chủng tử lành (vô 
lậu), dữ (hữu lậu). Khi niệm Phật là ta huân tập chủng tử công 
đức vô lậu, nó chuyển hoá những chủng tử hữu lậu, khiến 
những chủng tử này phản ứng, khởi hiện hành. Hiện hành 
huân tập chủng tử, chủng tử khởi hiện hành (mà mình không 
quan tâm đến nó) mỗi lần yếu đi một ít, nhiều lần chúng bị 
tiêu mắt luôn. 

Tóm lại, hiện tượng này chứng tỏ liên hữu công phu đắc 
lực, đáng mừng, có lợi chứ không hại gì cả. 


2// 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





33- Hỏi: Phan duyên là gì, đối trị cách nào? 


Đáp: Phan duyên là thói quen, tâm ưa rong ruồi bên ngoài. 
Đây cũng là một loại động loạn, nhưng có điều nó lặng lẽ, 
như khi ngồi niệm Phật mà tai lại lắng nghe tiếng người ngoài 
nói chuyện hoặc mắt theo dõi cảnh vật xung quanh... tức là 
năm căn duyên theo năm trần cảnh. Đây là nguyên nhân làm 
công phu bị gián đoạn và mất chánh niệm. Hành giả không 
biết, tưởng mình không vọng niệm rồi không lo đoạn trừ, lâu 
ngày thành thói quen nặng, ngồi niệm Phật mà chỉ huân tập 
vào tâm những chuyện vô ích bên ngoài. Người này tu nhiều 
mà tâm không định. 

Đối trị: Khi niệm Phật, có thấy hoặc nghe gì, thì làm ngơ 
như mù, như điếc, xả bỏ mọi cảnh trần, tập trung tâm ý (nhiếp 
các căn), miệng niệm, tai nghe, ý ghi nhận rành rẽ, rõ ràng 
từng chữ, từng câu Phật hiệu (phản văn trì danh). 

Không Có Thành Tựu Nào Mà Thiếu Tỉnh Tín. 

34- Hỏi: Vô ký là gì, đối trị cách nào? 

Đáp: Vô ký là thái cực đối lập với phan duyên, tức là tâm 
thức biến mất, hành giả ngồi niệm Phật đến một lúc tự nhiên 
không nhận biết gì cả, quên niệm Phật, như người chết. Trạng 
thái này có khi trải qua hàng giờ. Nếu không biết, lại cho là 
được định tâm, đắm thích theo nó, khiến uống phí thì giờ, vì 
chỉ gieo trồng chủng tử gỗ đá vô tri mà thôi. 

Đối trị: Tập trung tâm ý, niệm thầm danh hiệu Phật bằng 
kim cang trì, mặc trì hoặc ý trì (ý trì là hiệu quả nhất). Vì ý 
thức bị chìm mất, bây giờ bắt ý thức phải làm việc (niệm 
Phật) và kiểm soát nó, đương nhiên nó phải hiện tiền (không 
chìm mắt). 


28 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





35- Hỏi: Kim cang trì và mặc trì là sao, thưa Thây? 


Đáp: Niệm Phật ra tiếng lớn gọi là cao thanh trì, niệm ra tiếng 
nhỏ là đê thanh trì. Kim cang trì là niệm thầm (không ra 
tiếng) mà còn nhép môi. Mặc trì là niệm thầm hoàn toàn 
không nhép môi. Bốn cách này cao thanh trì, đê thanh trì, kim 
cang trì, mặc trì đều niệm bằng miệng, gọi là khẩu trì. Hiệu 
quả của khâu trì không cao bằng ý trì. 


36- Hỏi: Tại sao ý trì hiệu quả cao 2 


Đáp: Ý trì là niệm bằng ý, không phải bằng miệng (khẩu trì). 
Dùng ý để niệm Phật (không phải nghĩ, tưởng hay biết, mà là 
niệm). 

Lý do ý trì mang hiệu quả cao: 

- Chư Tổ dạy: “Tâm vô nhị dụng”, nghĩa là tâm không 
thể làm hai việc cùng một lúc. Khi tâm lo nghĩ một việc nào 
khác, thì tâm không thể niệm Phật được. 

- Kinh Pháp Cú dạy: “Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm 
là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm tạo nghiệp 
nói năng hoặc hành động, sự khô sẽ theo nghiệp kéo đến, như 
bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe. Trong các pháp, tâm 
dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm thanh 
tịnh tạo nghiệp nói năng hoặc hành động, sự vui sẽ theo 
nghiệp kéo đến như bóng theo hình”. 

- Theo Duy-thức học: “Ý thức công vi thủ, tội vi khôi”, 
nghĩa là về công, ý thức đứng đầu, về tội thì ý thức cũng đứng 
đầu. Làm ác do ý thức, làm thiện cũng do ý thức. Thí dụ: Ý 
thức muốn đánh, muốn đá thì tay mới đánh, chân mới đá. Ý 
thức muốn chửi mắng, miệng mới chửi mắng.... Sa địa ngục 


29 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





cũng do ý thức lôi kéo vào. Vãng sanh Cực Lạc cũng do ý 
thức đưa đây. Làm ma hay làm Phật đều do ý thức. 

Bằng những lý lẽ trên. Với ý trì, ta bắt ý thức phải niệm 
Phật cầu vãng sanh Cực Lạc đề thành Phật, thật đúng là diệu 
pháp. Khi ý thức niệm Phật, như đã nói ở trên, thì ý thức 
không còn làm được việc gì khác, dứt vọng niệm, dừng vọng 
tưởng, mà câu Phật hiệu luôn hiện tiền. 

Trong suốt thời gian ý trì, không có vọng niệm, vọng 
tưởng, đúng là pháp tu chỉ của Thiền tông. Lại lắng nghe rành 
rẽ, rõ ràng danh hiệu Phật, đó là pháp tu quán của Thiền tông. 
Như vậy ý trì không khác chỉ-quán song tu của Thiền. 

Nói rộng hơn, niệm Phật bằng ý để chuyên ý thức thành 
Diệu quan sát trí, sau đó chuyển Mạt na thức thành Bình đẳng 
tánh trí, đó là điều kiện thiết yếu để phá ngã chấp, pháp chấp, 
hầu trở về với chân tâm thanh tịnh bình đẳng của chính mình. 


37- Hỏi: Cách tập ý trì như thế nào? 
Đáp: Tập ý trì có hai cách: 
a. Cách thứ nhất: 

- Bước 1: Dùng máy (cassette hay chip) hát niệm Phật 
A-di-đà (6 chữ hay 4 chữ tùy ý thích). Hành giả tịnh tọa, lắng 
lòng nghe (bằng nhĩ căn tức lỗ tai), dùng ý thức nghĩ, ghi 
nhận, đưa vào tâm từng chữ, từng câu rành rẽ, rõ ràng theo 
đúng nhịp điệu hát của máy. Đừng để bị xen tạp và gián đoạn. 

Thực tập vài tiếng đồng hồ hoặc vài ba ngày, tự nhiên 
thuần thục. 

Nên nhớ! Khi tập cách này phải xả, bỏ quên, không 
quan tâm đến cách niệm trước đây. 


30 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





Cách này quá dễ, ai ai cũng thực hành được, nhưng có 
khuyết điểm là tâm còn phan duyên theo tiếng bên ngoài, gọi 
là hướng ngoại. 

- Bước 2: Không dùng máy nữa, mà dùng bốn hay sáu 
ngón tay để nhịp. Hành giả tịnh tọa, lắng lòng, dùng ngón tay 
nhịp, dùng ý thức để nghĩ, niệm từng chữ một cách rành rẽ, rõ 
ràng, theo từng nhịp của ngón tay. 

Thực tập vài tiếng đồng hồ hoặc vài ba ngày, tự nhiên 
thuần thục. 

- Bước 3: Không dùng máy và ngón tay. 

Hành giả tịnh tọa, lắng lòng, tự nghĩ và tự niệm rành 
rẽ, rõ ràng từng chữ, từng câu thánh hiệu A-di-đà. (Có thể 
chậm, niệm ít cầu hơn mình đã niệm trước đây, không thành 
vấn đề, luyện tập thuần thục sẽ nhanh và nhiều câu hơn trước 
nhiều, mà khỏe khoắn không mệt như trước nữa). 

Lúc đầu biết tâm mình đang niệm Phật A-di-đà, chứ 
chưa nghe tiếng. Quen dân, thuần thục sẽ nghe rành rẽ, rõ 
ràng, từng tiếng (từng chữ), từng câu thánh hiệu A-di-đà. 
Cách này là nghe bằng tánh nghe (không phải bằng nhĩ căn, 
tức lỗ tai, nhĩ thức). Tình trạng này gọi là “Phản văn, văn 
Phật hiệu". 

Người (sơ cơ) mới thực hành ý trì, chỉ năm hoặc mười 
phút là mệt, niệm không được nữa. Lúc đó có thể thay đổi 
niệm bằng miệng (Kim cang trì hay mặc trì, là niệm thầm, 
hay niệm ra tiếng) thời gian ngắn (5, 10 phút) rồi lại tiếp tục 
niệm bằng ý (ý trì) luân phiên thay đổi như thế nhiều lần, lâu 
ngày ý trì sẽ thuần thục (hoàn toàn niệm bằng ý). 


31 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





b. Cách thứ hai: 

- Bước 1: Viết bốn chữ hay sáu chữ thánh hiệu A-di-đà 
lên bảng hay lên giấy. Kinh nghiệm cho thấy viết chữ thành 
một hàng ngang khó tập hơn viết từng chữ theo hàng dọc 
đứng như sau: 

A 

Di 

Đà 
Phật 

I- Hoặc hành giả tịnh tọa, lắng lòng, mắt nhìn thánh 
hiệu A-di-đà Phật (4 hay 6 chữ) thay vì đọc bằng miệng thì 
nghĩ, đọc bằng ý (ý thức). 

2- Hoặc mở máy cassette hát bốn chữ, tai nghe từng 
tiếng, mắt nhìn từng chữ, đồng thời ý niệm theo nhịp nhàng 
từng tiếng, từng chữ thánh hiệu A-di-đà. 

Thực tập vài tiếng đồng hồ hoặc vài ba ngày tự nhiên 
thuần thục. 

- Bước 2: Không dùng máy để nghe, mắt không nhìn 
bảng hay giấy có viết thánh hiệu A-di-đà nữa, mà hành giả 
tịnh tọa, lắng lòng, tự nghĩ và tự niệm y như bước ba, cách 
thứ nhất. 

Thực tập vài tiếng đồng hỗ hoặc vài ba ngày tự nhiên 
thuần thục. 

Nói rõ hơn, khi dùng ý nghĩ từng tiếng, từng chữ, từng 
câu Thánh hiệu A-di-đà Phật, là gieo (huân tập) hạt giống 
(chủng tử) Phật vào tạng thức. Huân trưởng lâu ngày chày 
tháng, hạt giống vô lậu sẽ lớn mạnh dần dân, và khởi hiện 
hành qua nhiều trạng thái, từ thấp đến cao như sau: 

- Giúp ta nhớ niệm Phật nhiều hơn. 
32 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





- Giúp ta nghe thành tiếng (bằng tánh nghe). 
- Thay vì ý thức mà tạng thức tự niệm (nhập tâm). 

Ưu điểm của cách này là: không hao hơi, tổn khí, đúng 
như pháp, dứt trừ được vọng niệm, vọng tưởng, mau nhập 
tâm, đạt Bất niệm tự niệm. Nhưng khuyết điểm là khó thực 
hiện. 

Kinh nghiệm cho thấy, khi thực sự buông xả được vạn 
duyên, thì: 

I- Nếu hành giả ý trì được sáu mươi phút liên tục 
không gián đoạn, (suốt thời gian này tuyệt đối không có vọng 
niệm) mỗi ngày hai lần, một tuần lễ sau là hoàn toàn có khả 
năng sẽ được nhập tâm. 

2- Nếu hành giả ý trì được năm giờ liên tục không xen 
tạp không gián đoạn (không có vọng niệm) mỗi ngày hai lần, 
thì hai ngày nhập tâm. 

3- Đã có nhiều hành giả tại gia và xuất gia về Tịnh 
Luật tu viện, nhập thất từ hai đến bốn ngày liền “nhập tâm”. 

Bởi vậy nên nói: “Nhập tâm không khó, khó ở Quyết 
tâm”. 

Quyết tâm điều gì? Quyết tâm buông xả được vạn duyên 
và niệm Phật đúng cách, niệm không xen tạp, không gián 
đoạn thời gian dài, đơn giản thế thôi, kính xin quý hành giả 
luôn ghi nhớ (nằm lòng) bí quyết này. 


38- Hỏi: Sao con ý trì mà bị nhức đầu và đau quai hàm quá, 
thưa Tháy? 


Đáp: Niệm Phật mà bị đau xương quai hàm thì rõ ràng là 
niệm băng miệng (khâu trì) đâu phải ý trì. Y trì là niệm băng 
ý. Niệm Phật bị nhức đâu vì đã trụ danh hiệu Phật ở đâu. 


33 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Theo cơ thê học, trụ ở đâu là máu tụ hội về đó, tụ hội nhiều 
quá sinh ra nhức đâu. Bởi vậy hành giả niệm Phật không 
được trụ bât cứ nơi nào trên cơ thê. 


39- Hỏi: Ý trì có thể nhịp ngón tay hoặc lần chuỗi được 
không, thưa Tháy? 
Đáp: Mới tập khi còn yếu thì được, tập quen rồi nên bỏ đi, vì 
nhịp tay hay lân chuỗi thì: 
a. Thân động, tâm sẽ động theo. 
b. Khi chú ý để nhịp tay hay lần chuỗi thì bị phân tâm. 
Hai điều này gây khó nhất tâm. 


40- Hỏi: Xin thấy nói rõ hơn sự phân biệt giữa ba cách trì 
danh: kun cang trì, mặc trì và ý trì, và sự lợt ích của ý trì. 
Đáp: 

- Kim cang trì và mặc trì đều là niệm thầm bằng miệng 
(không ra tiếng), còn gọi là khẩu trì. Nhưng kim cang trì còn 
nhép môi, còn mặc trì thì không nhép môi. 

- Ý trì cũng là niệm thầm (không ra tiếng), nhưng niệm 
bằng ý (không phải niệm băng miệng như kim cang trì hay 
mặc trì). Ý trì ban đầu còn yếu không nghe tiếng, sau lớn 
mạnh thì có tiếng. Lúc bấy giờ ta nghe tiếng không phải nghe 
bằng lỗ tai, (nhĩ căn, nhĩ thức), mà nghe bằng tánh nghe 
(thường gọi là tánh trong căn). 

Trong Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập, Ngài Lý 
Binh Nam nói: “Ý trì vẫn có tiếng”. (Xin đọc kỹ phần IV — 
Cách trì danh trong sách Niệm Phát Đạt Bắt Niệm Tự Niệm 
Bảo Đảm Vãng Sanh). 

- Lợi ích của ý trì như sau: 


34 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





a. Trong suốt thời gian ý trì, nhất định không có vọng 
niệm, vọng tưởng. Vì ý bận niệm Phật làm sao có niệm gì 
khác được (tâm vô nhị dụng, nghĩa là tâm một lúc không thể 
làm hai việc). Đó là pháp tu chỉ của Thiền tông. Lắng lòng 
nghe rành rẽ, rõ ràng danh hiệu Phật là tu quán rồi. Ý trì là 
Chỉ Quán song tu của Thiền. Do vậy, Kinh Đại Tập dạy: 
“Pháp môn 77zh độ (niệm Phật) là vô thượng thâm diệu 
Thiền”, là Thiền thâm sâu, vi diệu, cao nhất. 

b. Ý căn và nhĩ căn xoay vào trong (hướng nội) đề 
niệm Phật và nghe danh hiệu Phật, không để chúng rong ruồi 
(hướng ngoại) theo ngũ dục lục trần. Được vậy là ta đã nhiếp 
được hai căn chủ tế nhạy bén nhất của sáu căn. Sáu căn dung 
thông nhau, hễ viên thông được một là dung nhiếp cả sáu 
(nhất tu nhất thiết tu, thành tựu một là thành tựu tất cả). 

Quán Thế Âm Bồ-tát chỉ tu nhĩ căn được viên thông 
mà thành tựu quả vị Đẳng giác Bồ-tát. Hành giả ý trì (niệm 
Phật bằng ý) là thực hành đúng phương cách trong Kinh hăng 
Nghiêm dạy: “Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm nối tiếp, đắc Tam 
ma địa (tức đắc định, được Nhất tâm bất loạn) bậc nhất”, “Bất 
giả phương tiện, tự đắc tâm khai”, chẳng cần phương tiện gì 
khác tự được khai tâm (khai mở trí tuệ). 


4I- Hỏi: Ý trì có phải trụ tâm ở đâu không? Có nhiều Thầy 
dạy trụ ở nhiều nơi khác nhau trên thân, hoặc trên hình 
tượng Phật. Kính xin Thấy mình xác việc này. 
Đáp: 

I1- Không trụ mà trụ, trụ mà không trụ, như sau: 

a. Kinh Kim-cang dạy: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ 
tâm”, nghĩa là không trụ vào đâu cả mà sanh tâm (làm các 
việc). Kinh Bá-nhã dạy: “Chiếu kiến ngũ uẫn giai không...”, 

35 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





nghĩa là thấy năm uẫn đều không, đã là không thì lấy gì, lấy 
chỗ nào để mà trụ (không trụ)? Hành giả dùng ý niệm Phật 
một cách nghiêm túc (không đùa giởn), bình thường (không 
VỘI Vã, hấp tấp), thanh thản (không mong cầu), nhàn nhã 
(buông xả vạn duyên, không bận rộn dính mắc gì cả, tâm 
không, tâm vô sự). Đó là không trụ (vô trụ). 
Còn “trụ” là sao? Dùng ý niệm Phật tức là cột ý vào 
danh hiệu Phật, có nghĩa là trụ trên danh hiệu Phật. 
Hai ý trên là nghĩa câu thứ nhất “Không trụ mà trụ”. 
b. Trụ mà không chấp tướng, không trở ngại đường tu, 
trái lại đem lại nhiều lợi ích, là hoà nhập ý (tâm) với danh 
hiệu Phật làm một. Theo Kinh Niệm Phát Ba-la-mát danh 
hiệu Phật là biểu tượng Pháp thân Phật, đúng như Kinh Quán 
Vô Lượng thọ dạy: ““Fầm làm Phật, tâm là Phật”, Tông cảnh 
lục cũng nói: “Nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật”. Trong 
Kinh A-đi-đà Yếu Giải Liên tông Cửu Tổ Ngẫu Ích đại sư 
cũng nói: “Ngay khi niệm Phật mình đã là Phật rồi”. 
Đây là nghĩa câu thứ hai “Irụ mà không trụ”. 
2- Trụ nhiều nơi khác nhau trên thân. 
a. Theo cơ thể học, tập trung ý nghĩ (trụ) ở đâu, máu sẽ 
tụ hội về nơi đó. Nếu trụ ở đầu thì dễ bị nhức đầu (lên máu). 
b.Ý đang niệm Phật, lại phải nghĩ trụ ở nhiều nơi nhất 
định nào đó, sẽ bị phân tâm, làm sao tiến tới nhất tâm được? 
Bởi vậy chư Tổ dạy rằng niệm Phật phải chuyên tâm nhất ý, 
là vậy. 
c. Minh Tuệ tôi chưa thấy Kinh Phật hay chư Tổ nào 
dạy như vậy. Thành thật mà nói là tôi không rõ việc này. 
3- Nếu đặt danh hiệu Phật ở nhiều nơi trên hình tượng 
Phật, rồi tưởng tượng danh hiệu ấy nổi lên mà niệm, thiết 


36 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





nghĩ đây là pháp quán tưởng trì danh. Minh Tuệ hành trì 
pháp nhiếp tâm trì danh, không có kinh nghiệm về pháp 
quán tưởng, nên xin phép không có ý kiến. 


42- Hỏi: Biết rằng ý trì hiệu quả cao, nhưng khó tập quá, 
con tập lâu thường bị nhức đâu. Vậy phải làm sao đê được 
nhập tâm ? 


Đáp: Liên hữu niệm Phật mà tập trung tư tưởng nhiều quá (cố 
trụ danh hiệu Phật ở đầu, máu dồn lên đầu cũng gọi là hỏa 
xông, hay động não). Tập trung quá mức như vậy, không 
riêng gì ý trì, mà khẩu trì (niệm bằng miệng) vẫn bị nhức đầu. 
Bởi vậy chư Tổ, quý Thầy có dạy: “Niệm Phật không trụ vào 
đâu cả”, vô trụ, trụ ở đầu sẽ nhức đầu, trụ ở nhịp đập của tim 
thì bị nhức tim. Niệm một cách bình thường (không ép sức, 
không quá nhanh, vừa sức mình thôi), nghiêm túc (cung kính, 
không phải đùa giỡn), thanh thản (không mong cầu, vì mong 
cầu tức là vọng tưởng, tạp niệm), rành rẽ, rõ ràng (không lộn 
lạo, không trại giọng, nếu không thì khi nhập tâm nó sẽ bị lộn 
lạo như: Đà Phật A-di mà đựợc đề cập trong sách Niệm Phát 
Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh). 

Nếu với căn tánh của mình, liên hữu thực hành ý trì 
không nỗi, thì áp dụng pháp mặc trì hay kim cang trì vẫn 
được nhập tâm, nhưng hơi lâu hơn mà thôi. 


43- Hỏi: Thây nói niệm Phật trụ ở nhịp đập của tim sẽ bị 

đau từm. Xin hỏi vì sao 2 

Đáp: Thực tế trường hợp này đã xảy ra rồi. Có liên hữu nọ 

thường ngày (huân tập) nương vào nhịp đập của tim (thay thế 

xâu chuỗi) mà niệm Phật. Hiệu quả rất tốt là không có vọng 

niệm, vì ý thức bận theo dõi (cột vào) nhịp đập của tim đề 
37 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





niệm Phật, nghĩa là nhiếp cả ba: Ý thức, nhịp đập của tim, 
danh hiệu Phật làm một. Tâm một lúc không thể làm hai việc, 
ở đây nhiếp ý vào nhịp đập của tim và danh hiệu Phật thì tạp 
niệm làm sao khởi dậy được, quá đúng lý (logic)! Tập lâu 
ngày (huân tập) thành thói quen, vị ấy nương vào nhịp đập 
của tim khởi câu Phật hiệu. Nhịp đập của tim hoạt động đều 
đặn, thường xuyên 24/24, do vậy công phu đắc lực hơn, rất 
tốt ở giai đoạn này. 

Như trên đã nói, hành giả nương (trụ) vào nhịp đập của 
tim để niệm Phật. Bình thường tim đập 80 lần/phút thì niệm 
80 câu Phật hiệu. Tiếng tim đập và tiếng Phật hiệu đồng 
hành nhịp nhàng như thế thành thói quen. Khi nhập tâm, tự 
nhiên tiếng Phật hiệu tăng từ 100 đến 120 lần/phút, nó kéo 
tim cũng phải đập theo. Vì thói quen, nên tim phải nhịp 
(đập) đồng hành với tiếng niệm Phật từ 100 đến 120 lần/ 
phút, bắt tim làm việc quá sức, dẫn đến đau tim (triệu chứng 
ban đầu là nhức nơi tim). Đây là thực tế có người đã bị TỒi. 
Từ đây suy ra, không nên nương vào hơi thở để niệm Phật 
(Tùy tức trì danh). Chưa nói khi nhập Bất niệm tự niệm sâu, 
tốc độ niệm Phật gia tăng càng nhiều hơn. Do vậy. nên nói 
niệm Phật không nên trụ bất cứ nơi nào trên cơ thể (vô trụ). 
như tôi đã trình bày ở phần trên. 


44- Hỏi: Liên hữu ấy đã bị bệnh tìm như vậy, phải chữa trị 
thế nào? 

Đáp: Với bệnh này, nhập viện Tây y tìm không ra nguyên 
nhân, bác sĩ chỉ cho uống thuốc hạ nhịp đập của tim. Đây là 
cách trị ngọn, làm sao dứt bệnh được? Uống thuốc hạ nhịp 
đập của tim lâu ngày quen thuốc và gây nhiều phản ứng phụ, 
rất nguy hiểm. Còn Bắt niệm tự niệm, tôi đã trực tiếp hỏi bác 


38 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





sĩ, việc đó là sao? Nguyên nhân như thế nào? Bác sĩ không trả 
lời được, vậy thì làm sao tìm biết được nguyên nhân bệnh tim 
nói trên? 

Cách chữa trị như sau: 

I-Tách rời tiếng Phật hiệu khỏi nhịp đập của tim bằng 
cách không quan tâm để ý nghe tiếng nhịp đập của tim nữa 
(thả lỏng để nó tự đập). Miệng niệm Phật ra tiếng càng lớn 
càng tốt, tai lắng nghe, tâm ghi nhận danh hiệu Phật (miệng, 
tai và tâm đều niệm Phật). Niệm khoảng 30 phút hoặc 60 
phút, liền hết nhức ngực. Đó là thành công bước đầu. Hành trì 
như vậy đôi ba ngày, sẽ dứt hăn đau nhức, được lành bệnh. 

2- Nếu cách trên không thành công thì tập cách thứ hai: 

Tách rời tiếng Phật hiệu khỏi nhịp đập của tim bằng 
cách không quan tâm, không để ý nghe tiếng nhịp đập của trái 
tim (thả lỏng để nó tự đập), miệng niệm Phật ra tiếng càng 
lớn càng tốt, trụ danh hiệu Phật ở một nơi nào đó trên thân 
như ở bụng hay đầu gối chăng hạn (thay chỗ trụ của danh 
hiệu Phật, trước đây ở tim, bây giờ ở bụng). Tai lắng nghe, 
tâm ghi nhận danh hiệu Phật (miệng, tai và tâm đều niệm 
Phật). Niệm khoảng 30 phút hoặc 60 phút, liền hết nhức ngực. 
Đó là thành công bước đầu. Hành trì như vậy đôi ba ngày, sẽ 
dứt hăn đau nhức, được lành bệnh. 

Hai cách này chỉ khác nhau ở chỗ: Cách thứ nhất không 
trụ danh hiệu Phật vào đâu cả. Cách thứ hai trụ danh hiệu 
Phật ở bụng. 

Sau khi lành bệnh hắn, xả bỏ không trụ danh hiệu 
Phật ở bụng nữa (vô trụ). Có chăng, ý chỉ trụ vào danh 
hiệu Phật. 


39 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





45- Hỏi: Nhập tâm lộn lạo Đà Phát A Di là sao? 


Đáp: Kinh nghiệm cho thấy, nếu niệm không rành rẽ, rõ ràng 
thì khi nhập tâm sẽ không rành rẽ, rõ ràng. Khi niệm nhẫn 
mạnh chữ nào, sẽ nhập tâm chữ đó trước, tiếp theo những chữ 
kế tiếp. Ví dụ, nhắn mạnh chữ “A” khi nhập tâm, sẽ ra “A-di- 
đà Phật”. Nhắn mạnh chữ “Phật”, khi nhập tâm nó sẽ ra “Phật 
A-di-đà”. Nhẫn mạnh chữ “Đà”, khi nhập tâm nó sẽ ra “Đà 
Phật A Dĩ”. 

Tôi đã bị rồi. Thuở đó không phải tôi niệm Phật, nhắn 
mạnh chữ “Đà”, mà buổi tối ngủ tôi để máy niệm Phật suốt 
đêm. Máy Sony có một nút điều chỉnh, hát nhắn mạnh chữ 
đầu, giữa, hay cuối, tôi không để ý, nên nhấn lầm chữ giữa, 
mới ra nông nỗi như vậy. Một liên hữu khác cũng bị như tôi, 
nguyên nhân vì cô ấy niệm bốn chữ, mà chữ “Đà” kéo dài 
hơn hết, như vậy coi như là nhắn mạnh chữ “Đà”. 

Muốn điều chỉnh lại cũng được nhưng mất thời gian khá 
lâu. Xin gợi ý cách điều chỉnh sau đây: 

Theo Duy thức học, khi chủng tử khởi hiện hành, ta quan 
tâm (thương, ghét, vui, buồn) đến nó, nó sẽ rơi (huân tập) vào 
tạng thức lớn mạnh hơn trước. Bằng không để ý đến nó, nó 
cũng rơi vào tạng thức, nhưng yếu dần dần, nhẹ hơn trước. 
Do vậy, khi nghe Tự tánh tự niệm “Đà Phật A Di” ta phớt lờ, 
dửng dưng (không quan tâm đến nó). Miệng lớn tiếng niệm 
A-di-đà Phật đè lắp “Đà Phật A Dĩ” để điều chỉnh lại. Tùy 
người, tôi phải mất gần một năm, liên hữu nọ chỉ cần mây 
tháng thôi, là điều chỉnh lại được hoàn toàn, nghĩa là mất hắn 
không còn “Đà Phật A Di” nữa, mà toàn là “A Di Đà Phật” 
mà thôi. 


40 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





46- Hỏi: Niệm Phật cách nào gọt là “Lão Thật niệm Phát”? 
Đáp: “Lão thật niệm Phật” có nghĩa là thật thà (thành thật, 
chắc thiệt) niệm Phật. Thực hành băng cách sau: 

I- Chuyên tâm nhất ý niệm Phật, ngoài danh hiệu Phật, 
không còn sự việc gì khác nữa. 

2- Miệng niệm Phật, tâm cũng phải niệm Phật. 

3- Miệng và tâm niệm Phật không xen tạp, không gián 
đoạn cho đến giờ phút cuối cùng cuộc đời, nghĩa là lấy danh 
hiệu Phật làm mạng sống của mình. 

a.Tâm không hoài nghi, tuyệt đối tin tưởng vào lời 
giáo hóa của Phật Thích-ca và đại nguyện của Phật A-di-đà. 

b.Tâm không mong cầu bất cứ gì khác như: Chứng 
đắc, vãng sanh, thành Phật.. 

c.Tâm buông xả vạn cdiyên: nghĩa là tâm không nhớ 
nghĩ gì khác, kế cả ăn, uống, mặc, ngủ nghỉ, ngũ dục lục trần, 
danh văn lợi dưỡng, thị phi, được mất, hơn thua, thành bại.... 

d.Tâm không còn chấp ngã. 

4. Toàn thân tâm đều niệm Phật. Ban đầu dùng nhĩ căn 
niệm Phật, nghĩa là nghe bất cứ tiếng øì cũng là tiếng niệm 
Phật, như tiếng chim kêu, gió thôi, nước chảy, xe chạy, thậm 
chí tiếng măng chửi mình cũng là tiếng niệm Phật (gọi là giả 
tá). Sau đó các căn khác cũng đều như vậy. 

Kinh nghiệm cho biết dễ giả tá nhất là tiếng mõ. Bản 
thân tôi và nhiều Phật tử thực hành, có kết quả như ý. 

5. Hòa nhập năng-sở làm một, nghĩa là ta, người niệm 
Phật (năng) và danh hiệu Phật được niệm (sở) là một. 

Tóm lại: Buông xả vạn duyên, không mong cầu, suốt đời 
chuyên tâm nhất ý, toàn thân tâm niệm Phật không hoài nghị, 


41 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





không mong cầu, không xen tạp, không gián đoạn. Cuối cùng 
không còn chấp ngã, hòa nhập năng sở làm một. 

Thực hiện được những điều nói trên, tùy theo mức độ 
cạn sâu, sẽ lần lượt chứng nhập: Nhập tâm, Bất niệm tự niệm, 
(Thành một khối), Nhất tâm bất loạn (Niệm Phật Tam muội). 

Hành giả nên cố gắng, kiên trì thực tập từng bước, hầu 
sớm thành tựu Tịnh nghiệp, bảo đảm vãng sanh Cực Lạc, 
thành Phật độ chúng sanh. 


47- Hỏi: Khi ngôi tịnh tọa niệm Phật, để nhiếp nhãn căn, 
con nhắm mắt, thời gian ngắn, bỗng con thấy những người 
và thú rất xa lạ với con, con mắt chánh niệm. Con mở mắt 
ra thì không còn thấy gì nữa. Trước kia, con thường thấy 
vậy nhiều hơn, sau khi con được nhập tâm tình trạng này ít 
dân. Như vậy những hình người và thú này từ đâu mà có? 
Tình trạng này tốt hay xấu, và con phải làm sao, thưa 
Thây? 

Đáp: 

I- Chủng tử tiềm tàng trong tạng thức, chúng nương vào 
sáu căn để hiện hành. Nhắm mắt là đóng kín nhãn căn (không 
cho chủng tử hiện hành qua mắt) cộng thêm liên hữu niệm 
Phật là huân tập chủng tử danh hiệu Phật vào tạng thức, 
chủng tử vô lậu này chuyển hóa những chủng tử hữu lậu, để 
đối phó lại hai áp lực này, chủng tử hữu lậu phản ứng lại bằng 
cách khởi hiện hành, nên hiện tượng này gọi là “Sức phản 
ứng của chúng tử nghiệp”. 

Những hình người và thú mà liên hữu thấy, hiện hữu 
trong tâm. Cái thấy lúc bấy giờ không phải thấy bằng mắt (vì 
mắt đã nhắm lại rồi), mà thây bằng tánh thấy (cũng ở trong 


tầm). Cảnh giới này hoàn toàn xảy ra trong tâm nên gọi là nội 
42 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





giới. Nội giới này xuất phát từ tạng thức (A-lại-da thức), nên 
gọi là “A-lại-da biến tướng”. 

2- Hiện tượng này trước đây xảy ra nhiều, nay dần dần ít 
lại. 

Theo Duy thức học, chủng tử khởi hiện hành mà mình 
không theo (không nuôi dưỡng), nó cũng rơi lại tạng thức 
nhưng yếu hơn, nhiều lần như vậy nó sẽ mất hắn (tiệu diệt). 

3- Tốt hay xấu. Ở đây không nói tốt hay xấu, mà chỉ nói 
là nó lợi, hại thế nào? 

a- Lợi: Chủng tử hữu lậu nó khởi hiện hành để rồi tiêu 
mắt, nếu không, nó tiềm phục mãi trong tạng thức, đến giờ 
phút lâm chung, đủ duyên nó khởi hiện hành thì rất nguy 
hiểm. Đây là nói với hành giả chưa đạt Bất niệm tự niệm. 

b- Không lợi, nó khởi hiện hành làm mình mắt chánh 
niệm, vậy là bị xen tạp bị gián đoạn TỒi. 

4- Cách đối trị. 

Cổ đức dạy: “Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm” 
Nghĩa là không sợ vọng niệm, vọng tưởng khởi dậy mà chỉ sợ 
quên không nhớ niệm Phật (giác chậm). Vậy thì hành giả nên: 

a- Mặc kệ nó, hiện tượng (sức phản ứng của chủng tử 
nghiệp), cảnh giới (A lại da biến tướng) như nói trên, chúng 
là vọng tưởng, là giả, không thật, không cần chú ý, không cần 
quan tâm đến chúng, chúng tự sanh sẽ tự diệt. 

b- Lập tức dõng mãnh phát khởi câu Phật hiệu “A-di- 
đà Phật”.(Niệm càng to tiếng càng tốt). Ngay khi đó, hiện 
tượng, cảnh giới trên tự mắt, vì tâm một lúc không thê làm 
hai việc, niệm Phật thì vọng niệm tự mất. Hành trì nhiều lần 
như vậy, ác chủng tử này tự diệt. 


43 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Phụ chú: Gần đây có hai nữ Phật tữ, không phải lúc 
nhắm mắt, mà lúc niệm Phật bình thường, bồng nhiên nghe 
tiếng, hoặc nhìn thấy hình ảnh dơ bân (bất tịnh) của nam nữ. 
Tệ hại hơn, đôi khi lại thấy rõ ràng diễn viên chính là mình 
với chồng. Tệ trạng này tương tự trường hợp trên. Vậy, phải 
hiểu và đối trị như nói trên. 

48- Hỏi: Vậy, con nên nhiếp nhãn căn bằng cách nào, thưa 
Thây? 

Đáp: Từ nhiếp có hai nghĩa hẹp và rộng (cạn và sâu). Hành 
giả thường hành hai cách: 

I- Khi tịnh tọa niệm Phật, ngồi kiết già hay bán già, lưng 
thắng, mở hí mắt (1/4), để hạn chế tầm nhìn của mắt. 

2- Khi tịnh tọa niệm Phật, để tượng (hình) Phật A-di-đà 
trước mặt, mắt nhìn tượng Phật đề cột nhãn căn, nhãn thức 
vào tượng Phật, tránh không cho mắt phan duyên ngoại cảnh 
khác. 

(Xin đọc câu đáp nhiếp sáu căn, dưới đây). 


49- Hỏi: Nhiếp sáu căn là sao? 
Đáp: Kinh Lăng-nghiêm nói: “Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm 
nối tiếp, đắc Tam ma địa bậc nhất”. Sáu căn là gì? Là mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý. Tại sao phải nhiếp? Sau đây là lý do: 

+Ý nghĩa: 

Người xưa dạy: “Sáu căn là sáu tên giặc (lục tặc) cũng là 
cửa sô mở sáu phép thần thông (lục thông)” hoặc “Sáu căn 
không dính mắc sáu trần là giải thoát”. 


Mắt thấy sắc, đuổi theo, chấp chặt nên khổ đau. Tai nghe 
tiêng, đuôi theo, châp chặt nên khô đau. Mũi, lưỡi, thân, ý 


44 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





cũng vậy. Muốn hết khổ đau, tâm được an định thì sáu căn 
phải được thu nhiếp (không chạy theo sáu trần: sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp). 

Tịnh niệm là niệm thanh tịnh. Thanh tịnh ở đây là không 
hoài nghi, không mong cầu, ngoài thánh hiệu A-di-đà, không 
xen tạp thánh hiệu nào khác, không tham, sân, s1... 

Tam-ma-địa nghĩa là chánh định, đối với Tịnh Độ tông 
tức là nhất tâm bắt loạn. 

+Thực hành: Từ cạn đến sâu. 

Cấp I: Nhiếp sáu căn nghĩa là sáu căn vẫn tiếp xúc và 
hay biết mọi sự mọi việc, nhưng chỉ dính mắc, chấp chặt duy 
nhứt vào một đối tượng mình mong muốn, ngoài ra không 
đuôi theo bất cứ sự việc nào khác. Cụ thể, mắt nhìn tượng 
Phật để nhiếp nhãn căn vào Phật. Tai nghe tiếng niệm Phật để 
nhiếp nhĩ căn vào thánh hiệu Phật. Mũi ngửi mùi hương cúng 
Phật để nhiếp tỷ căn vào cảnh giới Phật. Lưỡi niệm Phật để 
nhiếp thiệt căn vào thánh hiệu A-di-đà. Thân ngồi nghiêm 
trang để nhiếp thân căn vào cảnh giới Phật. Ý nhớ nghĩ ghi 
nhận tâm thanh của thánh hiệu Phật là nhiếp ý căn vào danh 
hiệu Phật. Tóm lại chỉ nhiếp sáu căn vào Phật, nghĩa là sáu 
căn chỉ dính mắc độc nhất vào Phật, không dính mắc vào sáu 
trần nào khác. 

Người xưa dạy: 
Thấy sắc không mê sắc 
Nghe tiếng chẳng nhiễm tiếng 
Sắc tiếng đêu không ngại 
Mới đến Pháp vương thành. 
-o0o- 


45 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Như mù mắt không nhìn ngoại cảnh 

Như điếc tai chẳng thính mảy may 

Càng không dao động càng hay 

Người ngôi tịnh tọa việc ngoài xem không. 

-o0o- 
Vua Trân Thánh Tông nói: 
Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng 
Mắt theo hình sắc, mũi theo hương 
Lênh đênh làm khách phong trần mãi 
Ngày hết, quê xa vạn dặm đường. 
_ “Chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện” nghĩa là cột tâm một 
chô, không việc gì chăng xong. 

Cấp II: Ý trì là niệm Phật bằng ý (Xin đọc phần IV, 
Cách trì danh, sách Niệm Phát Đạt Bát Niệm Tự Niệm Bảo 
Đảm Vãng Sanh). Niệm bằng ý vẫn có tiếng. Bây giờ lắng 
lòng nghe tiêng Phật hiệu, gọi là “Phản văn, văn Phật hiệu”. 
Nghe không phải là nghe băng lô tai (nhĩ căn) mà nghe băng 
tánh nghe (tánh trong căn). 

Theo Duy thức học, ý thức chỉ đạo (là chủ của) năm 
thức trước, nghĩa là khi ý thức không can dự vào thì năm thức 
trước mât tác dụng (như nhìn mà không thây, “thị bât kiên”; 
nghe mà không biệt “thính bât văn”...). Do vậy, khi nhiệp 
được ý thức là đương nhiên nhiệp cả năm thức còn lại. Y trì 
trên đây nhiêp ý thức lân nhĩ thức nên hiệu quả rât cao. 

Cấp III: Tập như trên lâu ngày chày tháng thành thục, sẽ 
nhiệp (đóng) trọn vẹn nhĩ căn, nghĩa là ngoài danh hiệu Phật 
không còn nghe bât cứ âm thanh nào khác. 

Lục căn dung thông (liên quan) lẫn nhau. Chỉ cần nhiếp 


thành tựu một căn, thì năm căn còn lại cũng thành tựu. Như 
46 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





Cô đức dạy: “Nhất tu, nhất thiết tu”, nghĩa là thành tựu một là 
thành tựu tất cả. Đạt đến trình độ này mới đúng nghĩa nhiếp 
trọn vẹn sáu căn. Khi nhiếp trọn vẹn sáu căn và niệm Phật 
không gián đoạn, là đạt Nhất tâm bắt loạn. Ban đầu là Sự nhất 
tâm bất loạn, sau là Lý nhất tâm bất loạn, thì vãng sanh Thật 
báo trang nghiêm độ (Thượng phẩm). 


50- Hỏi: Hành giả niệm Phật phải đạt tiêu chuẩn nào để 
được vãng sanh Cực Lạc ? 

Đáp: Muôn được vãng sanh, hành giả phải đạt những điều 
kiện như Kinh Phật ấn định như sau: 

1/ Kinh A-đi-đà dạy: “Xá Lợi Phất này! Nếu có thiện 
nam tử hay thiện nữ nhân mà được nghe nói Phật A-di-đà, rồi 
nhớ ngay danh hiệu của Ngài, niệm trong một ngày, hay là 
hai ngày, hay là ba ngày, hay là bốn ngày, hay là năm ngày, 
hay là sáu ngày, hay là bảy ngày, niệm kỳ cho thành người 
nhất tâm, không còn loạn tưởng, thế là người ấy khi nào 
lâm chung, Phật A-di-đà cùng chư Thánh chúng hiện ra trước 
mặt. Người ấy lúc chết, tâm không điên đảo, tức được sanh 
sang nước Cực Lạc của Phật A-di-đà”. 

2/ Kinh Xưng Tán Tịnh độ Phật Nhiếp Thọ dạy: “Lại này 
Xá Lợi Tử! Nếu có các thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân lòng 
tin trong sạch, được nghe danh hiệu vô lượng vô biên công 
đức chắng thê nghĩ bàn của Phật Vô Lượng Thọ và thế giới 
Cực Lạc công đức trang nghiêm như vậy, nghe xong tư duy: 
hoặc một ngày một đêm, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc 
năm, hoặc sáu, hoặc bảy ngày, hệ niệm chẳng loạn thì các 
thiện nam tử, hoặc thiện nữ nhân đó, lúc lâm chung được Phật 
Vô Lượng Thọ và vô lượng Thanh văn đệ tử, Bồ-tát chúng 
của Ngài vây quanh trước sau, đến đứng trước mặt, từ bi gia 

41 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





hựu (gia hộ, gia bị) khiến tâm chẳng loạn. Xả mạng xong, 
người này theo Phật chúng hội vào thế giới Cực Lạc, cõi Phật 
thanh tịnh của Phật Vô Lượng Thọ”. 

3/ Kinh Vô Lượng Thọ, Nguyện thứ mười tám: “Lúc tôi 
thành Phật, chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chí tâm tin ưa, tất 
cả thiện căn, tâm tâm hỗồi hướng nguyện sanh cõi tôi, dẫu chỉ 
mười niệm, nếu chăng được sanh, thì chăng lấy chánh giác, 
chỉ trừ kẻ ngũ nghịch, phí báng chánh pháp”. 

4/ Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: “Bậc trí thức lại bảo 
phải chắp tay niệm “Nam-mô A-di-đà Phật”, do đương nhơn 
thành tâm xưng danh hiệu Phật, nên tiêu trừ trọng tội tám 
mươi ức kiếp sanh tử”. Ngay lúc ấy Đức Vô Lượng Thọ Như 
Lai cảm biết, liền sai Hóa Phật, Hóa Quan Âm và Hóa Thế 
Chí hiện đến trước hành giả khen rằng: “Lành thay thiện 
nhơn! Người đã xưng danh hiệu Phật, nên các tội tiêu diệt, ta 
đến đây đề rước ngươi”. 

Nói gọn, chỉ cần niệm Phật một câu cũng được Phật tiếp 
dẫn vãng sanh Cực Lạc. 

5/ Kinh Pháp-cồ còn nói một cách đơn giản hơn: chỉ cần 
khởi lên ý muốn vãng sanh Cực Lạc là được Phật tiếp dẫn về 
Cực Lạc. 

Tóm lại, điều kiện được vãng sanh hết sức dễ dàng, trước 
giờ phút lâm chung chỉ cần niệm một câu Nam-mô A-di-đà 
Phật hay A-di-đà Phật. Hoặc vì lý do gì đó không niệm được 
chỉ cần khởi lên ý muốn vãng sanh Cực Lạc là được Phật tiếp 
dẫn về Cực Lạc. 


5I- Hỏi: Hành giả phải niệm Phật thế nào để được bảo đảm 
vãng sanh ? 


48 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





Đáp: Nhị Tổ Thiện Đạo đại sư, Bát Tổ Liên Trì đại sư, Hòa 
thượng Thích Trí Tịnh đồng dạy: “Người niệm Phật phải đạt 
tầng công phu thấp nhất là Niệm lực tương tục, tức là Bất 
niệm tự niệm mới bảo đảm vãng sanh”. Muốn đạt Bất niệm tự 
niệm phải chuyên tu chánh hạnh, chánh định nghiệp theo sự 
dạy bảo của Nhị Tổ Thiện Đạo. 


52- Hỏi: Chuyên tu chánh hạnh là sao 2 


Đáp: Quán Kinh Sớ quyên bốn, Nhị Tổ Thiện Đạo đại sư nói: 
“Từ công hạnh mà thiết lập tín tâm”. Nhưng công hạnh có hai 
loại: Một là chánh hạnh, hai là tạp hạnh. Chánh hạnh tức là 
chỉ y tựa vào các Kinh vãng sanh mà tu tập. Cụ thể chánh 
hạnh là như thế nào? 

- Một là, nhất tâm chuyên tụng Quán Kinh, A-di-đà 
Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh. 

- Hai là, nhất tâm chuyên chú, suy gẫm, quán sát, ức 
niệm sự trang nghiêm của chánh báo và y báo của cõi Cực 
Lạc. 

- Ba là, nếu như lễ lạy, thì chỉ chuyên tâm lễ lạy đức Phật 
A-di-đà. 

- Bốn là, nếu xưng danh, thì chỉ nên xưng tán danh hiệu 
của đức Phật A-di-đà. 

- Năm là, nếu như tán thán cúng dường, thì chỉ nên nhất 
tâm tán thán cúng dường đức Phật A-di-đà. 

Đây gọi là chánh hạnh. 

Lại nữa trong phần chánh hạnh, có hai loại: Nhất tâm 
chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà, đi, đứng, nằm, 
ngồi bất luận thời gian dài ngắn, niệm niệm không quên, đây 
gọi là nghiệp chánh định, thuận theo bổn nguyện của Đức 


49 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Phật A-di-đà. Còn các nghiệp: Lạy Phật, tụng Kinh, tán thán 
Phật A-di-đà, quán sát cõi Cực Lạc đều gọi là nghiệp phụ. 

Ngoại trừ hai hạnh chánh và phụ nây ra, các hạnh khác 
đều gọi là tạp hạnh. 

Câu trên ý muốn nói tạp hạnh nhiều vô lượng không thể 
nói hết được, thế nhưng ở đây nêu lên năm loại chánh hạnh 
làm chuẩn, ngoài ra đều là tạp hạnh. 

Sơ Tổ Tịnh độ tông Nhật Bản là Pháp Nhiên thượng 
nhân dạy: “Phàm muốn xa lìa sanh tử, cần phải bỏ Thánh đạo 
môn mà vào 7nh Độ môn”. Trong 77nh Đó môn nên bỏ tạp 
hạnh mà tu chánh hạnh. Trong chánh hạnh, cần phải gác qua 
trợ nghiệp mà chọn lấy chánh định nghiệp. Chánh định 
nghiệp tức là xưng danh hiệu Phật. Hễ xưng danh liền được 
vãng sanh, vì nhờ sức bản nguyện của Phật. 

Trên đường trời, người, tu phước làm đầu. Trong biển 
sinh tử, niệm Phật bậc nhất. 


33- Hỏi: Triệu chứng trước khi nhập tâm là thế nào ? 


Đáp: Triệu chứng có rất nhiều, tùy theo căn tánh, túc căn, quá 
trình tu tập hiện đời, có vị bị rất nặng, trung bình, nhẹ hoặc 
không có gì... Tôi không thể nói cho quí vị biết được vì hai lý 
do sau: 

I- Biết trước, „ quý VỊ SẼ CÓ sẵn ấn tượng, vì quá mong 
muốn, hiện tượng ấy do tâm tưởng hình thành, nên chưa được 
mà cứ nghĩ là đã được, rất nguy hiểm! 

2- Hiện tượng xảy ra cho quí vị không giống như tôi. 
Nếu tôi kế ra hết có thể làm quí vị hoang mang, mà như thế là 
không tốt. 


50 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





Nên nhớ: Dù hiện tượng nào đó xảy đến, mà nó không 
hành hạ quá đáng thể xác mình (như gây đau nhức nhiều) thì 
đó chỉ là hiện tượng tâm linh, hoặc nghiệp chướng khảo đảo. 
Hãy lạy Di Đà sám và an nhẫn tiếp tục hành trì, vài hôm hiện 
tượng đó tự dứt, liền được nhập tâm. Xin kế một số trường 
hợp cụ thê đã xảy ra như sau: 

a. Hành giả nọ nghe trong đầu nỗ: “Bốp!, A-di-đà Phật, 
Bốp! A-di-đà Phật, Bốp! A-di-đà Phật...”. Tiếng “Bốp” rất 
lớn, lớn hơn tiếng A-di-đà Phật, tưởng chừng như sắp bê cái 
đầu, thế mà không bị nhức đầu gì cả (bình thường). 

b. Hành giả khác lại nghe tiếng niệm Phật rất lớn (tưởng 
chừng như sắp bê cái đầu) pha trộn với đủ thứ tạp âm (đôi khi 
bắt thiện) làm cho hành giả rỗi loạn tinh thần, mất ngủ, mệt 
mõi, hoang mang sợ bị tâu hỏa nhập ma. 

c. Hành giả khác lại nghe toàn là tạp âm như tiếng 
chuông chùa, tiếng trống, tiếng mỏ, tiếng thôi kèn, tiếng chim 
kêu, tiếng nước chảy, tiếng nước sôi, hoặc âm điệu niệm Phật, 
tiếng trẻ con khóc, v.v. 

d. Bán thân tôi thì nghe tiếng ca cải lương, tiếng nói 
chuyện của người đã chết từ lâu, tiếng tụng trọn chú Đại bi và 
Nam Mô Bồn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Những trường hợp trên chỉ là nghiệp chướng, sự phản 
ứng của tạp chủng tử nghiệp mà thôi. Nếu hành giả, thiếu 
hiểu biết, hoang mang lo sợ đủ thứ, rồi nghe những lời không 
đúng của kẻ bàng quang, không dám niệm Phật nữa (bỏ 
cuộc), kết quả sẽ không được gì cả, tự mình hủy hoại công 
phu nhiều năm hành trì niệm Phật (trắng tay), để rồi phải trôi 
lăn mãi trong sáu nẻo luân hồi, thật là oan uỗng lắm vậy! 

Tôi và quý hành giả nói trên thản nhiên, tiếp tục niệm 
Phật như thường ngày, thời gian sau hiện tượng kỳ lạ trên 

51 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





không còn nữa (tự dứt), liền được nhập tâm (êm ả nghe bằng 
tánh nghe) duy nhứt thánh hiệu Phật A-di-đà. 

Có những trường hợp cá biệt khác, nếu cần, kính xin quý 
vị đặt câu hỏi trên website: www.tinhluatemple.org, tôi hoan 
hỉ góp ý để quí vị vượt qua chướng nạn này, hầu được nhập 
tâm, thành tựu chí nguyện vãng sanh Cực Lạc, thành Phật, độ 
chúng sanh. 

Có những vị ở Mỹ và Việt Nam, chăng có triệu chứng gì, 
nhập tâm ba bốn năm rồi mà chăng biết là gì, đường ai nấy đi, 
chăng ai để ý đến ai, khi được thân nhân mách bảo mới tìm 
sách học cách nuôi lớn mức nhập tâm. Cũng có những vị 
không biết gì, từ từ nó mất luôn, thật đáng tiếc! 


54- Hỏi: Làm sao biết được mình đã nhập tâm? 


Đáp: Khi ta không dụng công niệm Phật mà vẫn nghe (phải 
nghe chứ không phải nghĩ, không phải tưởng, cũng không 
phải biết) tiếng niệm Phật. Ta thử bịt lỗ tai lại thì có hai 
trường hợp xảy ra: 

a. Nếu tai không còn nghe gì nữa, thì cái nghe trước khi 
đó, thuộc trường hợp cái nghe bình thường. Đó là nghe dư 
âm từ không gian đội (rót) vào lỗ tai, là nghe bằng nhĩ căn, 
nhĩ thức, như vậy là không phải (chưa) nhập tâm. 

b. Bằng như còn nghe (nghe tiếng niệm không phải từ dư 
âm bên ngoài), chứng tỏ rằng tiếng niệm Phật này không phải 
ở ngoài không gian, mà là ở trong nội tâm mình phát ra. Lúc 
này mình không nghe bằng lỗ tai, nhĩ căn, nhĩ thức nữa, mà 
nghe bằng tánh nghe, (nhà thiền gọi là tánh trong căn). 
Trường hợp này mới đúng là phản văn, văn tự tánh, nghĩa là 
quay cái nghe lại, nghe tự tánh mình niệm. Đây tạm gọi là 
nhập tâm. 

52 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





55- Hỏi: Niệm Phật đến mức nhập tâm rồi, sao con nghe 
khi lớn khi nhỏ, như xa như gân, lúc ở đâu, lúc ở ngực, đủ 
thứ giọng khác nhau, nhiều khi chỉ nghe âm điệu Niệm 
Phật chứ không phải tiếng niệm Phật. Tại sao như thế? 
Đáp: Phải nghe bằng tánh nghe mới là nhập tâm, còn như 
nghe bằng lỗ tai là chưa nhập tâm, phải để ý kỹ điều này. Lý 
do hành giả cảm thấy như thể là vì: 

-Từ lâu rồi (những kiếp trước và kiếp này) ta huân tập đủ 
thứ, lúc bấy giờ chủng tử nào mạnh nhứt nó khởi hiện hành 
trước, nhân nào quả nấy. 

- Tiếng khi lớn khi nhỏ lệ thuộc vào mức độ an định của 
tâm. 

- Âm điệu niệm Phật là bước đầu của tiếng niệm Phật. 

- Tâm không ở trong, không ở ngoài, không ở giữa, 
không ở trên, không ở dưới, mà ở khắp mọi nơi, mình nghĩ 
tưởng ở đâu, nó sẽ ở đó. 

- Hãy tinh tấn miên mật huân trưởng mức nhập tâm theo 
sự chỉ dẫn trong sách “Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo 
Đảm Vãng Sanh” mọi sự, mọi việc sẽ từ từ điều hòa lại. 

Trường hợp cụ thê, điển hình như sau: 

1- Bản thân tôi: 

Ban đầu tôi nghe tiếng (băng tánh nghe): 

- Ca cải lương (từ thuở bé đến nay, tôi không thích, dĩ 
nhiên là chưa bao giờ tôi ca cải lương cả). 

- Tụng trọn biến chú Đại BI. 

- Niệm: “Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật”. 

- Nói của người thân đã chết từ lâu, mà nhiều năm 
qua tôi chưa hề nhớ, nghĩ đến. 


53 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





2- Một liên hữu ở ngoài tiểu bang Texas: 

Cô nghe (bằng tánh nghe) niệm: “Namo Amituofo”, 
mà chính cô không biết Namo Amituofo là øì, dĩ nhiên là từ 
thuở bé đến nay cô chưa hề nghe và niệm như vậy. 

Tại sao, xảy ra trường hợp khó hiểu thế? Vì lý do sau: 

Những thứ nói trên, từ ca cải lương... đến Namo 
Amituofo, là những chủng tử ta đã huân tập (gieo) từ nhiều 
kiếp trước đến nay, chúng tiềm phục sâu trong tạng thức (vô 
thức), nay đủ duyên (nhờ công đức niệm Phật, tâm ta có phần 
nào thanh tịnh) chúng tự khởi hiện hành. 

Tại sao, nay ta niệm A-di-đà Phật mà không hiện hành 
“A-di-đà Phật”? Vì chủng tử “A-di-đà Phật” còn yếu hơn 
những chủng tử kia. Nếu ta tiếp tục huân tập thêm chủng tử 
“A-di-đà Phật” đến mức độ nào đó, đủ mạnh, nó sẽ tự khởi 
hiện hành. Lúc bấy giờ những tạp chủng tử nói trên (ca cải 
lương...) sẽ không còn khởi hiện hành được nữa. 

Đây là kinh nghiệm thực tế của bản thân tôi và liên hữu 
nọ. Tôi kê ra, để quý liên hữu từ đây suy ra, hiểu rõ, không 
phải thắc mắc, khó nghĩ với những trường hợp tương tự. 


56- Hỏi: Trạng thái nhập tâm và Bắt niệm tự niệm có khác 
nhau không? Nêu có, thì khác nhau như thê nào ? 


Đáp: Khác nhau, khác nhau ở chỗ cạn sâu. Nhập tâm là chỉ 
trạng thái ban đầu của Bất niệm tự niệm. Bao giờ dù mình 
không niệm mà vẫn nghe tiếng niệm Phật liên tục không gián 
đoạn, suốt thời gian từ sáng đến tối, đến khi ngủ quên, như 
vậy mới đúng nghĩa Bắt niệm tự niệm. Còn như mỗi ngày chỉ 
nghe được năm, mười câu hay năm mười tiếng đồng hồ thì 
chưa đúng là Bất niệm tự niệm, chỉ gọi là Nhập tâm (bước 
đầu của Bất niệm tự niệm) mà thôi. 
54 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





57- Hỏi: Người mới nhập tâm, sao nghe tiếng của máy, 
hoặc tiêng của quý tháy, chứ không phải Hêng của mình ? 


Đáp: Nhân nào quả nẫy, khi hành trì huân tập giọng nào 
nhiều, mạnh hơn, giọng đó sẽ tự khởi lên trước. Hạt giông của 
đời này lẫn những đời trước, hạt giống nào mạnh sẽ khởi hiện 
hành trước. Trong thời gian huân trưởng, huân tập bằng giọng 
của mình, thời gian ngăn sẽ ra tiếng của mình. Chớ đặt nặng 
là tiếng, giọng của ai, vì nó sẽ thay đổi theo tiến trình công 
phu của hành giả. 


58- Hỏi: Hành giả nhập tâm rồi, muốn nuôi lớn nó phải 
hành trì cách nào? 

Đáp: Có nhiều vị nhập tâm năm, ba năm rồi mà không biết 
cách nuôi lớn, nên nó vẫn y như cũ, tệ hại hơn, có vị bị mắt 
hẳn không còn nghe nữa. Mất hắn ở đây có nghĩa là không 
còn nghe, chứ thật ra chủng tử niệm Phật vẫn còn tích chứa 
trong tạng thức, chăng qua là bị những chủng tử hữu lậu che 
lấp, nên tạm gọi là bị chìm thì đúng hơn. 

Vậy thì phải nuôi lớn (huân trưởng) bằng cách nào? 

Tức huân trưởng mức nhập tâm (huân là huân tập, 
trưởng là trưởng dưỡng) như thế nào để trở thành Bắt niệm tự 
niệm? 

Tùy theo túc căn và công phu sâu cạn của mỗi người mà 
sự nghe ban đầu số câu nhiều, ít, thời gian dài, ngắn, tiếng lớn 
nhỏ, khác nhau. Nghe tiếng của mình hay của người khác, tùy 
thuộc vào sự huân tập tiếng của ai nhiều, thì nghe tiếng của 
người đó trước (của mình hay của máy niệm Phật). 


55 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Khi nghe niệm câu Phật hiệu (tự niệm) thì mình niệm 
theo cách nào cũng đuợc, niệm ra tiếng là tốt nhất, nếu có 
SỨC. 

Bằng không, lắng lòng nghe tiếng tự niệm câu Phật hiệu 
thôi. Khi ngưng tự niệm câu Phật hiệu, thì mình niệm mỗi ra 
tiếng là tốt nhất, thời gian dài, ngăn tùy mỗi người. 

Thí dụ: Tự niệm mười câu Phật hiệu, mình niệm mồi ba 
mươi phút, ngưng coi có tự niệm lại không. Nếu chưa chịu 
niệm thì mình niệm mồi thêm mười phút nữa. Nếu có tự niệm 
thì mình ngưng. Đếm coi tự niệm mấy câu, khi câu Phật hiệu 
ngưng, mình lại niệm mồi nữa. 

Ví như lần đầu niệm mỗi bốn mươi phút, lần thứ hai 
mình phải niệm mỗi đủ bốn mươi phút mới có tự niệm. Nhiều 
lần như vậy, nếu tự niệm tăng số câu, thì mình giảm số phút 
niệm mỗi. Khi tự niệm tăng, mình giảm niệm mỗi. Cho đến 
khi nào luôn luôn có tự niệm, mình khỏi niệm môi, mà 
mình nghe tiếng niệm Phật liên tục, không gián đoạn, suốt 
thời gian còn thức, như vậy mới đúng nghĩa Bắt niệm tự 
niệm. 

Trường hợp niệm lực còn yếu, nếu ta đang bận làm việc 
gì chăng hạn như đọc sách được vài hàng, vài trang, thì không 
còn nghe tiếng niệm Phật nữa. Hãy huân tập niệm, hoặc bằng 
miệng, hoặc bằng ý thật nhiều cho đến khi nào nghe suốt cả 
ngày, thậm chí đang đọc sách cả ngày, vẫn nghe câu Phật 
hiệu trong tâm (tự tánh) phát ra liên tục không gián đoạn. 

Phụ chú: Trong giai đoạn huân trưởng vẫn phải quan 
tâm tuân hành bốn yếu quyết huân tập đề cập ở câu đáp 6A. 


56 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





59- Hỏi: Có người nói nhập tâm được rồi mà nói ra sẽ bị 
mắt. Điều này lý giải ra sao? 
Đáp: Có hai trường hợp: 

I- Nói ra để khoe khoang, khoác lác thì bị mất, như Tổ 
thứ hai Thiện Đạo đại sư dạy: “Người đã được, nói là được đề 
khoe khoang, khoác lác là nuôi lớn cái ta, từ đó sanh ra 
công cao ngã mạn thì bao nhiêu công đức tu hành tự thiêu 
hủy hết”. 

2- Nói không đúng sự thật, Tổ thứ mười ba, Ân Quang 
đại sư dạy: “Chưa được mà nói là được, hoặc được mười mà 
nói mười một là đại vọng ngữ, sẽ sa A-tỳ địa ngục”. 

Trường hợp nói ra để chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích 
bạn đạo cùng tu, chăng những không mất mà còn có thêm 
công đức giúp mình dễ tiến tu hơn. 


60- Hỏi: Ông xã con niệm Phật lai rai mà đã nhập tâm máy 
tuân trước như Thây đã biết, trưa nay đang tịnh tọa niệm 
Phật, lại nhiều lần thấy Quán-thế-âm Bô-tát. Vâng lời thây, 
Ông niệm Phật A-di-đà, càng niệm Phật, hình Quán-thế-âm 
Bồ-tát càng sáng tỏ hơn, như vậy là sao, thưa Thây? 

Đáp: Tốt lắm! Chú ây được Quán Thế Âm Bồ-tát tích 
cực hộ trì đây là điều rất quý, nhưng đừng đắm trước, mong 
muốn thấy thường Xuyên sẽ gây chướng ngại sự tiến tu. 

Hằng ngày nỗ lực tinh tắn huân trưởng mức nhập tâm 
theo chỉ dẫn trong sách “Niệm Phát Đạt Bất Niệm Tự Niệm 
Bảo Đảm Vãng Sanh). Mỗi tối, trước khi di ngủ, nên niệm 
mười câu: Nam-mô Quán-thế-âm Bồ-tát. 


57 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





61- Hỏi: Con được nghe tự niệm (nhập tâm) hơn một tuân, 
nay bị mất (không còn nghe nữa). Vậy là tại sao, và làm sao 
lấy lại (nghe lại)? 

Đáp: 

I-Huân tập chủng tử niệm Phật vào tạng thức khi đủ rồi, 
chủng tử tự khởi hiện hành. Không dụng công, không tác ý 
(không ra sức) niệm Phật mà vân nghe tiếng niệm. Đó là ta 
nghe được bằng tánh nghe. Mức độ này gọi là nhập tâm. 

Thí dụ: Trong lu chứa lẫn lộn hai loại đậu trăng, đậu đen. 
Nay bỏ nhiều đậu trắng, dĩ nhiên đậu trắng nỗi lên trên mặt 
(nhập tâm). 

2- Nay hành giả bị mất trạng thái nhập tâm, không còn 
nghe tự tâm niệm nữa, vì các lý do sau: 

a- Không tiếp tục nuôi lớn (huân trưởng), không 
chuyên tu mà tạp tu (hãy đọc Phần V- chuyên tu chánh 
hạnh, sách Niệm Phát Đạt Bắt Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng 
Sanh, và cầu đáp 6A). 

b- Không buông bỏ được mà bận rộn, dính mắc những 
thứ như: 

- Tình cảm gia đình bị xáo trộn, sứt mẻ, vợ chồng, 
(không chung thủy) cha mẹ, anh chị em (giận hờn,...). 

- Lo lắng sinh kế gia đình (quá bận rộn việc làm hằng 
ngày). 

- Dính mắc lục trần: Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp 
(ghiền nghe máy thu thanh, xem truyền hình, đắm mê phim 
Tàu, Tây, say sưa ca nhạc, du ngoạn Âu Á.. 2 

Thí dụ: Không tiếp tục bỏ vào lu đậu trắng mà bỏ đậu đỏ 
(tạp tu) và đậu đen (thế sự) quá nhiều. Dĩ nhiên đậu trắng 
phải bị chìm (không còn nghe tiếng tự niệm nữa). 

58 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





3-Muốn hồi phục sự nghe tự tánh tự niệm, chỉ có cách 
duy nhất là huân trưởng mức nhập tâm (Xin đọc câu đáp 6A 
và 58A). 

Thí dụ: Ngưng không bỏ đậu đỏ (tạp tu), đậu đen (hạt 
giống hữu lậu khác) vào lu nữa, mà chuyên bỏ thật nhiều đậu 
trắng (huân tập danh hiệu Phật thật nhiều). Tức nhiên đậu 
trăng tràn đầy lại trên mặt lu (chủng tử tự khởi hiện hành lại). 


62- Hỏi: Phải nuôi lớn mức nhập tâm bao lâu mới đạt Bất 
niệm tự niệm ? 
Đáp: Thời gian nuôi lớn tùy thuộc bốn yếu tổ sau: 

- Túc căn, trình độ, cách hành trì, mức độ tinh tấn. 

- Có nhiều vị túc căn sâu dầy mới nhập tâm, tự niệm liên 
tục chín mươi phút (trong lúc đó có vị chỉ tự nệm năm mười 
câu). 

- Hành trì nuôi lớn đúng cách chỉ dẫn (câu đáp 58A). 

- Tinh tấn tối đa, về chùa nhập thất từ bảy ngày đến một 
tháng, từ nhập tâm đạt Bất niệm tự niệm. 

- Trường hợp hoàn cảnh không cho phép, về chùa không 
được, thì nên tự nhập thất tại gia một tháng, cũng sẽ có thể 
thành tựu như ý. 

- Còn như trình độ nhập tâm thấp (chỉ nghe được khoảng 
năm mười câu), lại phải đi làm ngày tám tiếng đồng hồ, về 
nhà bận mọi việc, những ngày cuối tuần (Thứ bảy, Chủ Nhật) 
lại bận đi mua sắm, hoặc giải trí hoặc v.v...thì phải mất một 
hai năm. Nếu không khéo bị mắt luôn. Thực tẾ trong hơn chín 
mươi vị nhập tâm, đã có hơn mười vị bị mất rồi. Trong số này 
cũng đã có mấy vị về chùa nhập thất từ một, hai tuần trở lên, 
mới hồi phục, nhập tâm lại được. 


59 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





- Nói là “bị mất” nhưng thật sự “bị chìm” thì đúng hơn. 

Thí dụ: Đậu trắng vừa mới nổi lên mặt lu, không tiếp tục 
bỏ đậu trắng mà liên tục bỏ đậu đen (chủng tử hữu lậu qua 
những việc thế sự), hoặc bỏ đậu đỏ (tạp tu, không chịu khó 
hành trì vô gián tu, không chuyên tu chánh hạnh, chánh định 
nghiệp) nên đậu trắng bị chìm là chuyện dĩ nhiên thôi, mà 
chìm càng sâu, càng khó nôi lên lại được (hồi phục). 

+ Vì muốn thoát cảnh luân hồi nhiều hiểm nguy. 

+ Vì muốn cứu độ tất cả chúng sanh (dĩ nhiên trong 
đó có ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu nhiều đời nhiều 
kiếp của mình). 

+ Để khỏi phụ tắm lòng đại bi, ngày đêm mong chờ 
của đức Từ phụ A-di-đà, và sự tận tình giáo hóa của đức Bồn 
sư Thích-ca, chư Tổ, quý Thây. 

Tôi thiết tha kêu gọi quý liên hữu: 

I- Chưa được mức độ nhập tâm, hãy gấp rút nỗ lực vô 
gián chuyên tu chánh hạnh chánh định nghiệp để sớm 
nhập tâm. 

2- Đã nhập tâm rồi, hãy nỗ lực hành trì như pháp, 
nuôi lớn mức nhập tâm, đạt Bất niệm tự niệm bảo đảm vãng 
sanh. 

Thành kính cám ơn chư liệt vỊ. 


Nam-mô Tình-tắn-hỉ Bồ-tát Ma-ha-tát 
Nam-mô A-di-đà Phát 


60 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





63- Hỏi: Hành giả phải tu đến trình độ nào để chắc chắn 
được vãng sanh? 


Đáp: Nhị Tô Thiện Đạo đại sư, Bát Tổ Liên Trì đại sư và Hòa 
thượng Thích Trí Tịnh đồng dạy: “Người niệm Phật phải đạt 
tầng công phu thấp nhất là Bắt niệm tự niệm (niệm lực được 
tương tục) mới bảo đảm vãng sanh”. Muốn đạt Bất niệm tự 
niệm phải chuyên tu Chánh hạnh, Chánh định nghiệp theo sự 
dạy bảo của Nhị Tổ Thiện Đạo đã nói ở câu đáp 52A. 


64- Hỏi: Hành giá đạt Bất niệm tự niệm, muốn huân 
trưởng nó, phát hành trì cách nào? 

Đáp: Muỗn huân trưởng mức độ Bất niệm tự niệm, trong 
định khóa hành giả phải: Tịnh tọa, lắng lòng, chú ý, lắng nghe 
tiếng niệm Phật của tự tánh. 

Tịnh tọa: Là ngồi yên lặng (xin đọc tỉnh tọa niệm Phật 
nói ở phần IV: Thời khóa công phu, sách Niệm Phật Đạt Bắt 
Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh). 

Lắng lòng: Lăng lòng cũng gọi là nhiếp tâm, định tâm, 
nghĩa là lúc ấy buông xả vạn duyên, không nghĩ thiện, không 
nghĩ ác, không tính toán lợi hại, được mất, hơn thua, vinh 
nhục, không dính mắc sáu trần, không nhớ nghĩ thế sự, quá 
khứ, hiện tại, vị lai. Lúc này tâm không hướng ngoại mà quay 
hăn vào trong, rỗng rang, vô sự. Y như Lục Tổ Huệ Năng bảo 
Thượng tọa Huệ Minh: “Thượng tọa hãy lắng lòng nghe ta 
hỏi, trong lúc không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản 
lai điện mục của Thượng tọa Huệ Minh?”. Ngắn gọn, giản đỊị 
như thể mà Thượng tọa Huệ Minh tự khai ngộ, nhận ra bản 
lai diện mục (Phật tánh) của chính mình. Nhờ đâu? Nhờ lắng 
lòng. 


61 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Chú ý (tác ý) lắng lòng rồi chăm chỉ, chú ý, vì tâm vô 
nhị dụng, tâm không thể làm một lúc hai việc, chú ý nghe là 
cột tâm vào câu Phật hiệu, thì tâm không có niệm gì khác 
được (không vọng niệm). 

Lắng nghe: Nghĩa là dùng cái tâm rỗng rang vô sự 
lắng nghe (bằng tánh nghe) rành rẽ, rõ ràng, từng tiếng, từng 
câu niệm Phật của tự tánh. Đây mới thật sự là nhiếp trọn sáu 
căn, tịnh niệm nối tiếp mà Kinh Lăng-nghiêm, Phẩm Đại Thế 
Chí Bồ-tát Niệm Phật Viên Thông Chương đã dạy. 

Làm được bốn điều này trong thời gian ngắn, hành giả SẼ 
đạt niệm Phật Thành một khối. Tiếp tục hành trì như thế, sẽ 
tiến đến Nhất tâm bất loạn (từ sự đến lý, cũng gọi là niệm 
Phật tam muội) không cần phương tiện gì khác, như Kinh 
Lăng nghiêm đã dạy. 

Trong lúc lắng nghe, câu Phật hiệu dù có nhanh, không 
rõ do nuốt chữ hay nhỏ tiếng, cũng mặc kệ, cứ một lòng 
lắng nghe từng tiếng, từng câu một. Thậm chí tiếng niệm Phật 
bị mắt hắn, cũng mặc kệ (không niệm mỗi như huân trưởng 
mức nhập tâm nói trên) cứ một lòng lăng nghe, tự nhiên tiếng 
niệm Phật sẽ nổi lên lại, theo đúng chu kỳ của nó. 

Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Kiên tâm bền chí hành 
trì như thế lâu ngày sẽ không còn bị gián đoạn, mà được nối 
tiếp liên tục. 

Phụ chú: Phương cách nói trên áp dụng trong định khóa 
(định tâm niệm Phật). Ngoài định khóa hành giả cũng nên 
niệm Phật ra tiếng hoặc nghe máy hầu phụ trợ hiệu năng huân 
trưởng. 

Tiến sâu hơn, lấy động tu tịnh, giữa đại chúng trong đạo 
tràng cả trăm người cùng quý Thầy tụng Kinh, khi đang tràn 


ngập lời Kinh cùng tiếng chuông mỏ, mà ta nhiếp được nhĩ 
62 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





căn không cho nó phan duyên theo ngoại thỉnh, lắng lòng 
nghe được tiếng niệm Phật của tự tâm một cách liên tục 
không gián đoạn. Được vậy mới gọi là không bị cảnh 
chuyền, làm chủ được mình, bảo đảm vãng sanh. 

Phàm làm việc gì, khi mình nhận thức được lợi ích của 
việc làm đó, mình mới hăng say, thích thú mà làm. Niệm Phật 
hay cách huân trưởng cũng không ngoài nguyên tắc này. Vậy 
hành giả nên tự tạo cho mình động cơ, thúc đây ta dũng mãnh 
tinh tấn hành trì miên mật, bằng cách tu tập cho ta có những 
khái niệm sau đây: 

- Khái niệm rằng: Bốn chữ A-di-đà Phật không phải là 
danh tự rỗng, mà là biểu tượng Pháp thân Phật A-di-đà (Kinh 
Niệm Phát Ba-la-mái). Niệm A-di-đà Phật là nệm Pháp thân 
của Ngài, nhớ nghĩ, cầu cứu Ngài tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc 
quốc. Chắc chắn ta được vãng sanh, nếu không thì Ngài trái 
với bôn nguyện (trái lời thê). Ngài đâu còn là Phật. 

Vả lại Kinh dạy: “Mặt trời, mặt trăng có thể rơi rụng, núi 
Tu Di có thê tiêu tan, nhưng lời nói của Phật không bao giờ 
hư đối”, huống hỗ đây là lời thề. Mặt khác trong Kinh A-đ¡-đà 
nói: “Phật A-di-đà thành Phật đến nay đã mười kiếp rôi”. Chữ 
Kiếp nếu đại kiếp, một đại kiếp bằng một tỷ ba trăm bốn 
mươi bốn triệu năm. Nếu tiểu kiếp, một tiêu kiếp bằng mười 
sáu triệu bảy trăm chín mươi tám ngàn năm. Ngài thành Phật 
đã quá lâu rồi, điều này chứng minh rằng Ngài không nguyện 
suông, Ngài đã tiếp dẫn tất cả chúng sanh đã niệm danh hiệu 
Ngài, Ngài không bỏ sót một aI cả. 

- Khái niệm rằng: bốn chữ A-di-đà Phật là vạn đức hồng 
danh. Thánh hiệu này được tạo thành bởi vô lượng công đức 
mà Tỳ kheo Pháp Tạng (tiền thân của đức Phật A-di-đà) tu 
tập trong vô lượng kiếp, nên nói Thánh hiệu này tích tụ bao 

63 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





hàm vô lượng công đức. Liên tông Cửu Tổ Ngẫu Ích đại sư 
nói: “Niệm A-di-đà Phật để dời công đức đến với mình, thì 
công đức nào cũng phải đến hết”. 

- Khái niệm rằng: “Niệm Phật thành Phật”. Nhân nào 
quả nấy. Khi hành giả niệm Phật là một mặt cầu cứu Phật A- 
di-đà tiếp dẫn vãng sanh, mặt khác, đánh thức ông Phật của tự 
tánh mình. Cổ đức nói: “Nhất niệm tương ưng, nhất niệm 
Phật. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Ngẫu Ích đại sư 
cũng nói: “Mỗi tiếng niệm Phật, tiếng nào mình cũng đã là 
Phật rồi”. 

- Khái niệm rằng: tiếng niệm Phật siêu việt hơn hết mọi 
âm thanh, vì bản thể của nó là toàn bộ công đức, trí tuệ, hạnh 
nguyện của Phật. Tiếng niệm Phật có công năng thỏa mãn 
mọi nhu cầu của mình (tội diệt, phước sanh), có công năng 
tuyệt vời là chuyến hóa hết những chủng tử hữu lậu như 
tham, sân, s1... bạch tịnh hóa tạng thức, tức là chuyên đôi thân 
tâm dần dần thanh tịnh mà mình không hề hay biết (Kinh 
Niệm Phật Ba-la-mật). Cuối cùng chuyên tám thức thành bốn 
trí. 

Hành giả kiên tâm, bền chí hành trì sẽ cảm nhận sự vi 
diệu không thể nghĩ bàn. 

Lưu ý: Hành giả đạt Bất niệm tự niệm rồi, phải duy trì 
tình trạng này suốt đời để được bảo đảm vãng sanh. 


65. Hỏi: Niệm Phật đạt Bất niệm tự niệm và Thành một 
khôi giống hay khác nhau, giống và khác chô nào? 


Đáp: Trong tiến trình tu Tịnh nghiệp, đạt đến Nhất tâm bất 
loạn có hai thuyêt nói về điêu này, có chút khác biệt như sau: 


64 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





I-Thuyết của Hòa thượng Trí Tịnh: 
- Bất niệm tự niệm. 
- Sự nhất tâm bắt loạn. 
- Lý nhất tâm bắt loạn. 
2- Thuyết của Hòa thượng Tịnh Không: 
- Thành một khối. 
- Sự nhất tâm bắt loạn. 
- Lý nhất tâm bắt loạn. 

Hai thuyết này giống nhau ở chỗ cả hai đều nói có ba 
giai đoạn. Trong đó giai đoạn hai (2) và ba (3) giống nhau, 
chỉ giai đoạn đầu, tên gọi có khác nhau. 

Bất niệm tự niệm nghĩa là không khởi tâm niệm Phật mà 
Tự tánh tự phát khởi tiếng niệm. Đây là diễn tả trạng thái 
hành trì. 

Thành một khối nghĩa là trước đây những câu Phật hiệu 
rời rạc, riêng rẻ, nay chúng kết lại với nhau thành một khối, 
(một mãng, một phiên). Đây là diễn tả kết quả. 

Tôi nghĩ vẫn đề này, việc này là sự việc trừu tượng, 
không hình tướng, tạm đặt cho “Nó” một cái tên (một qui 
ước), để tiện diễn tả cho mọi người cùng hiểu, biết về “Nó” 
mà thôi. 

Tùy theo cách diễn tả của mỗi người, nên có tên khác 
nhau vậy thôi. Đó là hai mặt của một vấn đề, hai khía cạnh 
của một sự việc. Vậy thì, tuy hai tên gọi khác nhau nhưng 
chung qui chỉ là một, cũng giống như những từ “Bản lai diện 
mục”, “Phật tánh”, “Tự tánh”, “Như-lai-tạng”... tên tuy khác 
nhưng chúng là một (dị danh đồng thể). 


65 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





66- Hói: Còn tên gọi “nhập tâm thì sao? 


Đáp: Đầu năm 2009 tôi ra thất, chia sẻ kinh nghiệm niệm 
Phật cho Phật tử chùa Tịnh Luật. Hai tuần sau, có hai Phật tử 
được nhập tâm. Sáu tháng sau, có khoảng trên hai chục vị 
nhập tâm. Đầu năm 2010, có trên ba mươi vị nhập tâm, đến 
nay (tháng 7/2011) có trên chín mươi vị nhập tâm (kế cả tu sĩ 
và cư sĩ ở các tiểu bang khác). Lúc bẫy giờ có mấy Phật tử đã 
nhập tâm trước đó, ỷ lại, giải đãi, buông trôi, không tiếp tục 
hành trì nên không còn nghe tiếng tự niệm nữa, bị mắt (nói bị 
mất, thật ra nói bị chìm mới đúng, vì chủng tử niệm Phật vẫn 
còn đó, đâu có mắt, chẳng qua là bị những chủng tử hữu lậu 
khác đè lên mà thôi). 

Từ đó tôi đặt tên “nhập tâm” để chỉ những vị mới được 
nghe tiếng tự niệm Phật của tự tánh, để tránh Ỷ lại, giải đãi, 
buông trôi, mà phải tiếp tục huân trưởng thuần thục (phải 
nghe suốt thời gian còn thức) mới gọi là đạt Bất niệm tự 
niệm, bảo đảm vãng sanh. Nhập tâm chỉ là bước đầu của Bất 
niệm tự niệm. 


67- Hỏi: Người đạt Bất niệm tự niệm, có còn vọng niệm 
không? Bao giờ mời trừ hêt vọng niệm ? 


Đáp: Người đạt Bất niệm tự niệm, vọng niệm ít khởi. Thỉnh 
thoảng vẫn có khởi, nhưng vừa khởi lên liền tự dứt. Đây là 
điều vi diệu, độc đáo nhất của pháp môn này. 

Liên tông Thập nhị Tổ Triệt Ngộ thiền sư nói: “Chỉ có 
đức Phật mới vô niệm, còn từ Đẳng giác Bồ-tát trở xuống đều 
hữu niệm”. Như vậy từ “vô niệm” mà ta thường dùng đó là 
không tà niệm, chứ không phải là không niệm (xin chớ hiểu 
lâm). 


66 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





Liên tông Cửu Tổ Ngẫu Ích đại sư nói: “Nhập vô tưởng 
định vẫn còn tám vạn bốn ngàn (84.000) loạn tưởng khô 
khan”. 

Ngài Lý Bỉnh Nam nói: “Trong khoảng khảy ngón tay có 
sáu mươi sát-na. Mỗi sát-na có một trăm mười ý niệm”. Như 
vậy, trong khoảng khảy ngón tay có sáu ngàn sáu trăm 
(6.600) ý niệm. Những ý niệm ta thường biết đó là những ý 
niệm thô, còn những ý niệm vi tế, ta khó bề hay biết được. 


68- Hỏi: Người tu Tịnh nghiệp phải đến trình độ nào mới 
được vãng sanh theo ý muôn? 


Đáp: Hành giả phải đạt Lý niệm Phật Tam-muội (Lý nhất tâm 
bất loạn), mới được vãng sanh về Tịnh Độ trong mười 
phương theo ý muốn. (Xin đọc câu đáp 35B). 

Pháp sư Tịnh Không nói: “Niệm Phật Thành một khối cũng 
có thê tự tại vãng sanh”. Nghĩa là sống chết theo ý muốn. 


69- Hỏi: Con quyết niệm Phật đạt Bất niệm tự niệm, bảo 
đâm vãng sanh, để thành Phật độ chúng sanh, nhưng vì 
phước mỏng, nghiệp dày, chướng sâu, huệ cạn, bệnh hoạn 
hiên tục, có thể con chết sớm chưa đạt Bắt niệm tự niệm, 
vậy con có được vãng sanh không? 


Đáp: 

a. Đức Phật dạy: “Bình thời cây to hay bức tường lớn 
nghiêng hắn về hướng Tây, khi giông bão tới, cây sẽ ngã, 
tường sẽ đồ về huớng Tây chứ không thể ngã đồ về hướng 
nào khác được, vì nó đã nghiêng hắn về hướng đó rồi”. 


G7 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





b. Cũng vậy, hành giả Tịnh nghiệp đã có Tín và Nguyện 
là đã có hướng vê TÔI, bây giờ cân hành sâu (nghiêng hắn, có 
được điểm tối thiểu) để có đủ điều kiện giờ chót vãng sanh. 

c. Dù chưa đạt Bất niệm tự niệm, nhưng nhờ công đức 
niệm Phật nên: 

-Được tiêu trừ nhiều nghiệp chướng, sanh nhiều phước 
đức (Kinh nói: “Niệm một câu A-di-đà Phật diệt được tám 
mươi ức kiếp trọng tội sanh tử, hưởng được tám mươi ức kiếp 
công đức vi diệu”). Hiện nay bệnh hoạn đủ thứ đó là trả nợ 
(trả nợ, sẽ hết nợ) đó là hiện tượng chuyền nghiệp nặng 
thành nhẹ, nghiệp nhẹ thành không, vậy thì, đáng mừng 
không øì phải lo sợ. 

-Huân tập nhiều chủng tử niệm Phật trong tạng thức, 
dù hiện đời chưa đủ điều kiện (chưa chín mùi) để khởi hiện 
hành (nhập Tâm) nhưng cũng tương đối nhiều, lớn mạnh 
(chín nhưng chưa mùi mà thôi) để trước giờ phút lâm chung, 
thánh chúng và Phật đến phóng hào quang gia hựu (tăng 
thượng duyên, nâng cấp, giúp cho thêm điểm đề đủ điểm đậu) 
giúp hành giả có chánh niệm, niệm Phật để Phật tiếp dẫn 
vãng sanh. Phải hiểu gia hựu (gia hộ, gia bị) là tăng thượng 
duyên (cho thêm điểm) Thí dụ: mười điểm được đậu, Phật 
đến cho thêm hai điểm, bản thân mình phải có tám điểm mới 
đậu. Bằng như mình chỉ có từ một đến bảy điểm thì đành chịu 
rớt. 

Bởi vậy, trước giờ phút lâm chung, người niệm Phật nào 
cũng đều được Phật đến ø1a hựu (cho thêm điểm, nâng cấp), 
nhưng đâu phải người nào cũng được Phật tiếp dẫn đâu, 
đương sự phải có đủ điểm tối thiểu (tám điểm nói trên, nhân 
sắp chín mùi, gọi là đủ duyên, Phật mới độ được là vậy). 


68 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





Không thể hoàn toàn dựa vào tha lực mà phải có tự lực làm 
nhân, làm duyên. 

Tin hiểu như thế mới là chánh tín, bằng không sẽ rơi 
vào mê tín. Quý liên hữu nên nhớ kỷ điều này. 


70- Hói: Bạch Thây, trước đây con khỏe mạnh, làm chủ 
điều hành một cửa tiệm, công việc suông sẻ, gia đình hạnh 
phúc, các con học hành thành dạt. Con đi chùa nghe quí 
T hãy giảng nào là: Ta-bà vô thường, khổ... bố thí tài thì 
kiếp sau được giàu có. Bồ thí vô úy sẽ không bệnh tật, được 
sông lâu... Cực Lạc vui sướng, không già, không bệnh, 
không chết... Một đời thành Phật.. Con ngộ được con 
đường phải äi, nên phát tâm ăn chay trường, hành bố thí 
cúng dường, tỉnh tấn dõng mãnh niệm Phật cầu vãng sanh 
Cục Lạc. 

Ngày nọ, con thấy máy bạn con bị đủ thứ khổ nạn. Con 
nghĩ nêu kiếp sau con cũng vậy thì khổ lắm, nên con 
nguyện kiếp này bao nhiêu tột nghiệp con lãnh hết, để kiếp 
sau con về Cực Lạc tu hành thành Phật độ chúng sanh. 
Con thường nghĩ rằng, con trường chay, ngày đêm niệm 
Phật không ngừng nghỉ thì Phật A-di-đà cùng chư Phật 
mười phương hộ niệm con, cuộc đời con sẽ thăng hoa hơn. 

Nào ngờ trái ngược hẳn, khoảng sáu tháng qua, bao 
nhiêu điều xui xẻo đỗ ập vào gia đình con. Riêng bản thân 
con bị mổ máy lần rồi, mô cô mới lành, lại mô bao tử. Nay 

con đau yếu đủ thứ, niệm Phật con phải cô gắng lắm mới 
niệm được, còn lạy Phát thì con đành chịu thua không lạy 
nổi. Con sợ con sẽ chết trước khi con được Nhập tâm, Bất 
niệm tự niệm, mắt phần vãng sanh theo ý nguyện của con. 
Bao lần qua, con định thưa với Thây, nhưng con ngại quá, 


69 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





hôm nay con thật chịu không nổi nữa! Kính xin Thây từ bỉ 
cứu vót đệ tử. Con xin bái Thây ba lạy để tạ ơn. Nam-mô A- 
di-dà Phật. 

Đáp: Tôi rất cảm động và thông cảm hoàn cảnh của cô, sau 
đây tuần tự tôi xin góp ý với cô như sau: 

1. Trước đây gia đình cô hoàn toàn hạnh phúc, đó là quả 
của nhân thiện đến lúc chín mùi. Trong lúc đó, những nhân 
không thiện vẫn còn tiềm phục trong Tạng thức, chờ đủ 
duyên sẽ phát khởi ra. 

2. Những lời quý Thầy dạy là hoàn toàn đúng. 

3. Cô tỉnh ngộ, dõng mãnh phát tâm tu hành: Trường 
chay, hành bồ thí, cúng đường, quyết tâm tinh tấn niệm Phật 
cầu vãng sanh Cực Lạc là hoàn toàn đúng như pháp. 

4. Cô nghĩ mình hành trì như vậy sẽ được Đức Từ phụ 
Di-đà và chư Phật trong mười phương hộ niệm cô, cuộc đời 
cô sẽ thăng hoa hơn, cũng đúng. 

5. Trước những khổ nạn của các bạn, cô sợ là đúng, 
nhưng đã sợ, thì lẽ ra cô tinh tấn tu hành hơn là quá tốt. Đằng 
này cô nguyện bao nhiêu tội nghiệp cho cô được trả hết trong 
đời này (gọi là dồn nghiệp) để cô vãng sanh, để rồi khi gặp 
khổ, thì không chịu nổi. Nguyện dồn nghiệp là sai, sai chỗ 
nào? 

-Thứ nhất, không phải hết nghiệp mới được vãng sanh, 
vì mình có quyền mang nghiệp đi vãng sanh, như Phật, Tổ 
đã nói, gọi là đới nghiệp vãng sanh. 

-Thứ hai, túc nghiệp con người nhiều biết bao nhiêu kể 
cho xiết, từ từ trả trong nhiều đời nhiều kiếp. Mặt khác, ta nên 
tinh tắn tu hành đề chuyền nghiệp nặng thành nhẹ, nghiệp nhẹ 
thành không. Những chủng tử ác đó bây giờ còn tồn tại chờ 


70 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





đợi cơ hội (đủ duyên), lúc nợ chưa đáo hạn thì bao giờ thời 
điểm đã chín mùi (nợ đáo hạn) mới khởi hiện hành (mới phải 
trả nợ). Đăng này cô nguyện dồn nghiệp (trả nợ trước ngày 
đáo hạn), thì những việc cô cho là xui xẻo, đều không phải 
xui xẻo gì hết, mà chư Phật tác nghịch duyên theo đúng sở 
nguyện của cô đấy. 

Tuy nhiên nợ nhiều quá, trả một lần làm sao cô trả nỗi. 
Lỗi tại ai? Có phải vì quan niệm sai lầm của cô không? 

Bây giờ phải làm sao? Theo tôi, cô phải khẩn thiết phát 
nguyện lại, nguyện đức từ phụ Di-đà cùng chư Phật trong 
mười phương gia bị cho cô được phục hồi sức khỏe, dõng 
mãnh tinh tấn niệm Phật đạt Bất niệm tự niệm đề cô được đới 
nghiệp vãng sanh Cực Lạc, thành Phật độ chúng sanh. 

Nếu mạng số cô hết, chắc chắn cô được vãng sanh với 
điều kiện cô phải an nhẫn hành trì niệm Phật A-di-đà cho đến 
giờ phút cuối cùng, quyết định như vậy không tí nghi ngờ gì 
cả. 

Nhớ! Chính niềm nghỉ gây chướng ngại vãng sanh. 

Đức Thế đTôn đã dạy: “Bình thường cây to, tường lớn 
nghiêng hăn về hướng nào, khi gặp mưa to gió lớn quyết định 
cây đỗ, tường ngã về hướng đã nghiêng hắn từ trước”. (Hãy 
đọc câu đáp 69A). 

Hằng ngày sau thời khóa công phu, tôi sẽ phục nguyện 
và hồi hướng công đức cho cô sớm đạt thành sở nguyện. 

Nam-mô A-di-đà Phật. 
Ghi chú: Trên đây là tôi thuật lại để làm bài học cho quý liên 
hữu. Nay xin hoan hỉ báo rằng: liên hữu này đã hồi phục sức 
khỏe như xưa. Khi đang viết câu vấn đáp này, tôi nhận được 


71 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





điện thoại báo răng cô niệm Phật đã được nhập tâm tuân rôi, 
nhưng cô chờ kiêm nghiệm lại cho chắc mới báo. 


71- Hỏi: Tu Tịnh nghiệp có cần diệt tham, sân, sỉ không? 
Nêu cán thì làm sao? 


Đáp: Tham, sân, si (tà kiến) là tam độc cần phải dẹp trừ. Đối 
với hành giả Tịnh Độ chỉ cần duy nhất một câu “A-di-đà 
Phật”. Vạn đức hồng danh nầy có công năng diệt tội, sanh 
phước, tăng trưởng thiện căn và chuyển tám thức thành bốn 
trí, thành Phật còn có dư. 

I-Khi niệm sân vừa móng khởi hoặc đã khởi hiện hành 
(đã nổi cơn sân), chỉ cần nhiếp tâm niệm Phật là xong. Vì tâm 
một lúc không thể làm hai việc, khi niệm Phật thì niệm sân tự 
diệt. Bởi vậy Cô đức dạy: “Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác 
chậm (không nhớ, quên niệm Phật)”. 

2- Giải pháp trên chỉ là trị ngọn. Sau đây mới là trị tận 
øôc. 

Hành giả niệm Phật là huân tập chủng tử vạn đức vào 
tạng thức. Tại đây, chủng tử vô lậu này sẽ chuyển hóa (tịnh 
hóa) chủng tử hữu lậu như tham, sân, si... Tiến trình chuyển 
hóa này cũng gọi là bạch tịnh hóa hoặc thanh tịnh hóa tạng 
thức. Khi trong tạng thức không còn chủng tử hữu lậu nữa, 
(tham, sân, si...) thì tạng thức biến thành vô cấu thức, cũng 
gọi là bạch tịnh thức (A-mạt-la thức, thức thứ chín). Tiếp 
theo đó là Đại viên cảnh trí, thành Phật. Kinh Niệm Phát Ba 
La Mát nói: “Công đức danh hiệu Phật chuyên hóa thân tâm 
dần dần thanh tịnh mà mình không hề hay biết” là vậy. 


72- Hỏi: Người chuyên tu Tịnh nghiệp có cần tụng Kinh 
sám hội nhự Lương Hoàng sám và Thủy sám không? 
72 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





Đáp: Đỗi với hành giả chuyên tu Tịnh nghiệp, tụng những 
Kinh sám hối ấy không phải là chánh hạnh, mà là tạp hạnh. 

Pháp sư Tịnh Không nói: 

-“Niệm Phật là sám hối, Khi niệm Phật tinh tấn, thường 
thấy bệnh nghiệp hiện tiền, đó là một hiện tượng chuyển 
nghiệp, đem tội nặng của quá khứ biến thành tội báo nhẹ hiện 
tại, vì nguyện lực lớn hơn nghiệp lực”. “Khi có tâm sám hồi, 
thề không tái phạm, tức là đã sám hối”. “Phải đoạn ác tu thiện 
mới đúng nghĩa sám hối”. 

- “Thật ra, hết thảy Kinh pháp đều là vì tiêu nghiệp 
chướng, nhưng nếu nghiệp chướng quá nặng thì tất cả hết 
thảy Kinh pháp: đều mắt tác dụng, chắng thể tiêu trừ tội 
nghiệp, nhưng vẫn còn có cách riêng để tiêu trừ”. 

-'“Irong sách Quán Kinh Trực Chỉ là sách chú giải Kinh 
Quán Vô Lượng Thọ, Ngài Từ Vân Quán Đảnh nói: “Hết thảy 
tội nghiệp chẳng thê tiêu sạch được, tối hậu, chỉ có niệm A- 
di-đà Phật mới có thê thật sự tiêu tai”. 

Liên Trì Cảnh Sách nói: “Muôn tiêu trừ nghiệp chướng 
phải niệm Phật, lễ Phật”. Dùng nhất niệm vạn đức hồng 
danh chí tôn vô thượng đề trung hòa tất cả vọng niệm và thói 
xấu tham, sân, si từ vô thủy kiếp đến nay. Những nghiệp 
chướng nặng nề này sẽ dung hòa vào câu thánh hiệu Nam-mô 
A-di-đà Phật, (người niệm) được đức Phật A-di-đà đại từ đại 
bi và tất cả chư Phật trong muời phương hộ niệm, che chở, 
bảo bọc, giúp tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình. 

Lễ Phật chính là mỗi ngày chuyên lạy Phật A-di-đà để 
sám hối nghiệp chướng của chúng ta”. “Lễ Phật một lạy tội 
diệt Hằng sa”. 


73 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Quán Kinh nói: “Niệm một câu A-di-đà Phật diệt được 
trọng tội sanh tử tám mươi ức kiếp”. 

Vậy niệm Phật, lễ Phật là đã sám hối rồi, dành thì giờ 
tụng Kinh sám hối nói trên để niệm Phật, lễ Phật A-di-đà vừa 
được diệt hết thảy tội, vừa được tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc, 
có tốt hơn không? 


73- Hỏi: Người tu Tịnh nghiệp tụng Kinh A-di-đà và các 
Kinh Đại thừa khác được không? 


Đáp: Nói chung, tụng Kinh Phật, trì các chú ngữ là quý rồi, 
xét riêng hành giả chuyên tu Tịnh nghiệp thì: 

- Tụng Kính A-đ/-đà là chánh hạnh mà nghiệp phụ. 
Niệm Phật A-di-đà là chánh hạnh mà nghiệp chánh. 

- Còn tụng các Kinh khác, dù là Kinh Đại thừa cũng là 
tạp hạnh. 

Vả lại, danh hiệu A-di-đà Phật là vua các chú (Tuyết Hưự 
Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Táp). Vậy niệm A-di-đà Phật là cao 
tột, thù thắng hơn trì tụng bất cứ chú ngữ nào khác (xin đọc 
phần IV, mục 2- Công đức niệm Phật, sách Niệm Phật Đạt 
Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh). 

Liên Trì Cảnh Sách dạy: “Niệm Phật chính là tụng hết 
thảy Kinh. Một câu “Nam-mô A-di-đà Phật” là tỉnh hoa cô 
đọng của ba tạng Kinh điển”. 

Liên tông Thập nhất Tổ Tĩnh Am đại sư, Liên tông Thập 
nhị Tổ Triệt Ngộ đại sư, và Pháp sư Tịnh Không đồng dạy: 
“Niệm Phật phải niệm không xen tạp, không gián đoạn”. Liên 
tông Bát Tổ Liên Trì đại sư cũng dạy: “Bí quyết của niệm 
Phật là niệm nhiều, niệm không xen tạp, không gián đoạn”. 
Tụng Kinh là xen tạp gián đoạn quá nhiêu rồi. 


74 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





Vã lại, trong bốn mươi tám đại nguyện của Phật A-di-đà 
có nguyện nào nói tụng bao nhiêu biến Kinh để được Ngài 
tiếp dẫn đâu? Mà nguyện thứ mười tám nói: niệm mười niệm 
là được Ngài tiếp dẫn. Vậy thì, tụng Kinh và niệm Phật, cái 
nào hợp với bản nguyện của đức Phật A-di-đà, hợp với lời 
dạy của đức Bồn sư Thích-ca, chư Thây, Tổ, cái nào trọng 
yếu hơn? 

Hành giả hãy dành thì giờ tụng Kinh để niệm Phật (bốn 
chữ hay sáu chữ chuyên nhất, găn gọn dễ nhập tâm hơn). 
Niệm nhiều, thì huân trưởng hạt giống Phật càng lớn, đạt Bất 
niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh, đúng chí nguyện của mình, 
đúng bản nguyện của đức từ phụ A-di-đà, đúng lời chỉ giáo 
của đức Bổn sư Thích-ca, đúng sự mong chờ của chư Thầy, 
Tô. Vậy ta còn chần chờ, chọn lựa gì nữa? 


74- Hỏi: Người tu Tịnh nghiệp có bắt buộc phải thọ Tam 
qui, ngũ giới không? 
Đáp: Không bắt buộc, nhưng nếu đủ điều kiện, thì nên thọ. 
Trong giới luật dạy: 
“Quy y Phật khỏi đọa địa ngục, 
Quy y Pháp khỏi đọa ngạ qủy, 
Quy y Tăng khỏi đọa bàng sanh” (súc sanh). 

Quán Đỉnh Kinh quyên thứ ba nói: “Nếu người thọ Tam 
quy, Ngũ giới thì đức Phật sắc cho Thiên Đế: “Ông sai Thiên 
thần gồm sáu mươi mốt (61) người, ngày đêm, năm tháng đi 
theo thủ hộ người thọ giới, đừng để cho các quỷ thần ác đột 
ngột gây não hạt”. 

Vậy thì, thọ Tam qui sẽ không bị đọa ba đường ác. Nếu 
thọ thêm Ngũ giới, giữ gìn trọn vẹn, sẽ được Thiên thân thủ 


75 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





hộ, được sống an lành, không bị quỷ thần ác não hại. Đây là 
tôi thăng duyên giúp hành giả dê tiên tu, sớm thành tựu Tịnh 
nghiỆp. 


75- Hỏi: Người tu Tịnh nghiệp có bắt buộc phải ăn chay 
trường không? 


Đáp: Không bắt buộc, nhưng hành giả Tịnh Độ quyết tâm 
vãng sanh Tây phương Cực Lạc, thành Phật độ chúng sanh, 
mà còn ăn thịt chúng sanh là thiếu tâm từ bi. Tâm này không 
tương ưng với tâm Phật nên khó vãng sanh phẩm vị cao. Tổ 
thứ tám Liên Trì đại sư dạy: “Ăn thịt chúng sanh đồng tội với 
sát sanh”, “Ác lớn nhất là sát sanh”. Ăn chay là ngưng sát 
sanh, ngừng được nghiệp sát. Vậy ăn chay được càng nhiều 
ngày càng tốt, trường chay là quý nhất. Lại nữa, Tổ cũng dạy: 
“Trong các hạnh thiện, phóng sanh là bậc nhất”. 

Vì sao? Vì chúng sanh tham sống, sợ chết. Phóng sanh là 
cứu mạng sống chúng sanh, là mình tự tu Tứ vô lượng tâm 
(từ, bi, hý, xả), tự tu một trong Lục độ (bố thí: bố thí tài, bố 
thí pháp, bố thí vô úy) và tự sám hồi (chuộc tội sát sanh trước 
đây). Được vậy người này hưởng phước đức hiện đời là 
không bệnh hoạn, được sống lâu. Nếu hồi hướng vãng sanh 
Cực Lạc, thì đã chuyên phước đức thành công đức. Công ít 
mà phước nhiều, nhân nhỏ mà quả to. Không cần phải chờ 
ngày lễ lớn phóng sanh chim, cá mà hằng ngày nên phóng 
sanh kiến, đán, ruồi, muỗi, ... khi chúng vào nhà cũng tốt lắm 
rồi. 


76- Hói: Chúng sanh có thê niệm danh hiệu của các đức 
Phật khác, có thê câu sanh về các cốt khác. Cán gì riêng 
niệm đức Phật A-di-đà câu sanh về Cực Lạc? 


76 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





Đáp: Ở đây có bảy nghĩa: 

-Một là, vì tâm chúng sanh phần nhiều vẫn đục, tán loạn, 
nếu niệm khắp cả chư Phật, sẽ khó thành tựu tam muội. Vì 
vậy, chỉ nên chuyên niệm một đức Phật cầu sanh một cõi 
nước, khiến cho tâm ý buộc vào một cảnh, dễ thành tựu vãng 
sanh. 

-Hai là, vì đại nguyện từ bị của Phật A-di-đà vô tận, tiếp 
dẫn những chúng sanh niệm Phật, cho đến niệm mười tiếng 
cũng được vãng sanh. Còn các đức Phật khác không có 
nguyện đó. 

-Ba là, vì cõi Cực Lạc đủ mọi công đức trang nghiêm thù 
thắng, khác với những cõi khác. Chúng sanh được sanh về đó 
dễ tiễn đạo hơn. 

-Bốn là, vì phàm phu không có trí tuệ, vậy nên y theo lời 
Phật dạy. Cõi Cực Lạc này đã được đức Phật Thích-ca khăng 
định và lặp đi lặp lại khắp trong các kinh điển. Chư Phật 
nhiều như cát sông Hằng thảy đều khen ngợi. 

-Năm là, nếu những chúng sanh nào không có duyên với 
Phật, Phật không thể độ. Còn chúng sanh ở cõi này, chẳng 
luận già trẻ, sang hèn, trí ngu...người nào cũng biết có Phật 
A-di-đà, bất chợt cũng (thốt ra) niệm một câu A-di-đà Phật. 
Thế nên biết, chúng sanh ở cõi này có nhân duyên lớn với 
Phật A-di-đà. 

-Sáu là, thể tánh của tất cả chư Phật đồng nhau. Một là 
tất cả, tất cả là một, niệm một đức Phật là niệm tất cả chư 
Phật. 

-Báy là, Phật A-di-đà là Pháp giới tạng thân, nên niệm 
A-di-đà Phật là niệm tất cả chư Phật. 


77 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Do đó ta chỉ nên chuyên niệm A-di-đà Phật, nguyện sanh 
vê Cực Lạc, thì sự lợi ích vô cùng to lớn! 


77- Hỏi: Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy tu Tam phước. 
Phước thứ ba là Phát bô-đề tâm. Vậy, làm sao Phát bằ-đề 
tâm ? 

Đáp: Bồ-đề là tên khác của quả vị Phật. Bồ-đề tâm là tâm làm 
Phật. Phát Bồ-đề tâm là phát khởi cái tâm trên cầu thành Phật 
đạo, dưới giáo hóa chúng sanh (thượng cầu hạ hóa). Đấy là 
Bồ-đề tâm nguyện. 

Có một số ít chùa thực hiện lễ Phát Bồ-đề tâm theo nghi 
thức đặc biệt. 

- Tịnh Độ tông Thập nhất Tổ Tĩnh Am đại sư dạy: 
“Tướng trạng Bồ-đề tâm có tám loại, đó là: Chánh, tà, chân, 
ngụy, đại, tiêu, thiên, viên”. (Xin đọc Khuyến phát Bồ- đề tâm 
văn). 

- Tịnh Độ tông Cửu Tổ Ngẫu Ích đại sư dạy: “Người 
niệm Phật A-di-đà cầu nguyện vãng sanh Cực Lạc để thành 
Phật cứu độ hết thảy chúng sanh. Đó là đương nhiên đã phát 
Bồ-đề tâm rồi. 

Nam Mô A Di Đà Phát. 


78- Hỏi: Bô- đề tâm hạnh là gì? 


Đáp: Bồ-đề tâm hạnh là những thiện hạnh nhằm mục đích 
thành Phật độ chúng sanh. 

Nó rộng lớn bao trùm lục độ vạn hạnh của Bỏ-tát. Hành 
ø1ả tu năm mươi hai (52) glai vị Bồ-tát (Thập Tín, Thập Trụ, 
Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Địa, Đẳng Giác, Diệu 


78 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





Giác) đều tu Bồ-đề tâm hạnh đề thành Phật. Niệm Phật là 
hạnh chánh của Bô-đê tâm hạnh. 


79- Hỏi: Hành giả chuyên tu khi lâm bệnh, có cần niệm 
Phát Dược Sư hay tụng Kinh Dược Sư đề trị bệnh không? 


Đáp: Kinh Vô Lượng Thọ nói Phật A-di-đà là vua trong các vị 
Phật (Phật trung chi vương). Vậy thì, Phật Dược Sư trị lành 
bệnh, chẳng lẽ Phật A-di-đà trị bệnh không được sao? 

Vả lại, nễu niệm Phật Dược Sư, tụng Kinh Dược Sư là 
tạp tu, bị xen tạp và bị gián đoạn rồi. 

“Linh tại ngã, bất linh tại ngã”. Nếu ta có lòng tin nơi 
Phật A-di-đà thì nên niệm Phật A-di-đà, nhất cử không những 
lưỡng tiện mà là vạn tiện (được lành bệnh, lại thêm được 
vãng sanh Cực Lạc). 


60- Hỏi: Hành giá chuyên tu Tịnh nghiệp khi Dị dau ôm, 
khổ nạn, có cần Niệm Quán Thế Âm Bồ-tát để được cứu 
khổ cứu nạn không? 


Đáp: Kinh Tháp vãng sanh nói: “Đức Phật A-di-đà sai hai 
mươi lăm vị Bồ Tát trong đó có Quán-thế-âm Bồ-Tát ngày 
đêm hộ trì người niệm Phật”. Như vậy đâu phải chờ hành giả 
niệm danh hiệu Ngài, Ngài mới hộ trì đâu. 

Kinh cũng nói: “Người niệm Phật mỗi ngày mười vạn 
(100.000) câu trở lên, Phật A-di-đà sẽ trực tiếp hộ niệm người 
Ấy”. 

Kinh Vô Lượng Thọ nói Phật A-di-đà là vua trong các vị 
Phật (Phật trung chi vương). Phật A-di-đà là Thầy của Quán- 
thế-âm Bồ-tát. Quán-thế-âm Bồ-tát cứu khổ cứu nạn được, 
chả lẽ Phật A-di-đà chăng cứu khổ cứu nạn được sao? 


79 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Mặt khác, xét về mặt công đức, các Kinh, luận nói như 
Sau: 

- Kinh Thập Luận nói: “Một trăm kiếp niệm Quán Thế 
Âm, chắng bằng khoảng thời gian một bữa ăn niệm danh 
hiệu Bồ Tát Địa Tạng”. 

- Tịnh Độ Quản Nghỉ Luận nói: “Một đại kiếp niệm 
danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, chẳng bằng niệm một câu Á Di 
Đà Phật”. 

Vậy thì, công đức niệm một câu A-di-đà Phật so với 
công đức niệm một cầu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhiều gấp 
trăm, ngàn, vạn, ức, ức... lần, không sao kế xiết. Hiểu vậy 
người trí chọn niệm nào? 

“Linh tại ngã, bất linh tại ngã”, nghĩa là linh hay không 
linh cũng tự nơi mình, tin thì linh, không tin thì không linh. 

Thiết nghĩ, hành giả chuyên tu chánh hạnh, chánh định 
nghiệp, luôn được Phật A-di-đà và chư Bồ-tát bảo hộ, hãy để 
quý Ngài tự an bài, mình chẳng cần lo nghĩ gì khác, mặc kệ 
mọi tình tình huống, chỉ một bề niệm Phật, tích công lũy đức, 
cầu vãng sanh Cực Lạc là thượng sách. 


61- Hỏi: Ti lây nói vậy, sao những vị niệm Phật công phu 
đặc lực vấn còn bị những thứ bệnh tật, hoạn nạn hoành 
hành vậy? 


Đáp: Nên hiểu rằng: Luật nhân quả là luật tự nhiên có từ 
muôn đời (trước khi Đức Phật hiện thế), có Phật hay không 
có Phật, luật nhân quả vẫn tôn tại khách quan. Đức Phật chỉ là 
người dạy chúng ta biết, chứ đức Phật không thê sửa đổi luật 
nhân quả được. Có chăng, Ngài chỉ giúp chuyên hóa phần nào 
thôi. Ví dụ: Nghiệp nặng chuyên thành nhẹ, nghiệp nhẹ 
chuyển thành không, chứ nghiệp nặng (định nghiệp) không 
80 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





thể chuyên thành không được. Đức Phật vạn năng nhưng 
không phải toàn năng. Đức Phật chỉ độ được người hữu 
duyên theo luật nhân quả. Nếu đức Phật toàn năng thì ngày 
giờ này, đâu có chúng sanh ngồi ở đây, mà chúng ta đã thành 
Phật hết rồi, phải không? 

Hiểu như vậy là tự giải đáp câu hỏi trên. Hiểu như vậy 
mới là chánh tín, bằng không sẽ lạc vào mê tín. 

Hành giả nào tin sâu nhân quả, tin sâu lòng đại từ đại bị 
cứu độ của chư Phật, chư Bồ-tát, quí vị này sẽ phó thác, giao 
cả sanh mạng này cho chư Phật, chư Bồ-tát an bài, quí Ngài 
vui vẻ chấp nhận mọi nghịch cảnh, an nhiên tự tại Lão 
thật niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc, thành Phật độ chúng 
sanh. 


82- Hỏi: Máy hôm rỗi, sau mười giờ đêm, trong lúc mọi 
người trong nhà ngủ hết, con đang tịnh tọa niệm Phật, 
bỗng dưng nghe tiếng lộp cộp khi lớn khi nhỏ ở trong nhà, 
có khi tiếng ấy phát ra từ ngoài của số, làm con mắt chánh 
niệm. Lên giường nằm lắng lòng nghe tiếng niệm Phật 
củaTự tánh, con lại cũng nghe tiếng động như trước. Tình 
trạng này làm con niệm Phật không được và mất ngủ, nên 
con mệt nhọc, bơ phờ quá! Một vài bạn của con cũng bị 
như vậy. Vậy phải làm sao, thưa Thầy? 


Đáp: Oan gia trái chủ đấy! Nghiệp chướng, nghiệp báo đấy! 
Nghịch khảo đấy! Người tu công phu đắc lực thường bị 
(không hãn là ai cũng bị, tùy theo túc nghiệp của mỗi người). 
Sự khảo đảo bao gồm sáu loại: Nội khảo, ngoại khảo, thuận 
khảo, nghịch khảo, minh khảo, ám khảo. Hành giả phải nên 
biết điều này để sẵn sàng vượt qua. 
Xin gợi ý vài cách đối trị như sau: 
8I 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





I-Sau mỗi thời khóa, hành giả nên hồi hướng công đức 
hành trì cho oan gia trái chủ để giải oan. 

2-Hãy quan niệm rằng: “Nợ thì phải trả, trả xong hết nợ” 
mới nhẹ gánh, dễ vãng sanh. Không nên lo sợ, buồn phiền 
trách móc aI cả. 

3- Hãy nghĩ (quán chiếu) nó là giả, là không, thì không 
có gì phải lo sợ. 

4-Nhiếp nhĩ căn (phớt lờ không để ý nghe nó nữa) một 
mực niệm Phật hoặc nghe danh hiệu Phật phát xuất từ Tự 
tánh. 

Làm được như vậy, liên hữu mới có thể thành tựu Tịnh 
nghiệp, bằng không, những ngày qua liên hữu đã bại trận (gãy 
gánh giữa đường) rồi đấy! 

Kính chúc liên hữu thành công như ý. 

Ghi chú: Trong lúc sách đang dàn trang để in, có một cú 
điện thoại viễn liên báo tin: Tình trạng trên (tiếng lộp cộp) 
không còn nữa, cô đang tiếp tục huân trưởng mức nhập tâm, 
một cách thoải mái. 

Tôi thành kính chúc mừng, đồng thời tán thán ý chí, nghị 
lực và công đức hành trì của liên hữu! 

Nam-mô A-di-đà Phật. 


83- Hỏi: Vài ngày trước, con ngôi tịnh tọa niệm Phật, 
khoảng hơn sáu mươi phút, bỗng nhiên con cảm nhận như 
có con rận hay rệp gì bò ở ngực, rất ngứa ngáy khó chịu. 

Con xả miệm Phật, cởi giú áo, không thấy gì hết, mấy đêm 
liên tiếp như vậy. Kính xin TÌ hây giải thích giúp con. 


Đáp: Nội khảo đấy! Người tu công phu có chút đắc lực 
thường bị khảo đảo. Cách đôi trị: 


82 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





- Nên giữ quần áo, thân thể vệ sinh đúng mức. 

- Sau mỗi thời khóa công phu, hồi hướng công đức hành 
trì của mình cho oan gia trái chủ cùng mình vãng sanh Cực 
Lạc (giải oan). 

- Căn răng chịu đựng, nhiếp các căn, khẩn thiết niệm 
Phật, tự nhiên sẽ hết. Quả thật, khoảng một tuần lễ sau tình 
trạng khuấy phá trên tự dứt. 


84- Hỏi: Xin Thây nói rõ cho chúng con biết sáu loại khảo 
là nội, ngoại, thuận, nghịch, mình, ám khảo là thê nào? 


Đáp: Những nghiệp báo thiện ác gây đình trệ sự tu trì của 
hành giả gọi là “khảo” hay “khảo đảo”. Xin nói qua sáu loại 
khảo như sau: 

I1- Nội khảo: Nội là trong, nội khảo là những gì từ trong 
thân tâm mình gây khó khăn con đường tu của chính mình. 

Thí dụ: Thân sinh ra đau bệnh đủ thứ như: Nhức đầu, 
đau răng, đau bụng, sốt rét, ung thư..... Tâm, tánh tình trở nên 
tham lam, bỏn xẻn, hẹp hòi ích kỷ, si mê, hôn trầm.... (Câu 
hỏi 83A). 

Cụ thể đã có những vị ngồi niệm Phật chừng mười lăm 
phút là ngủ gục, nhức đầu, mắc đi tiểu, có vị nặng hơn, gần 
như hôn mê, tiêu luôn tại chỗ. 

2- Ngoại khảo: Ngoại là ngoài, ngoại khảo là những gì 
ngoài thân mình, nó gây khó khăn con đường tu của mình, 
như: 

- Thời tiết nóng, lạnh, động đất, lũ lụt... Thân nhân, vợ 
chồng, cha mẹ, anh em, con cháu; thân bằng quyến thuộc, 
bằng mọi cách gây khó khăn trở ngại đường tu của mình. 


83 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





3- Thuận khảo: Nhờ công đức niệm Phật mà có thêm 
nhiều phước đức, nên cầu gì được nấy, muốn gì được nấy 
như: 

- Mua may bán đắc, làm ăn phát tài. 

- Danh vọng như ý, người đời thì thăng quan tiễn chức, 
người đạo thăng trụ trì, viện chủ, có chùa to Phật lớn, được 
Phật tử trọng vọng, thậm chí thần thánh hóa mình. 

Vì đắm nhiễm danh lợi nên bị Sụp bẩy lợi danh, thoái 
thất việc tu hành. Người ta nói chết vì lửa thì ít mà chết vì 
nước thì nhiều. Người xưa nói: “Việc thuận tốt được ba. Mê 
lụy người đến già”. 

Duyên thử thách của thuận khảo rất vi tế, người tu 
phải hết sức thận trọng! 

4- Nghịch khảo: Hành giả bị nghịch cảnh gây trở ngại 
như: 

- Thân bằng quyến thuộc ngăn cản, phá hoại đường tu. 

- Bản thân mang nhiều bệnh tật khó trị. 

- Oan gia theo đuôi mưu hại (ma dựa, ma nhập). 

- Kẻ xấu vu oan giá họa khiến bị tù đày. 

- Tiểu nhân tranh đua, ganh ghét, rêu rao bêu xấu làm 
cho khó an nhẫn. 

Tuy nhiên nghịch cảnh đôi khi lại giúp người tu tỉnh 
ngộ thấy rõ cuộc đời này vô thường, khổ não, phải tìm con 
đường giải thoát sanh tử luân hồi (Vãng sanh Cực Lạc). 

5- Minh khảo: Đây là sự thử thách rõ ràng trước mắt, 
nhưng hành giả không tự tỉnh ngộ. Có nhiều trường hợp, xin 
kê vài thí dụ như sau: 

- Người kém tài thiếu đức mà được kẻ xấu tâng bốc, bợ 
đỡ khen là nhiều đức hạnh, tài năng, có nhiều phước báo. 

84 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





Người này trở nên cống cao ngã mạn, khinh thường mọi 
người, làm những điều càn dở, bất chấp sự khuyên nhủ của 
thiện tri thức, kết cuộc bị thảm bại. 

- Người có đạo tâm nhưng kém hiểu biết, nghe kẻ xấu 
xúi bậy, ngăn trở như nói ăn chay trường thiếu dinh dưỡng, sẽ 
gây nhiều bệnh, chết yêu... rằng tụng Kinh, trì chú, niệm Phật 
sẽ bị đồ nghiệp, xui xẻo... 

- Tự biết mình không đủ khả năng, nhưng vì tham vọng 
cao xa, tin nghe những kẻ kém hiểu biết chuyên nịnh bợ, nên 
làm những việc ngoài tầm tay, kết quả thảm bại, lại không 
nghe lời khuyên nhủ của thiện tri thức, ương ngạnh, tự ái, liều 
lĩnh làm càng, phải chịu thảm bại nặng nề, kết cuộc thoái thất 
Bô đề tâm. 

6- Ám khảo: Đây là sự thử thách trong âm thầm, không 
lộ liễu như một số ví dụ sau: 

- Có người ban đầu tinh tắn ăn chay niệm Phật, sau làm 
ăn thất bại, gia kế sa sút, sanh lòng chán nản, trễ bỏ sự tu, 
thậm chí trở lại phi báng. Người này do không hiểu sâu luật 
nhân quả, nên sanh tệ trạng như thế. 

- Có người, công việc làm ăn dần dân tiến triển thuận 
lợi, rồi ham mê đuổi theo lợi lộc mà quên lãng đường tu. 

- Có người, cuộc sống điều hòa nhưng thời cuộc biến 
đổi, thân thế nhà cửa nay đổi, mai dời, tâm mãi hoang mang, 
bất giác lần lựa, bỏ sự trì niệm hồi nào không hay. 


85- Hói: Ý nghĩa, mục đích của Phật thất là gì?, vì hoàn 
cảnh sinh sống, con không đến chùa dự Phật thất được, vậy 
lập Phật thất ở nhà có được không? Nếu được, phải tổ chức 
thế nào? 


85 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Đáp: “Phật thất” có ý nghĩa như sau: Phật là Phật A-di-đà, 
thất là bảy, “Phật thất” nghĩa là niệm Phật A-di-đà bảy ngày 
đêm. Mục đích của Phật thất là để tránh mọi duyên, lo chuyên 
tâm nhất ý niệm Phật sao cho không xen tạp, không gián 
đoạn, ngõ hầu được nhập tâm. Đối với người đã nhập tâm, tu 
Phật thất để huân trưởng đạt Bất niệm tự niệm, bảo đảm vãng 
sanh, thành Phật độ chúng sanh. 

Nhập Phật thất là cách tu hiệu năng cao nhất. Do vậy nếu 
vì hoàn cảnh sinh hoạt không đến chùa hoặc tu viện được, thì 
nên tu Phật thất tại nhà. Thời gian dài ngắn gì cũng được, 
càng dài càng tốt, ít nhất là một ngày. Người dù bận rộn cách 
mấy, một tuần cũng có ít nhất một, hai ngày rảnh rang. 

Như ông bà già phải giữ cháu để con đi làm. Hai ngày 
cuối tuần không đi làm, thì chúng phải tự giữ con, để bố mẹ 
nhập tu Phật thât, tự tạo hành trang về Cực Lạc. 

Về hình thức và nội dung Phật thất, dựa vào cách tô chức 
của chùa và tu viện, uyên chuyên tùy theo hiện cảnh gia đình, 
trọng nội dung hơn hình thức. Đại khái như sau: 

-Chuân bị một căn phòng sạch sẽ ngăn nắp. 

-Bàn thờ Phật trang nghiêm với đầy đủ nhang, đèn, hoa 
quả, nước cúng Phật. Đèn điện nhỏ để 24/24, đèn cầy và 
nhang thắp suốt thời gian còn thức. 

-Tịnh khẩu suốt thời gian nhập Phật thất, ăn cơm tại 
phòng (do người hộ thất mang đến). 

-Mỗi ngày công phu tối thiểu là mười bảy giờ, trong đó 
mười giờ cho định khóa Lão thật niệm Phật. Thức lúc 4g 
sáng, ngủ lúc 9g tối. 


86 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





-Ngoài giờ định khóa, phải giữ danh hiệu Phật luôn 
hiện tiền, có thể nghe máy niệm Phật để danh hiệu Phật 
không bị gián đoạn. 

-Chuyên tâm nhất ý niệm Phật A-di-đà (4 chữ hoặc 6 
chữ) tuyệt đối không tụng Kinh, chú gì khác. Bất cứ sự việc 
gì làm xen tạp, gián đoạn danh hiệu Phật, nhất định không 
làm. 

-Y áo chỉnh tê, thắp nhang, đèn, đứng trước bàn thờ 
Phật lễ ba lạy, phát nguyện: Nam-mô A-di-đà Phật. Đệ tử tên 
là... pháp danh... hôm nay phát nguyện nhập Phật thất... ngày 
(thời gian). Cúi xin đức từ phụ A-di-đà và chư Phật trong 
mười phương từ bị chứng giám, hộ niệm cho con thân tâm an 
lạc, tinh tấn hành trì đạt được... (Bất niệm tự niệm hay nhập 
tâm), vãng sanh Cực Lạc, thành Phật độ chúng sanh. Nam-mô 
A-di-đà Phật. Lễ Phật ba lạy. Xong tịnh tọa theo định khóa... 


66ó- Hỏi: Lúc lâm chung, niệm mười câu Phật hiệu đã có 
thể vãng sanh, thể thì chúng tôi cứ lo việc khác, chờ lúc lâm 
chung niệm mười câu. Điều đó thế nào? 

Đáp: Lúc lâm chung niệm mười câu Phật hiệu không phải là 
dễ (Xin đọc Phân III -lý do không vãng sanh, sách Niệm Phật 
Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh). 

Vậy muốn lúc lâm chung niệm đủ mười câu Phật hiệu để 
được vãng sanh, ngay hiện đời phải tập niệm Phật cho thành 
thói quen. Nếu không, giờ phút lâm chung, bệnh khổ bức 
bách, tình cảm rối ren, thì khó mà niệm Phật được. Đó là 
chưa nói trường hợp bị hôn mê bắt tỉnh, bất đắc kỳ tử... thì 
chắc chắn là không niệm Phật được, thì mất phần vãng sanh. 

Đức Phật, chư Tổ dạy ta nên gieo hạt giống niệm Phật 
cho lớn mạnh, chín mùi, (thâm nhập nhất môn, trường kỳ 

87 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





huân tu) đến giờ phút lâm chung, chúng (chủng tử) mới khởi 
hiện hành (niệm Phật) được. 

Mặt khác, điều tối quan trọng là người tu Tịnh nghiệp 
phải có đủ ba món tư lương là Tín, Nguyện và Trì danh 
(Hạnh) mới đủ điều kiện được đức Phật A-di-đà tiếp dẫn vãng 
sanh (Xin đọc Phần II - Tư Lương Tịnh Đó, sách Niệm Phát 
đạt bắt niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh). 


87- Hỏi: Hạnh khởi giải tuyệt là thế nào? 

Đáp: Bắt đầu công phu phải buông bỏ mọi kiến giải (hiểu 
biết), kế cả kiến giải Tjnh Độ. Buông bỏ không phải là vứt bỏ, 
mà là không chấp trước, không dính mắc. 

Chư Tổ dạy: “Thế trí biện thông là một trong tám nạn”. 
Nghĩa là sự hiểu rõ, biện luận thông suốt việc đời, là một 
trong tám nạn, (nạn là gây trở ngại đường tu). Tại sao thế? Vì 
người ấy (người thế trí biện thông) tự cao, tự mãn, chấp chặc 
vào sự học rộng, hiểu nhiều của mình, sanh ra so đo, tính 
toán, nghi ngờ pháp mới học, nên không lãnh hội được, (gây 
chướng ngại cho sự tu học, gọi là sở tri chướng). Người đời là 
thế, tu sĩ cũng không khác. 

Thí dụ: cái ly phải là ly trống (trống, không có gì cả) đồ 
nước mới vào, băng như ly đầy nước, dù đỗ thêm bao nhiêu 
nước mới, đều bị tràn ra ngoài hết, không vô tí nào cả. 

Ví như, dù là tảng đá hay thỏi vàng, (kiến giải ) cũng vẫn 
che ngăn sức chiếu soi của gương sáng (Phật tánh, Đại viên 
cảnh trí). 

Chư Tổ dạy: “Hành giả 77nh Đó có ba hạng người: 
1/ Thượng căn, thượng trí. 
2/ Phàm phu sát đất, chất phát, thật thà, tín tâm sâu. 


88 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





3/ Ở giữa hai hạng trên (đở dở, ương ương)”. 

Hai hạng đầu tu dễ thành tựu, hạng thứ ba là chúng ta 
đây tu rất khó thành tựu. Tại sao? 

Hạng thượng căn, thượng trí thấu rõ chân lý, có trí tuệ 
nên buông xả được. 

Hạng chất phát thật thà, tín tâm sâu, nên không nghi ngờ, 
họ y giáo phụng hành (bảo sao làm vậy, không so đo, tính 
toán hơn thiệt gì cả). 

Hạng thứ ba, buông xả không được như đã nói trên (ly 
nước đầy rồi, có đồ thêm, nước mới cũng tràn ra ngoài, không 
vô tí nào cả), Mặt khác lại thắc mắc, nghi ngờ đủ thứ, gây 
chướng ngại đường tu (sở tri chướng). 

Bởi vậy, Pháp Nhiên thượng nhơn nói: “Trở lại “ngu sĩ” 
mà niệm Phật”, Cổ đức cũng dạy: “Người học đạo trước tiên 
phải học ngu”. “Ngu si” đây không phải là ngu dốt mà là 
buông xả hết cho đến không còn gì buông xả được nữa. 

“Hạnh khởi, giải phải tuyệt”. Được vậy mới mong 
công phu đắc lực (hữu hiệu), chóng thành đạo quả. 


88- Hỏi: Hành giá Tịnh nghiệp tỉnh tấn niệm Phật câu 
vãng sanh Cực Lạc, mà hằng ngày bị người bạn đời ngăn 
cấm, cản trở, gây khó khăn mọi điều, lại đốt phá Kinh sách, 
hình tượng Phát. Vậy phải làm sao đây? 


Đáp: Có ba trường hợp: 

1- Bồ-tát thị hiện để cảnh tỉnh, hoặc thử thách đạo tâm 
của liên hữu đây. 
Như thiền sư Đơn Hà đốt tượng Phật bằng gỗ để sưởi 
âm, nhăm mục đích phá sự châp tướng của thây trụ trì. 


S9 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Hãy an nhiên, bình tĩnh hành trì, không để bị dao động 
trước nghịch cảnh. 

2- Người hoặc không hiểu đạo, không rõ luật nhân quả, 
hoặc vì buồn phiền liên hữu điều gì đó, nên làm cho bỏ ghét 
thế thôi, không có ác ý gì hết. 

Hãy bình tĩnh tìm nguyên nhân, hoặc tự kiểm tìm khuyết 
điểm của mình để sửa sai, hóa giải, là xong. 

3- Oan gia trái chủ đấy! Nghiệp chướng, nghiệp báo đấy! 
Nghịch khảo đấy! 

Hiểu vậy TÔI, hãy an nhiên tự tại, mặc kệ họ, không hờn 
trách, chẳng oán hận ai hết (có chăng, nên tự trách tiền kiếp 
mình quá dở), nhẫn nại chịu đựng, hoan hỉ trả nợ cho nhẹ 
gánh đề công phu đắc lực hơn, cuối cùng được vãng sanh. 

Nên nhớ: 

- Tùy duyên nhưng bất biến, “Tùy duyên” nghĩa là linh 
động, uyên chuyền hành trì sao cho thích ứng với hoàn cảnh, 
“Bất biến” nghĩa là không để bị chao đảo, tiến chứ không 
thoái. (Ý nói trọng thực chất hơn hình thức). 

- Chư Tổ dạy: “Lấy chướng ngại làm duyên tiến đạo” 
biến nghịch cảnh làm động cơ thúc đây để ta nguyện thiết, 
hành chuyên hơn. 

- Kiên trì, đng mãnh hành trì, chí thành hồi hướng công 
đức cho đối nhơn. 

- Chư Phật, chư Bồ-tát, Thiện thần Hộ pháp luôn hộ 
niệm ta, đây là sự thử thách, là cây thước đo đức tin, đạo lực 
của ta. Công phu càng khó khăn, thành tựu càng nhanh và 
càng vẻ vang ngoài mức tưởng tượng của mình. 

-Thành tựu của mình là gương sáng cảnh tĩnh mọi người, 
là bài học cho bạn đạo. 


90 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





Nói dễ, làm khó, đây không phải là lý thuyết suông, đã 
có hai vị thành công rồi, chúng tôi vững tin rằng nếu làm 
đúng chỉ dẫn trên, chắc chăn sẽ thành công. 

Kính chúc liên hữu thành tựu như ý. 


89- Hỏi: Con trường chay, niệm Phật cầu vãng sanh Cực 
Lạc trên mười năm rồi, tháng rồi đủ phước duyên, con 
được đọc quyễn sách “Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm 
Bảo Đảm Vãng Sanh” của Thầy, con vui mừng vô hạn, 
không khác kẻ bần cùng được gặp của báu. Con cô gắng 
hành trì đúng như Thây chỉ dạy, ngặt vì con quá bận rộn 
sinh kế, gia duyên ràng buộc. Sáng, trưa, chiều, tối, cả ngày 
phải đối diện với việc làm ăn, với vợ con, quyến thuộc, mắt 
thấy tai nghe đều là việc chướng đạo. Do đó, con niệm Phật 
không nhập tâm được. Con nhất quyết đời này phải. vãng 
sanh Cực Lạc, liễu sanh thoát tử, nên con định xuất gia, 
thoát tục để được rảnh rang, công phu đắc lực hơn, hâu đạt 
Bất niệm tự niệm như Thây chỉ dạy, nhưng bà xã con 
không đồng ý, vậy con phải làm sao?, kính xin thây từ bỉ 
chỉ dạy con. 

Đáp: Liên hữu quyết chí hiện đời phải đạt Bất niệm tự niệm 
để bảo đảm được vãng sanh Cực Lạc là điều rất tốt. Mỗi 
người có nghiệp riêng, phải biết tùy duyên. Đừng nghĩ người 
xuất gia rảnh rang, thoát tục và công phu đắc lực hơn người 
tại g1a. 

a- Về sự rảnh rang: 

Người xưa nói: “VỊ trước cà-sa hiềm đa sự. Trước vị 
cà-sa sự hựu đa”. Nghĩa là chưa đắp cà sa than nhiều việc. 
Đắp cà sa rồi việc lại nhiều hơn. Bận rộn hay thánh thơi ở nơi 
tâm mình, không ở nơi thân tại gia hay xuất gia. 

91 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Liên tông Thập tam Tổ Ấn Quang đại sư dạy: “Một 
lòng không trụ muôn cảnh đều nhàn”. Nghĩa là làm tất cả mọi 
việc mà lòng không chấp trước, dính mắc thì luôn luôn an 
nhàn, (tâm thảnh thơi). 

b- Về việc xuất gia thoát tục: 

Xuất gia có ba nghĩa: Xuất thế tục gia, xuất phiền não 
gia và xuất tam giới gia. Chủ yếu là hai nghĩa sau, là xuất 
phiền não gia và xuất tam giới gia. Nếu chỉ xuất thế tục gia 
thôi thì còn sinh tử luân hồi, trôi lăn trong sáu nẻo. 

Người xuất gia có ba hạng: 

- Thân xuất gia mà tâm không xuất gia, 

- Thân không xuất gia mà tâm xuất gia. 

- Thân, tâm đều xuất gia (dĩ nhiên hạng người này tốt 
nhất). 

Vì hoàn cảnh, và chưa đủ phước duyên, liên hữu nên 
làm hạng người thứ hai. Thân không xuất gia mà tâm xuất 
gia cũng là tốt hơn hạng người thứ nhất rồi. 

Người tu Tịnh nghiệp phải lấy sự nghiệp niệm Phật làm 
chánh yếu, nên Tổ sư Pháp Nhiên dạy: “Đã tu 7jnh-độ thì mọi 
chuyện trong đời đều y theo niệm Phật mà quyết định. Ở nhà 
niệm Phật được, thì cứ ở nhà mà niệm Phật” (có nghĩa là 
không bắt buộc phải vào chùa, vào chùa mà không niệm Phật 
được thì ở nhà niệm Phật vẫn tốt hơn). (Niệm Phật Tông Yếu 
câu đáp 71, Pháp Nhiên thượng nhân). 

Xưa nay, mắt thấy tai nghe những người tại gia thành tựu 
Tịnh nghiệp, vãng sanh Cực Lạc nhiều vô số kể, có bắt buộc 
phải xuất gia đâu? 


92 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





Điều quan trọng là: 

I- Tại gia hay xuất gia, mỗi mỗi đều có cái tốt của 
riêng nó. Tùy phước duyên của mỗi người, không nên thiên 
chấp. Kinh Hoa Nghiêm dạy: “Tùy duyên nhưng bắt biến. 
Bắt biến nhưng phải tùy duyên”. 

2- Nhìn thấu: Tức thấy rõ răng: “Vạn pháp giai 
không”, nghĩa là tất cả các pháp, bản chất của nó là không. 
Gia đình cũng vốn là rỗng rang, nên ta chỉ làm hết bổn phận, 
trách nhiệm, mà không đăm luyến trước giờ phút lâm chung. 

3- Buông xuống, tức là xả. Xả không có nghĩa là vất 
bỏ, mà là không dính mắc, không chấp trước. Người xưa nói: 
“Quạ lướt mặt hồ không để bóng. Gió lùa khóm trúc chăng 
lưu vang” là ý này. 

Xá một được một, xả mười được mười, xả tất cả được 
tất cả (xả đắc). 

4- Tin sâu, nguyện thiết, hành chuyên (đúng theo sự 
chỉ dẫn trong sách “Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo 
Đảm Vãng Sanh”. 

5- Phải có quyết tâm cao, bền lòng vững chí, sẵn sàng 
san bằng mọi trở ngại, chướng duyên đề đạt được mục tiêu 
cuối cùng là vãng sanh Cực Lạc, thành Phật độ chúng sanh. 

Thành kính chúc liên hữu thành tựu viên mãn chí 
nguyện vãng sanh Cực Lạc, thành Phật độ chúng sanh. 


90- Hỏi: Ba má con nay trên bảy mươi tuổi rồi, không tin 
Phật. Con khuyên miệm Phật, chăng những ông bà không 
theo, mà còn măng con, Vậy con phải làm sao? 

Đáp: Đúc Phật dạy: “Tùy duyên chứ đừng phan duyên”. Phan 
duyên sanh phiên não. Tùy duyên mới được tự tại. Bậc cha 


93 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





mẹ thường nghĩ là mình bao giờ cũng giỏi hơn con cháu, nên 
ít khi chịu nghe lời khuyên (khẩu giáo) của con cháu. Việc 
này không dễ, phải nhẫn nhục, kiên trì nỗ lực không ngừng. 

Liên hữu nên cô gắng miên mật (không gián đoạn) hành 
trì đúng lời chỉ dẫn trong sách Niệm Phật Đạt Bắt Niệm Tự 
Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh, công phụ đắc lực đạt Bất niệm tự 
niệm, từ đó, có những điểm lợi sau đây: 

a. Tự tạo được từ trường tốt, chuyên hóa dần dần tâm 
của song thân. 

b. Nhờ công đức của danh hiệu Phật, thân tâm liên hữu 
chuyên đổi tốt, có thể làm gương mẫu cho mọi người (thân 
giáo). Nhờ đấy, song thân liên hữu sẽ nhận ra lợi ích của sự 
niệm Phật, tự động nghe lời khuyên của liên hữu. 

c. Liên hữu đã có công đức, hồi hướng công đức tu hành 
cho song thân. 

d. Nếu đủ phước và ý chí, liên hữu tiễn tu đạt niệm Phật 
thành một khối (một phiến, một mãng). Pháp sư Tịnh Không 
nói: “Đây là tiêu chứng, dùng công đức tu hành này hồi 
hướng cho cửu huyền thất tổ mình đều được siêu thăng”. Vậy 
thì độ cha mẹ là quá dễ. 

e. Bằng không, thì vãng sanh Cực Lạc rồi trở về Ta-bà 
báo hiếu, cứu độ song thân sau. 


9]- Hỏi: Hai vợ chồng con và các con của con đều niệm 
Phật cầu vãng sanh Cực Lạc, duy có một đứa làm ăn khá 
giả, lại không chịu niệm Phật cầu vãng sanh. Con khuyên 
không được, vậy phải làm sao, thưa Thây? 

Đáp: Đức Phật dạy: “Người tu phải vượt qua hai mươi điều 
khó”. Trong đó, điều khó thứ nhì là: “Giàu sang học đạo là 


94 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





khó”. Vì họ cảm thấy họ đang ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, 
muốn .øì được nấy, họ cảm thấy thỏa mãn, hạnh phúc quá rôi, 
đâu cần gì nữa. Họ nào có biết đâu ngày nay giàu sang, học 
giỏi là nhờ kiếp trước khéo tu bố thí tài và bố thí pháp. Người 
có phước, hưởng hết phước liền bị đọa. Phước cõi người đâu 
bằng phước cõi Trời, Tiên hưởng hết phước vẫn bi đọa. 

Họ lại lầm nghĩ rằng, kiếp này họ chắng làm ác, kiếp sau 
sẽ sanh trở lại làm người. Họ đâu biết rằng trong lúc làm giàu, 
nếu không cô ý thì cũng vô tình đã tạo nhiều ác nghiệp. Mặt 
khác, kiếp này được làm người là nhờ giờ phút cuối cùng của 
kiếp trước nhân thiện đến lúc chín mùi. Trong lúc đó còn có 
rất nhiều ác nghiệp còn tiềm phục trong tạng thức. Biết đâu 
những hạt giống ác nghiệp kiếp trước và kiếp này chín mùi 
ngay trước giờ phút lâm chung, thì tức khắc bị đọa vào ba 
đường ác: ĐỊa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. 

Bởi vậy Đức Phật dạy: ““Thân người khó được, Phật pháp 
khó nghe”. Đức Phật đưa ra hai thí dụ: 

I- Người chết được lại thân người như đất dính ở đầu 
ngón tay (quá ít), còn những trường hợp mất thân người (bị 
đọa ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh) như đất 
ngoài đại địa (thật quá nhiều, nhiều không biết bao nhiêu lần 
mà kể). 

2- Rùa mù chui vào bọng cây. Con rùa mù ở dưới đáy 
biển cứ một trăm năm trồi lên mặt biển một lần để chui vào 
bọng cây trên mặt biển. Bọng cây nổi lềnh bềnh trên mặt 
biển, một trăm năm bị sóng gió thôi trôi giạt biết đến phương 
trời nào mà tìm. Dù cho có tìm được, rùa đui mù thấy đường 
đâu mà chui vào? Trăm ngàn vạn lần khó khăn như thế mà 
Đức Phật bảo rằng còn dễ hơn được lại thân người. 


95 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Kinh A-đ¡ï-đà nói: “Pháp môn 77nh Đó là pháp khó tin” 
nên người không tin là chuyện bình thường thôi. Họ không tin 
vì căn cơ hạ liệt, nghiệp chướng ngăn che... (Xin đọc câu đáp 
1C). 

Mỗi người có phước phần riêng. Hãy tùy duyên để được 
tự tại, phan duyên làm chi cho thêm phiền não. 

Hai đạo hữu hãy tinh tấn hành trì, công phu đắc lực đạt 
Bất niệm tự niệm sẽ được nhiều lợi ích và sẽ giải quyết được 
vấn đề như đã nêu ở câu đáp 90A ghi trên. 


92- Hỏi: Theo thông n mới, các quan chức Nasa (Mỹ), 
chính thức thông báo năm 2013 trái đất chúng ta sẽ bị chấn 
động bởi một vụ nồ mặt trời. Nhiệt độ của mặt trời sẽ vượt 
quá 5.500 độ. 

Theo các nhà khoa học người Anh, vụ nỗ mặt trời gây 
hậu quả khủng khiếp cho con người. Nó có sức công phá 
tương đương với 100 quả bom hydrogen. Có nhiều quốc gia 
sẽ bị húy diệt. 

Theo sự tiên đoán của các khoa học gia và các nhà tiền 
tri thì tại nhiều quốc gia sẽ bùng phát trận dịch cúm một 
cách kinh hôn, sóng thân, động đất sẽ nhận chìm nhiều 
thành phố ven biển của thế giới. 

Thiên tai, đại hông thủy, động đất, bình đao, dịch cúm 
bùng nồ các nơi. Vậy thì đối trước thẳm trạng này, chúng 
con phái làm gì đây 2 
Đáp: Kinh Đại Thừa dạy: “Tất cả tai nạn đều do khí lượng 
phiền não, tham, sân, si, ngã mạn chiêu cảm; do những ác 
nghiệp sát, tà đâm, vọng tưởng rất mạnh tạo thành”. “Tâm tạo 
nghiệp, tâm cũng chuyên được nghiệp”, “Tuy nghiệp lực 
mạnh nhưng tâm lực càng mạnh hơn”. Vì tâm là chủ nhân 

96 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





ông. Kinh Pháp Cú dạy: “Tâm là chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo 
tác các pháp”. Kinh Hoa Nghiêm dạy: “Nhất thiết pháp duy 
tâm tạo” nghĩa là tất cả pháp đều do tâm tạo thành. 

Pháp sư Tịnh Không dạy: “Nếu bạn muốn mau chóng 
hóa giải những nguy cơ tai nạn, chỉ một điều duy nhất là triệt 
để buông bỏ cái tâm vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, cùng 
nhau chí thành sám trừ nghiệp chướng, đoạn ác tu thiện, nhất 
tâm niệm Phật, giải trừ thù hận”. 

Nếu phần đông nhân loại tu hành được như vậy, thì thảm 
trạng trên sẽ có thê không xảy ra. 

Nếu những thông tin trên là chính xác, và vào thời điểm 
đó sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật không đủ để ngăn chặn 
được thảm họa này, thì như trên đã nói, con người lúc bấy giờ 
sống trong cảnh cơ hàn, lo sợ, kinh hoàng, chết chóc. Đây là 
cộng nghiệp đành phải chịu, nhưng trong cộng nghiệp còn có 
biệt nghiệp (ngoại lệ). 

Biệt nghiệp là gì? Là nghiệp riêng của mỗi người. Vậy ta 
nên tự tạo biệt nghiệp cho riêng mình bằng cách: phát tâm 
Bò-đề, nhất hướng chuyên niệm Phật A-di-đà theo lời dạy 
trong Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. 

Trong Kinh A-đi-đà Yếu Giải, Ngẫu Ích đại sư dạy: 
“Hành giả niệm Phật cầu vãng sanh, thành Phật độ chúng 
sanh là đương nhiên phát tâm Bồ-đề rồi”. Còn lại là Nhất 
hướng chuyên niệm. Liên tông Nhị Tổ Thiện Đạo đại sư dạy: 
“Hành giả chuyên tu (Tịnh nghiệp) trắm người tu, trăm người 
vãng sanh, vạn người tu, vạn người vãng sanh, với điều kiện 
niệm Phật đạt được Niệm lực tương tục (Bất niệm tự niệm.) ”. 
Cách chuyên tu này đã nói rành rẽ, rõ ràng đầy đủ chỉ tiết 
trong sách Miệm Phật Đạt Bắt Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng 
Sanh của Thích Minh Tuệ, (vị nào không có sách, email cho 

97 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





biết địa chỉ, chúng tôi sẽ gởi biếu sách) hoặc đọc câu đáp: 
chuyên tu chánh hạnh số 52A. 

Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: “Niệm Phật một câu diệt 
được tám mươi ức kiếp trọng tội sanh tử và được tám mươi 
ức kiếp công đức vi diệu” (Xin đọc Phần IV Lợi ích và công 
đức niệm Phật, sách nói trên). Người đạt Bất niệm tự niệm, 
mỗi ngày tạng thức tự niệm từ sáu mươi ngàn (60.000) đến 
một trăm hai mươi ngàn (120.000) câu. Tính ra diệt tội, sanh 
phước quá nhiều, nhờ đây hành giả có thê thoát nạn. Thực tế, 
trong những tai nạn, lật xe, tàu chìm, máy bay rớt, lũ lụt, động 
đất, sóng thần, dịch cúm, bom đạn v.v... rất nhiều người chết 
(cộng nghiệp), nhưng ngoại lệ có nhữnẽ người sống sót một 
cách bình an (biệt nghiệp do công đức tu hành tạo thành). 

Thiết nghĩ thời gian cấp bách quá rồi, quá trễ rồi, không 
cho phép chúng ta chần chờ được nữa. Chúng tôi thiết tha kêu 
gọi quí liên hữu nên tức khắc quyết tâm hạ thủ công phu, lẫy 
chuyên tu niệm Phật A-di-đà làm chánh. (Lão thật niệm 
Phật). 

Tâm tâm niệm niệm đi đứng nằm ngồi, nói nín, động 
tịnh, luôn giữ câu Phật hiệu hiện tiền để sớm đạt Bất niệm tự 
niệm, tự bảo đảm vãng sanh. Nhờ công đức niệm Phật này 
của nhiều người sẽ cải chuyển phần nào đại nạn cho chúng 
sanh. 

Người xưa nói: “Độc thụ khai hoa, vạn thụ hương” nghĩa 
là một cây trổ bông, muôn cây thơm, hay “Nhất nhân tác 
phước, thiên nhân hưởng” nghĩa là một người làm phước, 
ngàn người hưởng, là ý này. 

Nếu mạng số hết, hành giả sẽ được vãng sanh Cực Lạc, 
đắc Vô sanh Pháp nhẫn, liền trở về Ta-bà cứu độ chúng sanh, 
dĩ nhiên trong đó có nhiều thân nhân của mình. 

98 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





Nên nhớ: Người công phu đắc lực có nội lực, định lực 
mạnh, tin sâu nhân quả, biết đường về, sẽ an nhiên tự tại 
trước nghịch cảnh, coi cái chết nhẹ như lông hồng. Đây là dịp 
tốt như cởi bỏ chiếc áo cũ rách nhơ nhớp để mặc áo mới tốt 
đẹp hơn, đó chính là cơ hội chuyên phàm thành Thánh, thì 
đáng mừng không gì phải kinh hoàng, lo sợ. 


93- Hỏi: Nếu đại nạn bão mặt trời xảy ra khủng khiếp vào 
năm 2013, người niệm Phật dạt Bát niệm tự niệm có chặc 
chăn được vãng sanh không? 


Đáp: Chắc chắn, bảo đảm được vãng sanh, y cứ vào những lý 
lẽ sau đây: 

I- Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy: “Trước giờ phút lâm 
chung, chỉ cần niệm một câu A-di-đà Phật là được Phật A-di- 
đà tiếp dẫn sanh về Tây phương Cực Lạc”. 

2- Thông thường chúng ta niệm Phật dưới sự chỉ đạo của 
ý thức (thức thứ 6), nhưng vì lý do gì đó, ý thức ngưng hoạt 
động, hoặc còn hoạt động mà bận rộn chuyện khác, hoặc điên 
đảo không chỉ đạo niệm Phật, nên ta mất phần vãng sanh (Xin 
xem Phần II -Điều kiện vãng sanh và lý do không vãng sanh, 
sách nói trên). 

Người đạt Bất niệm tự niệm sâu, niệm Phật không do ý 
thức chỉ đạo, mà do tạng thức (thức thứ tám) tự niệm 24/24 
(cũng gọi là Tâm tự niệm hay Tự tánh tự niệm) bất luận tình 
huống nào. Tạng thức thường còn, hoạt động 24/24 chắng 
những thế mà còn hiện hữu từ kiếp này qua kiếp khác cho đến 
khi chuyên thành Đại viên cảnh trí, thành Phật. Có Niệm Phật 
là chắc chắn được tiếp dẫn vãng sanh. (Xin xem nghe DVD 
đức Phật tiếp dẫn vãng sanh bằng cách nào?). 


99 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Do vậy nên nói là bảo đảm vãng sanh trong mọi tình 
huông. 


94- Hỏi: Vậy con muốn vãng sanh trước khi đại nạn xảy ra 
được không? 


Đáp: Được, nhưng phải niệm Phật đạt Lý nhất tâm bắt loạn 
(Lý Niệm Phật tam muội). (Xin đọc phần I- Cách Hành Trì, 
sách nói trên hoặc câu đáp 35B). 

Pháp sư Tịnh Không nói: “Công phu thành một mảng 
(một phiến, một khối) cũng có thể tự tại vãng sanh (theo ý 
muốn) ở bậc Thượng phẩm”. 


95- Hỏi: Con hiện đang làm việc ở một Công ty, con cảm 
nhận đi làm phát động não (lo nghĩ, tính toán việc làm) bị 
áp lực của ông chủ, không có thì giờ rảnh để tu hành, 
nhưng có điểm lợi là có tiền để cúng dường Phật, bố thí, 
phóng sanh... 

Con muốn nghỉ việc ở nhà để có thì giờ rảnh, tâm con 
được an định hơn hầu tụng Kinh, niệm Phật cầu vãng sanh 
Cực Lạc. Nhưng con không biết nên chọn cách nào có lợi 
hơn cho bản thân và chúng sanh. Vậy, kính xin Thây từ bỉ 
chỉ dạy con. 

Đáp: 

I- Con người sinh ra ở thế gian này là do nghiệp lực thúc 
đây, đến đây đề trả nợ, đòi nợ, đền ơn hay báo oán. Xong rồi 
là chết, chết rồi đi về đâu? 

- Kinh Niết bàn dạy: “Người chết đi, được lại thân 
người như đất dính ở đầu ngón tay (quá ít), mà mất thân 
người như đất ngoài đại địa (quá nhiều).” Thí dụ khác: Như 
con rùa mù ở dưới đáy biển, một trăm năm trồi lên mặt biển 

100 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





để chui vào bọng cây. Nên biết rằng bọng cây bềnh bồng nỗi 
trên mặt biển, một trăm năm bị sóng, gió đưa đây, trôi giạc 
biết đến phương trời nào mà tìm, dù có gặp, rùa mù không 
thấy đường làm sao chui vào bọng cây, thật là thiên nan, vạn, 
vạn nan (ngàn, muôn, muôn lần khó) thế mà đức Thế tôn nói 
còn dễ hơn được lại thân người. 

- Mất thân người thì đi về đâu? Bị đọa vào ba đường ác 
là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vì trong những tiền kiếp, và 
đời hiện tại, cố ý hoặc vô tình (vì kém hiểu biết) chúng sanh 
tạo quá nhiều ác nghiệp. 

2- Kinh Kửm Cang dạy: “Nhất thiết hữu vi pháp như 
mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, diệc như điện”, nghĩa là mọi 
sự mọi việc trên đời này đều như: Chiêm bao (mộng mị, 
không thật), giả dối (huyễn ảo, không thật có), bọt nước trên 
biển cả (bào, dễ bị tiêu diệt), hình bóng (ảnh, bóng trong 
sương, không thật), như hạt sương trên đầu ngọn cỏ (mặt trời 
vừa mọc là sương tan tức khắc), cũng như ánh chớp trên bầu 
trời (điện, không thật, bị mất nhanh chóng). Tóm lại mọi sự, 
mọi việc trên đời này (cõi Ta-bà) giả có, không thật, hư vọng 
(vô ngã), không ngừng biến chuyển, thay đổi nhanh chóng 
(vô thường). Do đó sanh ra tam khổ, bát khổ (xin đọc sách 
Niệm Phật đạt Bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh, Phần II 
Tư Lương 77nh Đó- Hạnh). 

3- Còn vãng sanh Cực Lạc thì chuyên phàm thành Thánh, 
thân tướng trang nghiêm, có sáu phép thân thông, vô lượng 
thọ, ở ngôi vị bất thoái chuyên, một đời thành Phật, tự tại cứu 
độ khắp chúng sanh. 

4- Trong các pháp cúng dường, tu hành đúng theo pháp 
Phật dạy là pháp cúng dường tối thượng. Tại sao? Vì có hành 


101 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





trì, có chứng đắc, thì mạng mạch Phật pháp mới trường tồn, 
mới dài lâu cứu độ chúng sanh liễu sanh thoát tử. 

5- Kinh Miết Bàn nói: “Một tiếng niệm Phật phân làm 
mười sáu phần công đức. Nếu có một người bồ thí cho chúng 
sanh khắp cả một thế giới trải qua ba tháng, nhưng chỉ đem 
một phần trong mười sáu phần công đức của một tiếng niệm 
Phật, thì cũng hơn công đức người bố thí kia”. 

Thế nên biết niệm Phật hơn cả sự bồ thí tiền của gấp trăm 
ngàn vạn lần. 

6- Về phóng sanh, đâu cần phải có nhiều. tiền mua chim, 
cá phóng sanh, mà hàng ngày, kiến, dán, ruồi, muỗi.... vào 
nhà, mình nhẹ tay bắt, rồi niệm Phật, chú nguyện cho thúng: 
xong đem ra ngoài thả là phóng sanh rồi. 

Vã lại, phóng sanh như vậy chỉ là cứu sống nhục thân của 
chúng mà thôi, chúng vẫn còn phải trôi lăn trong sáu nẻo luân 
hồi. 

Nếu liên hữu niệm Phật được vãng sanh Cực Lạc, sau đó 
trở về Ta-bà cứu độ chúng sinh liễu sanh thoát tử, như vậy 
mới thật là “phóng sanh rốt ráo”. 

7- Người hiểu được sáu điều sơ lược ghi trên, quyết định 
phải chọn con đường niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc, chứ 
không thể chọn con đường nào khác. 

8- Tuy nhiên phải biết tùy duyên như sau: 

a/Nếu đồng lương của liên hữu dùng nuôi sống gia 
đình, thì nhất định phải tiếp tục đi làm, đây gọi là tùy duyên 
nhưng phải biết bất biến. Là sao? Nghĩa là không bỏ ý chí tu 
hành của mình, mà uyên chuyền hành trì pháp: “Thập niệm”. 
(Xin đọc sách Niệm Phật đạt Bắt niệm tự niệm bảo đảm vãng 
sanh- Phần IV, Phương pháp hành trì- Pháp Thập niệm). 


102 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





b/Băng như đồng lương của liên hữu chỉ để làm Phật sự, 
như liên hữu đã nói, thì nên nghỉ việc làm ở Công ty, để ở 
nhà, có nhiều thì giờ tu hành theo ý muốn của liên hữu là 
thượng sách. (Xin đọc sách Niệm Phật đạt Bất niệm tự niệm 
bảo đảm vãng sanh- Phần V, Chuyên tu Chánh hạnh). 


96- Hỏi: Tu Tịnh nghiệp có cần phá ngã chấp không, nễu 
cân thì phá bằng cách nào? 

Đáp: Ngã chấp là nguồn gốc sanh bất thiện pháp, cần phải 
phá chứ! 

Nhưng không phải dễ, phá được ngã chấp thì đắc quả A- 
la-hán rồi. Phàm phu chúng ta niệm ngã tương tục, không 
ngừng nghỉ sát na nào cả, bởi vậy khi gọi đến tên là cái ta có 
mặt liền. 

Hành giả Tịnh nghiệp, niệm Phật để đẹp trừ niệm ngã. Hạt 
giống danh hiệu Phật chuyển hóa (giủa mòn) hạt giống ngã 
chấp tiềm phục trong tạng thức. 

Hành trì đến khi đạt Nhất tâm bắt loạn, thì tự nhiên phá 
được ngã chấp. 

Niệm Phật bằng ý, để chuyển ý thức thành Diệu quan sát 
trí, kế tiếp chuyển Mạt na thức thành Bình đắng tánh trí. Đó 
là phá tận gốc ngã chấp và pháp chấp. 


97- Hỏi: Chân tướng người niệm Phật không được vãng 
sanh là sao? 
Đáp: Liên tông Nhị Tổ Thiện Đạo đại sư dạy: 


“Chân tướng” của người niệm Phật không được vãng 
sanh như sau: 


103 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





I- Ngay trong một ngàn người niệm Phật thì có hơn chín 
trăm chín mươi chín người giả niệm Phật. Thường ngày 
chúng ta niệm Phật, tâm miệng không đồng nhau, giả tín, hư 
nguyện, trong tâm luôn quyến luyến vướng bận, tuyệt đối 
chăng phải vì việc lớn sanh tử, mà chỉ là vì lợi ích thế gian; 
khi vừa đến cửa ải sanh tử, thì nhìn không thấu, buông bỏ 
không được, lo lắng đầu này, dính mắc đầu kia, cho nên 
tuyệt đại đa SỐ người niệm Phật đem của báu giá trị liên 
thành, chỉ để đổi thành một cục đường. Do đó niệm Phật chỉ 
thành phước báu trời người, tạo thành oan nghiệp cho đời thứ 
ba, mãi mãi ở trong luân hồi, chịu khổ không cùng. 

2- Chúng sanh đời nay phần nhiều chướng nặng tâm thô, 
thức thần tán động, mà cảnh rất tế diệu, nên quán tưởng khó 
thành. Vì thế đức Phật xót thương, khuyên thắng nên xưng 
danh hiệu. Chính vì xưng danh hiệu là hạnh dễ làm, nếu cứ 
giữ mỗi niệm nối nhau tu như thế suốt đời, thì mười người 
niệm, mười người được vãng sanh, trăm người tu, trăm người 
về. Tại sao thế? 

Vì không duyên tạp bên ngoài, nên dễ được chánh 
niệm. Vì hợp với bản nguyện của Phật. Vì không trái với 
Kinh giáo. Vì thuận theo lời Phật và chư Thánh chỉ dạy. 

3- Nếu bỏ chuyên niệm mà tu xen tạp những hạnh khác, 
thì trong trăm ngàn người chỉ hy vọng được ba bốn người 
vãng sanh. Bởi tại sao? Vì duyên tạp loạn động khiến cho 
mất chánh niệm. Vì không hợp với bản nguyện của Phật A- 
di-đà. Vì trái với Kinh giáo và lời dạy của chư Phật, chư 
Thánh. Vì sự hệ niệm không nối tiếp nhau. Vì tâm không 
thường nhớ Phật. Vì tuy hành đạo mà thường tương ứng với 
danh lợi. Vì thích theo duyên tạp, làm chướng chánh hạnh 
vãng sanh của mình và người. 

104 


Phần I: Vấn Đáp - Thực Hành 





4- Gần đây, hàng đạo tục kiến giải không đồng, kẻ thích 


chuyên tu, người ưa tạp hạnh. Xin khuyên nhắc: Nếu chuyên 
niệm Phật, mười người niệm, mười người được vấng 
sanh. Như tạp tu mà không chí tâm, thì trong ngàn người 
khó mong được một. Nguyện tất cả mọi người đều nên chín 
chắn tự suy xét kỹ!”. 


Nói chung người tu còn có mười hai (12) điều làm 


chướng ngại không vãng sanh. 


- Tin không hết lòng. 

- Phát nguyện không tha thiết. 

- Làm không hết sức. 

- Niệm không đúng cách. 

- Nhìn không thấu, buông bỏ không được. 

- Tâm còn duyên quá nhiều việc đời. 

- Chắng nhàm chán Ta Bà, chẳng ưa thích Tịnh Độ. 
- Ham học rộng hiểu nhiều về đời và đạo. 

- Thích ngầm nga phân tâm (thích ca nhạc, ngâm thơ). 
- Tán ngẫu, nói chuyện phím (thị phi). 

- Nghiệp chướng quá sâu dày. 

- Không chuyên tu (không được nhất tâm). 


Vậy, muốn được bảo đảm vãng sanh, thì phải Lão thật 


niệm Phật, đạt Bầt niệm tự niệm. 


Nam-mô Công Đức Lâm Bồ-tát Ma-ha-tát. 
Nam-rmô A-di-đà Phật 


105 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Cô đức dạy: 
Sông ái rộng ngàn thước 
Biến khổ muôn trùng sóng 
Muốn thoát luân hồi khổ 
Hãy mau niệm Di Đà 
-000- 
Một câu Di Đà, Không niệm gì khác 
Không nhọc khảy tay, Liền đến Phương Tây 
(Cực Lạc). 


Triệt Ngộ Đại sư dạy: 
Thật vì sanh tử, Phát lòng Bồ Đề, 
Lấy Tín Nguyện sâu, Trì danh hiệu Phật. 


Tự Tánh Niệm Phật 
Tự Tánh Vãng Sanh 
Tự Tánh Thành Phát 





106 


Phần I: Vấn Đáp - Kiến Giải 





B- KIÊN GIẢI 


1-Hóỏi: Niệm Phật Vô tướng là sao ? 


Đáp: Niệm Phật Vô tướng là niệm Pháp thân Phật, cũng gọi 
là Thật tướng niệm Phật. Tức là nhập vào đệ nhất nghĩa 
tâm, là niệm tánh Phật bản lai của chính mình. Đây là quán 
pháp thân thật tướng của Phật, kết quả sẽ chứng được Chân 
như tam-muội. Pháp này dành cho bậc Thượng căn thượng 
trí, thuộc về Thiền tông, nhưng cảnh giới do tâm Thiền hiển 
lộ nên cũng nhiếp về 7jnh Đó. Nhưng nói đến phương tiện 
vãng sanh, Thật tướng niệm Phật vẫn chưa chánh thức thuộc 
Tịnh Độ, như ý nghĩa ba Kinh mà Đức Thế Tôn chỉ dạy. Do 
vậy, chư Tổ đề cập cho rộng thêm về nghĩa lý, mà không 
rộng tuyên hóa để khuyên người tu. 

Nếu cần tham cứu thêm, kính xin liên hữu hãy đọc quyên 
Niệm Phát Vô tướng nguyên tác Hoa văn của Tiêu Bình Thật 
cư sĩ, cư sĩ Hạnh Cơ dịch ra Việt văn. 


2-Hỏi: Niệm Phật Vô tướng là niệm Pháp thân Phát, còn 
quán tưởng niệm Phát thì sao ? 
Đáp: Quán tưởng niệm Phật là niệm Báo thân Phật tức là 
quán tưởng y báo, chánh báo cõi Cực Lạc. Cụ thê là tu mười 
sáu (16) phép quán tưởng mà Đức Thế Tôn dạy trong Kinh 
Quán Vô Lượng Thọ. Kết quả đắc quán Phật tam-muội. 

Thứ nhất quán: Mặt trời, kế đến quán nước, đất... Thứ 
chín quán: Chân thân Vô Lượng Thọ Phật. Phép quán cuối 
cùng, phép thứ mười sáu (16) là xưng danh hiệu Phật. 


107 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Điều đặc biệt ở đây là, Kinh này dạy quán tưởng, thế mà 
ở đoạn kết thúc, Phật không phó chúc quán tưởng mà lại phó 
chúc thọ trì danh hiệu Phật. 

Liên tông Nhị Tổ Thiện Đạo đại sư dạy: “Tâm chúng 
sanh thô, cảnh quá vi tế, nên quán tưởng khó thành tựu”. Do 
vậy, Ngài tuyên hóa rộng rãi pháp trì danh niệm Phật. 


3-Hói: Còn trì danh niệm Phật thì sao? 


Đáp: Trì danh niệm Phật là nệm Hóa thân Phật. Pháp này 
được Đức Thế Tôn dạy trong Kinh A-đi-đà và Kinh Vô 
Lượng Thọ, được tất cả chư Tô Tịnh Độ hoằng dương rộng 
rãi. Đây là pháp dễ tu, dễ chứng, hợp thời cơ nhất. Kết quả 
đắc niệm Phật tam-muội, liền được thấy Phật A-di-đà và 
Thánh chúng ở Cực Lạc. Hiện đời là Đại Bồ-tát, khi vãng 
sanh quyết định ở vào Thượng phẩm. Gọi là ở vào Sơ địa Bồ- 
tát. Sơ địa Bồ-tát có thể hiện một trăm thân Phật ở một trăm 
thế giới không có Phật đề độ sanh. 

Niệm Phật tam-muội ngang với Minh tâm kiến tánh, đại 
triệt đại ngộ của Thiên. 

Thời mạt pháp dù không đắc được niệm Phật tam-muội, 
thì cũng có thê đạt Bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh. 

Trong Quán Niệm Môn, Liên tông Nhị Tô Thiện Đạo đại 
sư nói: “Hành giả mỗi ngày niệm Phật ba vạn câu trở lên là 
hành nghiệp Thượng phẩm thượng sanh”. Người niệm Phật 
đạt Bất niệm tự niệm sâu, mỗi ngày tự niệm từ sáu vạn đến 
mười hai vạn câu Phật hiệu, vậy là đã vượt quá mức ấn định 
trên rồi. 

Dù không đạt được Bất niệm tự niệm, qua quá trình tu 
tập, nếu hành giả huân tập nhiều chủng tử Phật ở tạng thức, 
trước giờ phút lâm chung được Ban hộ niệm trợ lực, hành giả 

108 


Phần I: Vấn Đáp - Kiến Giải 





chỉ cần niệm một câu A-di-đà Phật liền được Phật tiếp dẫn 
vãng sanh Cực Lạc. 

Vãng sanh Cực Lạc liền ở ngay ngôi vị bất thoái, một 
đời thành Phật, nên nói: Vãng sanh tức thành Phật. 


4-Hỏi: Tại sao người niệm Phật cầu vãng sanh mà không 
được vãng sanh? 


Đáp: Hành giả Tịnh nghiệp không được vãng sanh vì không 
hội đủ điều kiện vãng sanh. Vấn đề này đã được nói rõ ở câu 
đáp 50A. Sở dĩ hành giả không đáp ứng đủ điều kiện này là vì 
những lý do sau: 

- Hôn mê, bắt tỉnh (stroke, coma) trước khi chết, lúc ấy ý 
thức không còn hoạt động nữa, làm sao nghe được sự hướng 
dẫn niệm Phật hay khởi ý muốn vãng sanh?. Do vậy, mất 
phần vãng sanh. 

- Cuỗồng loạn mất trí (điên), nên không thê chú tâm tưởng 
niệm. 

- Trúng phong cứng họng, nên không thể xưng danh hiệu 
Phật. 

- Bị thú đữ, cọp, sói, giặc cướp làm kinh hoàng, hốt 
hoảng. 

- Bất đắc kỳ tử (hoạnh tử), chết đột ngột như chiến sĩ ở 
chiến trường, các tai nạn như xe đụng, máy bay rớt, tàu chìm, 
bom đạn, lửa cháy, nước trôi, v.v... tỉnh thần hốt hoảng, tán 
loạn. Lúc ấy ý thức không kịp niệm Phật hay sáng suốt muốn 
vãng sanh được nữa. 

- Bệnh khổ bức bách thân thể như ung thư gan, v.v... 
hoặc vì tứ đại phân ly. Sự đau nhức cùng cực như con cua bị 
bỏ vào nước sôi, hay con rùa bị lột mai vậy. 


109 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





- Tham sống sợ chết, luyến ái gia đình, vợ chồng con 
cháu, thân bằng quyến thuộc, tài sản... 

- Không gặp bạn lành khai thị và trợ niệm, mà gặp bạn 
ác phá hoại lòng tin. 

Chư Tổ dạy: “Tâm vô nhị dụng” nghĩa là tâm không thể 
làm hai việc cùng một lúc. Ba trường hợp cuối cùng nói trên, 
tâm thần hành giả rối loạn, điên đảo, luyến ái đủ thứ. Vì tâm 
quá bận rộn, nên ý thức không thể nhớ mà niệm Phật hay 
khởi ý muốn vãng sanh được, nên mất phần vãng sanh. 

-Niệm Phật còn bị xen tạp, bị gián đoạn nên chẳng tương 
ưng. 

-Hành giả còn ba điều nghi sau đây, nên tự tạo chướng 
ngại, làm mất chánh niệm không được vãng sanh: 

a/Nghi từ lúc sanh ra đến giờ tạo nghiệp rất nặng, còn 
việc tu hành lại rất ít, e rằng không được vãng sanh. 

b/Nghi mình còn thiếu nợ người, hoặc có tâm nguyện 
chưa làm xong, tham, sân, si chưa dứt, e rằng không được 
vãng sanh. 

c/Nghi tuy niệm A Di Đà Phật, nhưng lúc lâm chung, 
sợ Phật không đến tiếp dẫn. 


3- Hỏi: Biên địa là gì? Vì sao sanh Biên địa? 
Đáp: 
1- Biên địa còn gọi là Nghi thành, nơi dành cho người 
còn nghi ngờ cư ngụ. 
2- Hành giả phải có niềm tin tuyệt đối. Nếu còn chút xíu 
lòng nghi thì: 
a. Khó được vãng sanh. 


110 


Phần I: Vấn Đáp - Kiến Giải 





b. Dù có được vãng sanh cũng lạc vào Biên địa. Nơi 
đây tuy chúng sanh vẫn sung sướng như ở cõi trời Đao Lợi, 
nhưng không được gặp Phật, thấy Phật, Bỏ-tát, không được 
nghe pháp và không được đi khắp mười phương cúng dường 
chư Phật. Chúng sanh ở nơi này, sau năm trăm năm hết nghi, 
mới được sanh vào ba bậc chín phẩm. 


6- Hỏi: Đức Phật tiếp dẫn vãng sanh bằng cách nào? 


Đáp: Quán Kinh nói: “Vô Lượng Thọ Như Lai có tám muôn 
bốn ngàn tướng. Mỗi tướng có tám muôn bốn ngàn vẻ đẹp tùy 
hình. Mỗi vẻ đẹp tùy hình lại có tám muôn bốn ngàn tia sáng. 
Những tia sáng ây soi khắp các cõi ở mười phương, thâu 
nhiếp tất cả chúng sanh niệm Phật”. 

Khi chúng ta niệm Phật (miệng niệm hay ý niệm) từ nơi 
ta phát ra tâm thanh (âm thanh phát xuất từ tâm). Mà pháp 
thân Phật A-di-đà ở khắp các chôn, Phật quang (như đã nói ở 
trên) chiếu thấu mọi nơi. Lúc đó, tâm thanh hòa nhập với Phật 
quang, Phật quang lại nhập vào tâm thanh, Phật quang và tâm 
thanh dung thông nhau. Đó chính là cách thức Phật tiếp dẫn 
vãng sanh Cực Lạc. (Xin xem DVD tiếp dẫn vãng sanh bằng 
cách nào?). 


7- Hỏi: Người chết thiêu có xá-lợi, nói chắc là người ấy đã 
được vãng sanh, có đúng không? 

Đáp: Xá lợi là tiếng Phạn, Hán dịch là “linh cốt” (xương 
thiêng) hay “thân cốt” (xương nơi thân) do sức giới, định, huệ 
của người tu tạo thành, hay do đạo lực cảm thành. Xá lợi là xá 
lợi, vãng sanh là vãng sanh, hai thứ khác nhau, không thể nói 
là một. 


111 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Người có xá lợi nếu giờ phút lâm chung có niệm Phật thì 
bảo đảm được vãng sanh, bằng như không có niệm Phật, thì 
không được tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc. Vì không đúng bốn 
nguyện của Đức Phật A-di¡-đà. 


8-Hói: Hành giả đạt Bắt niệm tự niệm sâu, trước giờ lâm 
chung bị hôn mê (stroke), bị kinh hoàng trước mọt tai nạn, 
thân nhân quấy phá, xúc chạm cơ thể, oan gia trái chủ lôi 
kéo ... như vậy có chắc chắn được vãng sanh không? 

Đáp: Chắc chăn bảo đảm vãng sanh bởi các lý lẽ sau: 

-BỊ hôn mê (stroke) ý thức không hoạt động, chứ tạng 
thức vẫn hoạt động. Tạng thức niệm Phật liền được tiếp dẫn. 

- Dù bị thân nhân quấy phá, bị xúc chạm cơ thê sanh đau 
nhức, bị kinh hoàng hốt hoảng trước mọi tai nạn, hành giả đạt 
Bất niệm tự niệm sâu, họ có định lực nên không bị ngoại cảnh 
chi phối. Dù cho bị chi phối cũng chỉ gây cho ý thức bận rộn 
với những việc này, đầu có can dự đến tạng thức. Tạng thức 
niệm Phật liền được tiếp dẫn. 

-Oan gia trái chủ lôi kéo, tình trạng này không thê xảy ra 


a. Hằng ngày hành giả đã hồi hướng công đức tu hành 
của mình cho oan gia trái chủ được vãng sanh Cực Lạc là đã 
tháo gỡ hết oan kết rồi. 

b. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ nói: “Trước 
giờ phút lâm chung, Phật và thánh chúng đến, vây quanh 
hành giả, đức Phật phóng hào quang gia hựu giúp cho hành 
giả giữ chánh niệm, niệm Phật, để Phật tiếp dẫn vãng sanh 
Cực Lạc”. Đức Phật hiện diện ở đó, oan gia trái chủ không 
sao dám đến gần, nói chi đến việc lôi kéo hành giả. 


112 


Phần I: Vấn Đáp - Kiến Giải 





9- Hỏi: Phản văn, văn tự tánh là sao ? 

Đáp: Là quay cái nghe lại, nghe tự tánh mình niệm. Người 
đạt Bât niệm tự niệm, nghe tự tánh mình niệm Phật băng 
tánh nghe mới đúng nghĩa phản văn, văn tự tánh. 


10- Hỏi: Người tu Tịnh Độ trước khi chết có những điềm 
lành gì không? 
Đáp: Khảo cứu di tích vãng sanh của các bậc thánh hiền xưa 
nay, ta biệt có mười một (I 1) thoại tướng sau: 

1/Nhấắt tâm bất loạn: Tâm niệm được chăm chú vào một 
cảnh. 

2/ Biết trước thời chết đã đến. 

3/ Tịnh niệm không mắt, tức là tâm niệm chỉ ưa cõi 7jnh 
Đó và quyết chí bỏ cõi Ta-bà. 

4/ Biết trước mà lo tắm rửa và thay quân áo. 

: 5/ Tự mình niệm Phật, hoặc niệm có tiếng hay niệm 

thâm. 

6/ Ngồi ngay thắng, hoặc đứng và chắp tay mà ra đi. 

7/ Có mùi thơm lạ khắp nhà. 

8/ Có hào quang sáng soi vào thân thể. 

9/ Nhạc trời trỗi giữa hư không. 

10/ Tự nói ra bài kệ để khuyên đồ chúng (đệ tử). 

11/ Mim cười, hoặc gật đầu, hoặc chớp mắt rồi tắt thở. 

Nếu có đủ mười một điều tốt trên đây chắc chắn vãng 
sanh ở phâm vị cao. 

Chỉ có một vài điều tốt thôi cũng được vãng sanh. 


113 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





11- Hỏi: Trung ấm thân là gì? 


Đáp: Thân người đã chết, giữa khoảng đã chết và chưa sinh, 
trong vòng bốn mươi chín ngày, có cái thân gọi là thân trung 
ấm (cũng gọi là trung hữu). Ngoại trừ những người có cực 
trọng nghiệp dù thiện hay ác, đều tức khắc tái sanh kiếp sau 
ngay sau khi chết (không có trung ấm thân). Không tuyệt đối 
như vậy, có những trường hợp cá biệt, trung âm thân vân còn 
sau bốn mươi chín ngày. 


12- Hỏi: Con quy y với vị Thây, Thây con tu chứng được 
vãng sanh Cực Lạc, vậy con có được vãng sanh theo Thầy 
con không? Và bạn con lầm lỡ quy y với tà sư. Khi tà sư bị 
đọa, vậy bạn con có bị đọa theo vị tà sư đó hay không? 

Đáp: Cả hai đều KHÔNG. Người xưa nói: “Ông tu, ông 
chứng, bà tu, bà đắc” và “Tội ai làm nẫy chịu”. Luật nhân quả 
đây “Tự tác hoàn tự thọ”, nghĩa là tự mình làm, tự mình chịu, 
không ai thay thế cho ai được cả. 


13- Hỏi: Tu Tịnh Độ thuộc Tiểu thừa hay Đại thừa? 

Đáp: Giáo pháp Tiểu thừa không có 77nh Đó. Vậy Tịnh Đó 
thuộc Đại thừa. Nhưng nếu người niệm Phật cầu vãng sanh 
Cực Lạc mà không phát tâm cứu độ chúng sanh, như vậy là 
không có bổ-đề tâm, thuộc căn tánh Tiểu thừa. Không đúng 
đại nguyện của Phật A-di-đà nên không được vãng sanh. 


14- Hỏi: Vậy sao Kinh nói ở cối Cực Lạc có Thanh văn, 
Duyên giác nhiêu vô sô kê? 

Đáp: Những vị này, trước tu theo Tiểu thừa (Nguyên thủy), 
sau phát tâm hướng Đại thừa (thượng câu hạ hóa), nghĩa là 


114 


Phần I: Vấn Đáp - Kiến Giải 





trên thì cầu thành Phật đạo, dưới là giáo hóa (độ) chúng sanh 
nên được vãng sanh. 


15- Hỏi: Tại sao Phật giáo có nhiều Tông phái vậy? 


Đáp: Ví như đường có nhiều loại như: đường vàng, đường 
trăng, đường kết tinh, đường cục (táng), đường cát, đường 
phèn..., nhưng tất cả đều là đường, duy có một vị ngọt. Nó 
được sản xuất thành nhiều hình thức khác nhau, để tùy ý thích 
mỗi người mà xử dụng khác nhau. Phật giáo cũng thế, Phật 
giáo Nguyên thủy, Tịnh Độ tông, Thiền tông, Mật tông... 
nhưng tất cả đều là Phật giáo, chỉ có một mục đích duy nhất 
là giác ngộ giải thoát. Có vậy đề đáp ứng căn tánh sai biệt của 
chúng sanh, có nền văn hóa khác nhau và ở mỗi thời đại khác 
nhau. 
Vãng Sanh Tức Thành Phật. 


16- Hỏi: Vì sao Thây tu Tịnh Độ? 
Đáp: Đầu tiên là tôi tu Thiền, tinh tấn hành trì một thời gian 
không thấy kết quả. Tôi bỏ Thiền, chuyển sang tu 7”nh Độ vì 
lý do sau: 

1- Pháp môn 77nh Độ hợp thời cơ. 

a. Tượng Pháp Quyết Nghỉ Kinh dạy: “Sau khi Phật 
diệt độ là thời chánh pháp trong năm trăm năm trì giới kiên 
có. Thời tượng pháp một ngàn năm kế tiếp thiền định kiên 
có. Thời mạt pháp một muôn năm niệm Phật kiên cố”. Kiên 
cô nghĩa là thành tựu. 

b. Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn nay đã hơn hai ngàn 
năm trăm năm mươi lăm năm (2555). Như vậy, hiện ta đi vào 
thời mạt pháp hơn một ngần năm rồi, mà càng đi sâu vào thời 


115 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





mạt pháp thì đức trí chúng sanh càng hạ liệt, nên tu các pháp 
môn khác rất khó chứng đặc. 

c. Kinh Đại Táp dạy: “Đời mạt pháp ức ức người tu 
hành, hiễm có một người đắc đạo. Chỉ có nương vào niệm 
Phật mới thoát khỏi sanh tử”. 

d. Tổ thứ mười ba Ấn Quang đại sư dạy: “Cửu pháp 
giới chúng sanh lìa pháp môn này (7jnh Độ) thì trên chẳng 
thê viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn 
này (T7nh Đỏ) thì dưới chẳng thể lợi khắp quần sanh”. 

2- Pháp môn 7jnh Độ dễ tu. 

Vì mọi người, mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh đều 
niệm Phật được. 

Vì giản dị mà bao trùm các pháp, hiệu quả cao. Chỉ cần 
niệm sáu hay bốn chữ mà giải thoát sanh tử luân hồi, thành 
Phật. 

Tổ Liên Trì dạy: “Một câu A Di Đà Phật gồm hết tám 
giáo, nhiếp cả năm tông”. 

Tổ Trí Húc dạy: “Niệm A Di Đà Phật được thuần thục, 
thời tam tạng giáo lý gồm trong đó, một nghìn bảy trăm công 
án cơ quan hướng thượng cũng ở trong đó, ba ngàn oai nghi, 
tám vạn tế hạnh, tam tụ tịnh giới cũng không ra ngoài câu 
Phật hiệu”. 

3- Pháp môn 7jnh Độ dễ chứng, dễ đắc. 

a. Tự lực cộng tha lực: Hành giả niệm Phật thuần thục 
thì trước giờ lâm chung được Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng 
sanh Cực Lạc. (Nguyện thứ mười tám trong Kinh Vô Lượng 
Thọ). 

b. Dễ vãng sanh: Chỉ cần khởi ý muốn vãng sanh là 
được vãng sanh (Kinh Pháp Cỏ). Cô đức dạy: “Nhất cú Di Đà 

116 


Phần I: Vấn Đáp - Kiến Giải 





vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương”. Tạm dịch là: 
“Một câu Di Đà không niệm gì khác, không nhọc, khây tay 
đến Phương Tây (Thế giới Cực Lạc)”. 

c. Dễ đắc: Một khi được vãng sanh thì chỉ cần một đời 
là thành Phật. Kinh Niệm Phát Ba la Mật dạy: “Vãng sanh 
đồng ý nghĩa với thành Phật, vì vãng sanh tức là thành Phật”. 

Vì vãng sanh Cực Lạc dễ thành Phật, nên trên có 
những Đại Bồ Tát, chư Tổ, dưới thì chúng sanh đều đồng 
nguyện vãng sanh, và đã vãng sanh nhiều vô số kể. 

4- Vì Niệm Phật thành Phật. 

Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội nói: “Tất cả chư Phật 
trong mười phương ba đời (quá khứ, hiện tại và vị lai) đều 
học pháp niệm Phật, mau chóng chứng đắc đạo giác ngộ giải 
thoát”. Thế nên biết, chư Phật trong ba đời đều do niệm Phật 
được thành Phật. 

(Xin đọc sách Niệm Phát Đạt Bắt Niệm Tự Niệm Bảo Đảm 
Vãng Sanh- Phần I. 


17- Hỏi: Thế nào là cực trọng nghiệp và ảnh hưởng việc tái 
sanh ra sao ? 


Đáp: Cực trọng nghiệp là nghiệp hết sức lớn. Có hai loại: 
thiện và bất thiện (ác). Người niệm Phật đạt Lý nhất tâm bất 
loạn là thiện cực trọng nghiệp. Trong lúc thân còn ở Ta-bà mà 
thần thức đã vãng sanh Cực Lạc như trường hợp Thừa Viễn 
đại sư, Tổ thứ ba Liên tông. Về thân xác muốn xả bỏ hay lưu 
ø1ữ là tùy ý, gọi là sinh tử tự tại. 

Người phạm tội ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A- 
la-hán, làm thân Phật ra máu hoặc phá hòa hợp Tăng là ác cực 
trọng nghiệp. Tội này sa địa ngục A-tỳ (địa ngục vô gián). 


117 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Minh Tuệ tôi đã chứng kiến một vị chưa chết mà nửa đêm bị 
quỷ sứ hành hạ đủ cách. 


18- Hỏi: Thế nào là tích lñy nghiệp, ảnh hưởng ra sao? 
Đáp: Tích lãy nghiệp là nghiệp tích lũy nhiều đời, nhiều kiếp 
cộng với kiêp hiện tại. Tích lũy nhiêu thành cực trọng nghiệp, 
ít thì thành cận tử nghiệp. 


19- Hỏi: Cận tử nghiệp là gì? 
Đáp: Là nghiệp trước giờ lâm chung. 

Ngoại trừ cực trọng nghiệp. Cận tử nghiệp quyết định 
nơi, cõi sẽ tái sinh. 

Cổ đức nói rằng con người trước khi chết, các chủng tử 
nghiệp đua nhau khởi hiện hành, như cuộn phim chiếu lại cả 
cuộc đời hoạt động của mình. Chúng tử nào mạnh nhứt (chín 
mùi) chiêu cảm cảnh giới tương ưng để mình hội nhập (tái 
sinh) (chủ nợ nào mạnh kéo đi trước). 

Hành giả Tịnh Độ hằng ngày niệm Phật là để huân tập 
chủng tử Phật vào tạng thức, hầu đem lại thành quả từ cao 
xuống thấp như sau: 

I1-Nhất tâm bắt loạn (Cực trọng nghiệp) thì tự tại vãng 
sanh (sống, chết theo ý muốn). 

2-Nhập tâm, đạt Bất niệm tự niệm (tích lũy nghiệp) thì 
bảo đảm vãng sanh, bắt luận tình huống nào. 

3-Chủng tử khá nhiều, khá mạnh, vừa chín (Cận tử 
nghiệp) đủ khả năng niệm theo khi được hộ niệm, mới được 
vãng sanh. 


118 


Phần I: Vấn Đáp - Kiến Giải 





20- Hói: Người tu hành có bị cận tử nghiệp chỉ phối 
không? 
Đáp: Cũng có, cũng không. Có hai trường hợp: 

I1) Những vị tu hành chứng đạo, đắc đạo như Tịnh Độ 
tông thì niệm Phật đạt Lý nhất tâm bất loạn hay Lý niệm Phật 
tam muội thì tự tại vãng sanh. Thiền tông thì nghiệp sạch tình 
không, Mật tông thì tam mật tương ưng (ba nghiệp thân, 
khâu, ý hoàn toàn thanh tịnh) tùy nguyện tái lai. Những vị đắc 
quả A-la-hán thì nhập niết-bàn. 

2) Ngoài những vị nói trên đều bị cận tử nghiệp chỉ phối, 
điển hình như: 

- Vua A-kỳ-đạt suốt đời hộ trì Tam bảo như cất chùa, 
nuôi tăng, v.v... Giờ chót bị người hầu làm rớt cây quạt vào 
mặt, nôi sân rồi chết, sanh làm con rắn mảng xà. 

- Thiền sư công phu đắc lực, những ngày cuối cùng mến 
tiếc bụi mía trước am, để rồi chết sanh làm con sâu trong thân 
cây mía. 

- Vị Ưu-bà-tắc nọ trước khi thân hoại mạng chung, vì 
quá yêu thương vợ nên tái sanh làm con dòi trong mũi vợ. 

- Vua A-dục (Asoka) đã từng xây cất 84.000 cảnh chùa, 
84.000 tháp đền, đài thọ chi phí cho kỳ kiết tập Kinh điển lần 
ba. Khi sắp lâm chung, vua ra lệnh đem của cải trong kho ra 
bố thí trọng đại để làm phước trước khi chết. Vị quan giữ kho 
phản đối. Nhà vua tức giận rồi chết, đầu thai làm con rắn độc 
trong vườn ngự uyên, chờ cơ hội thuận tiện cắn chết ông quan 
giữ kho để trả thù. 

Hành giả Tịnh nghiệp hãy dõng mãnh tỉnh tấn hành trì, 
để đạt Bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh, bằng như chưa 
đạt nổi, thì tối thiểu là chủng tử niệm Phật khá nhiều, khá 


119 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





mạnh, vừa chín, đủ khả năng niệm theo, khi được hộ niệm, 
hâu được vãng sanh Cực Lạc, thành Phật độ chúng sanh. 


21- Hỏi: Người ăn thịt mà niệm Phật và người ăn chay mà 
không niệm Phật, ai hơn ai? 
Đáp: Người niệm Phật hơn người kia. Tại sao?Vì: 

I-Người ăn chay tuy có gieo được thiện căn, nhưng vẫn 
còn trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi (trời, người, A tu la, súc 
sanh, ngạ quỷ và địa ngục). 

2-Người niệm Phật, có niệm Phật là đã gieo hạt giống 
(chủng tử) Phật vào tạng thức, thì sớm muộn gì (đời này hay 
những đời kế tiếp) nhứt định được vãng sanh Cực Lạc, thành 
Phật. Kinh Pháp Hoa dạy: “Niệm một câu Phật là thành Phật 
đạo” là ý nghĩa này vậy! 

Người biết niệm Phật mà không ăn chay là một thiếu sót 
lớn, thật đáng tiếc! cũng là do túc nghiệp đấy! Hãy tự phấn 
đấu để chiến thắng mình, Kinh Pháp cú dạy: “Thăng ngàn 
quân địch không băng tự thắng mình”. Tự thắng được mình 
mới thật sự là vinh quang. (xin đọc câu đáp 75A). 


22- Hỏi: Công danh, sự nghiệp tột dỉnh. Giàu sang, phú 
quý nhất đời. Đài sen chín phẩm ở Cực Lạc. Nên chọn cái 
nào? 

Đáp: Người xưa nói: “Công danh cái thế, màn sương sớm. 
Phú quý kinh nhân, giấc mộng dài”. Ý nói: “Công danh tột 
đỉnh trên đời này cũng chỉ là màn sương sớm mai (mặt trời 
mọc, sương tan tức khắc). Giàu sang đến nỗi người phải kinh 
sợ cũng chỉ là giấc mộng dài mà thôi (giả không thật, không 
đài lâu). 


120 


Phần I: Vấn Đáp - Kiến Giải 





Đài sen chín phẩm (vãng sanh Cực Lạc) là chuyển phàm 
thành Thánh, tu hành không thoái chuyên, một đời thành 
Phật. 

Chọn cái nào, tùy ở quý vị quyết định. 

Người trí nhứt định chọn đài sen chín phẩm ở Cực 
Lạc. 


23- Hỏi: Người chuyên tu có nên đọc thêm nhiều Kinh sách 
hay nghe băng thuyêt pháp đê mở rộng thêm kiên thức 
không? 


Đáp: Hành giả chuyên tu Tịnh Độ chỉ cần học hiểu, năm 
vững phương pháp hành trì là đủ rồi. Điều quan yếu là dũng 
mãnh tinh tân hành trì, đạt tối thiêu là Bất niệm tự niệm để 
bảo đảm vãng sanh. Nên dùng hết thời gian học hỏi, mở rộng 
kiến thức để hành trì niệm Phật, chứng đạt sở nguyện bảo 
đảm vãng sanh vẫn tốt hơn. Trong Niệm Phật Tông Yếu, 
Pháp Nhiên thượng nhân bảo: “Pu 77nh Đổ môn thì trở lại 
ngu Sĩ đề vãng sanh” (câu đáp 87 sách Niệm Phật Tông Yếu). 

Pháp sư Tịnh Không nói: “Đối với những người đầy đủ 
thiện căn, phước đức, nhân duyên, họ chăng có hoài nghị, 
công phu chăng xen tạp thì chuyên niệm Phật là đủ rồi, nghe 
giảng Kinh có ích gì? (Nghĩa là không cần nghe giảng Kinh 
nữa)”. (Ý nghĩa chân thát của Bồn nguyện niệm Phát- trang 
80). 

Cô đức nói: “Tất cả Kinh, sách 7jnh Độ đồng có một 
chủ đích duy nhứt là giúp cho hành giả Tin sâu, Nguyện Thiết 
và Hành chuyên”. Vậy nếu hành giả đã tin sâu, nguyện thiết 
thì quyết định phải dốc toàn thời gian nỗ lực chuyên tu, chí 
tử lão thật niệm Phật, vãng sanh ở phẩm vị cao hầu sớm trở 
về Ta Bà cứu độ chúng sanh. 

121 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Vãng Sanh Luận và Thánh Hiên lục cho thấy, từ xưa đến 
nay, có người cho đến một bộ Kinh cũng không biết, trọn đời 
chỉ niệm câu A-di-đà Phật, họ cũng đã đứng vãng sanh hoặc 
ngồi mà vãng sanh. (Điền hình nhất là học trò của Đế Nhàn 
pháp sư, dốt không học gì cả, chỉ chuyên niệm Phật A-di-đà, 
ba năm sau, đứng mà vãng sanh). 

Liên Trì Cảnh Sách dạy: “Học hết tất cả học vấn thế 
gian không bằng không biết một chữ, chuyên niệm một câu 
Nam Mô A-di-đà Phật”. 

Cổ đức cũng dạy: “Học Phật trước tiên phải học chữ 
“ngu”. 

Nên nhớ: 

- Thế trí biện thông là một trong tám nạn. 

- Đa văn như Ngài A-nan vẫn thọ nạn sắc dục bởi Ma- 
đăng- già. 

- Đừng cậy vào một ít học thức, địa vị thế gian, học được 
một ít Kinh điển Đại Thừa, chấp chặt vào danh từ ngôn ngữ 
ấy, tự cho mình là giỏi hơn mọi người, rồi đàm huyền, luận 
diệu với bạn đạo và quý Thây, Sư cô, khởi tâm cống cao ngạo 
mạn, lên mặt chê bai, chỉ trích Tăng, Ni thất học, ngu dốt... 
Thật là tội lỗi vô cùng. Tệ hại hơn, là sở tri chướng này, sẽ tự 
làm chướng ngại, ngăn chặn đường tiến tu của mình. Vì vậy 
chư Tổ dạy: “Hạnh giải phải tương ứng”. Hiểu biết như vậy, 
Minh Tuệ tự nhủ và hôm nay cũng khuyên quý vị, hãy bắt 
chước ngu phu, ngu phụ lão thật niệm Phật, hầu được vãng 
sanh Cực Lạc, để được “tận mặt gặp Di-đà, lo gì không khai 
ngộ”. 

- Minh tâm kiến tánh không phải do học rộng hiểu nhiều, 
mà do hành trì chứng đắc. 


122 


Phần I: Vấn Đáp - Kiến Giải 





24- Hỏi: Một người suốt đời làm ác, lúc lâm chung niệm A- 
di-dà Phát, có được vãng sanh không? 


Đáp: Được vãng sanh, vì đáp ứng đúng đại nguyện của Đức 
Phật A-di-đà, nhưng thử hỏi có mây ai niệm được? Thiên, 
thiên nan, vạn, vạn nan, ức, ức, ức, người chưa từng có một. 
Hành giả tu Tịnh nghiệp yếu, chưa đạt Bất niệm tự niệm, còn 
chưa bảo đảm vãng sanh (như đã nói ở phần III, sách Niệm 
Phật Đạt Bắt Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh). Kế đến, 
người thiện mà chưa tu 7?nh Đó, giờ phút lâm chung cũng 
không tài nào niệm Phật được. Huống hồ gì người suốt đời 
làm ác. 


25- Hỏi: Tổ thứ chín Ngẫu Ích đạt sự dạy: “Vũng sanh hay 
không là do có Tín, Nguyện hay không. Còn phẩm vị cao 


hay thấp là do công phu sâu hay cạn”. Vậy thì hành giả chỉ 


có Tín, Nguyện mà không có Hạnh thì có được báo đảm 
vãng sanh hay không? 


Đáp: Tín và Nguyện, Tổ dạy đây là Tin sâu, Nguyện thiết. Có 
tin mới có nguyện, nguyện mà không hành là nguyện suông 
(không tha thiết), coi như không có nguyện, nên không vãng 
sanh. 

Ví như, quý vị ở Mỹ lâu năm, nhớ cha mẹ hay con cháu 
ở Việt Nam, khát khao, ao ước, muốn (nguyện) về Việt Nam, 
nhưng chỉ muốn suông, không có thông hành, không có chiếu 
khán, lại không mua vé máy bay hay vé tàu để đi về, thì thử 
hỏi quý vị có được về Việt Nam hay không? Vãng sanh Cực 
Lạc cũng không ngoài nguyên lý này. Tín, Nguyện, Hạnh là 
ba chân của cái đảnh, thiểu một, đảnh sẽ ngã. 


123 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Nói rõ hơn, có Tín sâu, mới Nguyện thiết, có Nguyện 
thiết mới có Hành chuyên, Hành bền chắc và ngược lại, ba 
thứ này tác động hỗ tương lẫn nhau, đồng tiến, đồng thoái, 
đồng diệt. 

Kinh nghiệm bản thân cho thấy, khi hành càng chuyên, 
hành càng bền, nhất là đạt Bất niệm tự niệm, thì Tín và 
Nguyện càng sâu, càng thiết tha hơn. 


26-Hỏi: Hành giả có Hạnh (niệm Phật A-di-đà dạt Bắt 
niệm tự niệm) mà không có Tín, Nguyện có được bảo đảm 
vãng sanh hay không? 


Đáp: Hành giả không có Tín, Nguyện khó mà đạt Bắt niệm tự 
niệm, dù cho có đạt cũng không được vãng sanh. Vì lẽ đương 
nhiên không có cầu, không có cảm, làm sao có ứng? 

Cô đức đã từng dạy: “Dù cho niệm Phật vững như tường 
đồng vách sắt, mưa tạt không vào, gió thôi không lọt, như thế 
cũng không được vãng sanh”, vì thiếu cảm ứng. Tín, Nguyện, 
Hạnh là ba món tư lương của Tịnh Độ tông, chúng tương 
quan mật thiết với nhau, tác động hỗ tương lẫn nhau, cộng 
sinh, cộng tôn, thiếu một không phải là hành giả Tịnh nghiệp. 
Bởi vậy, người niệm Phật mà không có Tín, Nguyện thì 
không phải là hành giả 77nh-đó, không thuộc Tịnh Độ tông. 
Ví như cái đảnh có ba chân thiếu một, đảnh sẽ ngã. 


Trên đường Trời Người, tu phước làm đầu. Trong biển 
sinh tử, niệm Phật bậc nhái. 
Nam Mô A Di Đà Phát. 


124 


Phần I: Vấn Đáp - Kiến Giải 





27- Hỏi: Niận Phật được vãng sanh Cực Lạc là việc đời 
sau. Không biêt hiện đời có lợt ích gì không? 


Đáp: Danh hiệu A-di-đà Phật là vạn đức hồng danh, nên xưng 
Thánh hiệu này có vô lượng công đức cho đời quá khứ, hiện 
tại và vị lai (Xin đọc Phần IV, Lợi ích của sự niệm Phật, sách 
nói trên). Niệm một câu A-di-đà Phật sẽ diệt được tám mươi 
ức kiếp trọng tội sanh tử (quá khứ), hưởng được tám mươi ức 
kiếp công đức vi diệu (hiện tại và vị lai), hiện đời luôn được 
hai mươi lăm vị Bồ-tát, trong đó có Quán Thế Âm, Đại Thế 
Chí, Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền Bồ-tát... thường theo sát bảo 
vệ, không cho ác thần, ác quỷ làm hại (Kinh Thập Vãng 
Sanh). Thân tâm thường an lạc và được trường thọ. 

Nhị Tổ Thiện Đạo đại sư dạy: “Người niệm Phật, tức là 
người quý, người diệu hảo, người bậc thượng thượng, người 
hiếm có, người tối thắng trong loài người. 

Đời này đã được sự lợi ích như vậy, sau khi bỏ thân này, 
sanh vào nhà chư Phật, nghĩa là sanh về Tịnh Độ của chư 
Phật. Đến đó nghe pháp dài lâu, đi khắp mười phương cúng 
dường chư Phật. Nhân quả tròn đầy, sẽ ngồi đạo tràng thành 
Phật”. 

Tôi xin đơn cử vài trường hợp điền hình như sau: 

I- Niệm Phật điều trị được bịnh ung thư (Pháp sư Đạo 
chứng- sách Miệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư, cư sĩ Lưu 
tố Vân, cư sĩ Thanh Tịnh Vinh, v.v...). 

2- Niệm Phật trị được bịnh tim (cư sĩ Lý mộc Nguyên- 
sách Lắng nghe tiếng hát sông Hằng). 

3- Niệm Phật được trường thọ (Pháp sư Tịnh Không). 


125 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





28- Hỏi: Người niệm Phật mới nhập tâm, để nuôi lớn mức 
nhập tâm nên quyết đóng cửa tịnh tu, cắt đứt mọi quan hệ 
bên ngoài như: Không tiếp xúc bạn đông tu, không làm 
những Phật sự lặt vặt hằng ngày... Như vậy có lỗi là chấp 
pháp, ích kỷ, thiếu trí huệ không? 


Đáp: Hành giả niệm Phật mới nhập tâm, cần được tích cực 
huân trưởng mức nhập tâm để tiễn lên Bất niệm tự niệm hầu 
bảo đảm vãng sanh. Có tự độ được mình, mới mong độ được 
người khác chứ (tự độ để độ tha)! Ví như không biết lội mà 
nhảy xuống sông vớt người chết đuối, thì cả hai đều bị chết 
chìm, là việc dĩ nhiên. Đành rằng mình có chấp pháp mà 
không vị kỷ và không phải thiếu trí huệ (mà là người đại trí). 

Người xưa nói: “Trạch thiện có chấp” nghĩa là chọn việc 
thiện rồi giữ vững việc thiện ấy. Mình còn non kém, phải 
chấp pháp đề tiến tu hầu độ đời. 

Hành giả Tịnh độ không chết, sống mà ra đi. Vãng 
sanh Cực lạc là chuyển phàm thành Thánh, liễu sinh thoát 
tử, bất thoái chuyển, nhất sanh bổ xứ, vô lượng thọ, một đời 
thành Phát. 


29- Hỏi: Nói rằng Tịnh Độ môn là pháp môn cực viên dẫn, 
thù thăng, vì điệu vô thượng, là thê nào 2 
Đáp: Là so với Tông môn mà nói. Chúng ta hãy phân tách kỹ 
như sau: 
L) Cực viên đốn: 
a- Thiền tông. 
Phải tu đến nghiệp sạch tình không, đại triệt đại ngộ, 


minh tâm kiến tánh, mới liễu sanh thoát tử, rồi tiến tu để 
thành Phật. 


126 


Phần I: Vấn Đáp - Kiến Giải 





Thời mạt pháp này, đắc định còn quá hiếm, thì thử hỏi 
có mấy ai được đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh? 

Trong quyên “Niệm Phật Luận” của Đàm Hư đại sư, 
Ngài nói cả đời Ngài gặp được, hoặc nghe đến những người 
tham thiền đến mức đắc thiền định, quả thật là rất ít, còn 
người tham thiền đến khai ngộ, thì không những một đời chưa 
øặp, mà cũng không nghe đến. 

Nếu tham thiền mà không thể đại triệt đại ngộ, minh 
tâm kiến tánh thì không kê là thành công. Công phu đắc thiền 
định có sâu có cạn, công phu cạn thì sanh lên cõi trời Sơ 
thiền, Nhị thiền. Công phu sâu thì sanh lên cõi trời Tam thiền, 
Tứ thiền. Cõi trời Tứ thiền và Tứ Không (Bát định) vẫn chưa 
thoát khỏi Thiên đạo (còn sinh tử luân hồi). 

b- Tịnh Độ tông. 

Người niệm Phật được đới nghiệp (mang nghiệp) vãng 
sanh. Vãng sanh đạt vô lượng thọ, được bất thoái chuyền, một 
đời thành Phật. Pháp môn này dễ tu, (bất luận tăng tục, ngu 
trí, vua quan, dân dã, nam nữ, già trẻ, giàu nghèo, sang hèn, 
sĩ, nông, công, thương, binh, đau ốm bệnh tật gì... cũng đều 
tu thành công dễ dàng (dễ chứng). (Xin đọc Phần L, dễ tu, dễ 
chứng, sách nói trên). 

Tăng tục Việt Nam nhờ niệm Phật dễ thành tựu, nên đã 
vãng sanh về cõi Tây phương Cực Lạc nhiều vô số kê. 

Điển hình, riêng tu học tại chùa Tịnh Luật thôi, trong 
hai năm qua đã có hơn chín mươi vị Tăng, Tục niệm Phật 
được nhập tâm và đạt Bất niệm tự niệm, bảo đảm sẽ vãng 
sanh về Cực Lạc, bất luận tình huống nào. 


127 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Có những vị Tăng, Ni, Cư sĩ nhập Phật thất ở Tu viện 
Tịnh Luật niệm Phật hai ngày được “nhập tâm" và bảy ngày 
đạt Bất niệm tự niệm. 

Cư sĩ Châu Quảng Đại ở Hoa Thịnh Đốn chỉ biết niệm 
Phật mới ba ngày mà được vãng sanh Cực Lạc (Phật thuyết 
Thanh Tịnh Tâm giảng ký do Pháp sư Tịnh Không giảng, 
trang 26, www. thuvienhoasen. or). 

2- Thù thắng, vi diệu vô thượng. 

Hành giả Tịnh Nghiệp sơ cơ niệm Phật bằng ý (ý trì) là 
chỉ quán song tu của Thiền, nhập Phật thất hai ngày được 
“nhập tâm”, bảy ngày đạt Bất niệm tự niệm (nhập môn) bảo 
đảm vãng sanh Cực Lạc, một đời thành Phật độ chúng sanh, 
thì không có pháp nào bằng được, nên nói rằng thù thắng, 
thâm diệu vô thượng. 

Kinh Đại Tập nói: “Pháp môn Niệm Phật cầu vãng 
sanh là pháp môn Vô thượng thâm diệu thiền”. 


30- Hỏi: Từ ý trì ở sách này nót và tâm niệm ở sách khác 
nói, có khác nhau không? Nếu không, tại sao phải dùng hai 
từ khác nhau vậy? 
Đáp: Tù “ý trì” ở đây và từ “tâm niệm” ở các sách không 
khác nhau mà là một. Lý do chúng tôi không dùng từ tâm 
niệm mà dùng ý trì như sau: 

1/ Từ “Tâm niệm” dễ lẫn lộn, lầm hiểu là quan niệm. 

2/ Chữ “tâm” quá trừu tượng, nghĩa quá rộng lớn. Theo 
Duy thức học, có tám tâm vương, năm mươi mốt tâm sở, 
không biết phải dùng tâm nào? 


128 


Phần I: Vấn Đáp - Kiến Giải 





3/Trong sách “Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh-độ Tuyển Tập” 
Ngài Lý Binh Nam nói: “Y trì vân có tiêng”. Ngài minh xác 
hai điêu: 

- Ý trì là một pháp trong những pháp trì danh. 
- Niệm băng ý vẫn có tiếng (đập tan mọi hiểu lầm của 
nhiều người cho răng không có tiếng). 

4/ Đề phân biệt tiễn trình hành trì qua hai giai đoạn: 

a. Ban đầu dùng ý (ý thức là tâm vương thứ sáu) để 
niệm, huân tập thuân thục sẽ được “Nhập tâm”. 

b. Huân trưởng mức nhập tâm sâu, đạt “Bất niệm tự 
niệm”. Lúc bây giờ A-lại-da-thức (Tâm vương thứ §) tự động 
nó niệm (cũng gọi là Tự tánh niệm, Tâm niệm). Như vậy thì 
tâm niệm là giai đoạn sau cùng. 

Chú ý: Từ Tâm niệm có hai cách hiểu khác nhau: 

1/ Tâm niệm là dùng tâm để niệm Phật (xưng danh 
hiệu Phật). Đây là cách tôi nghĩ, cùng ý trì là một. 

2/ Tâm niệm là dùng tâm để nhớ (quán) sắc thân Phật, 
hay trí thân Phật (pháp quán tưởng). Như vậy, “tâm niệm” 
khác với ý trì. 

31- Hỏi: Nhất tâm, Nhất niệm, Thành Khối giỗng hay khác 
nhau? 
Đáp: Xin trình bày rõ như sau: 

I- Định nghĩa: 

-Nhắt tâm là một lòng. Nhất tâm niệm Phật là một lòng 
niệm Phật, không có lòng làm gì khác. 

Như đang niệm Phật mà còn nghĩ đến việc gì khác thì 
không phải nhât tâm mà là nhị tâm. 

-Nhấắt niệm là chỉ có một niệm duy nhất thôi. 

129 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Như đang niệm Phật A Di Đà mà niệm Phật Dược sư, 
thì không phải nhất niệm mà nhị niệm. 

Như A-di-đà Phật là bốn chữ rời rạt (có kẻ hở giữa các 
chữ). A-di-đà Phật, A-di-đà Phật là hai câu rời rạc có kẻ hỡ 
giữa hai câu. Thành khối là dồn bốn chữ lại thành như một 
chữ (không kẻ hỡ). Các câu cũng thế, dồn các câu khăn khít 
lại với nhau không còn kẻ hỡ ở giữa các câu. 

Ba nhóm từ trên khác nhau về về danh tự, nhưng đồng 
một hiện tượng (ý nghĩa). 

2-Ý nghĩa: 

a. Cạn (hẹp): Nhất tâm, Nhất niệm, Thành khối có số 
lượng, có thời gian hạn định, như: 

Niệm một câu A-di-đà Phật mà không có gì khác xen 
vào, không có kẻ hở, (không xen tạp, không gián đoạn) gọi là 
Nhất tâm hay Nhất niệm hay thành khối một câu. 

Niệm mười câu Phật hiệu mà không xen tạp, không 
gián đoạn gọi là Nhất tâm, hay Nhất niệm hay Thành khối 
mười câu. 

Niệm Phật năm phút, mười phút, một giờ, mười giờ 
không xen tạp, không gián đoạn gọi là Nhất tâm, Nhất niệm, 
hay Thành khối năm phút, mười phút, một giờ, mười giờ. 
V.V... Và V.V... 

b. Sâu (rộng): Nhất tâm, Nhất niệm hay Thành khối 
không hạn định SỐ lượng câu (vô lượng), không hạn định thời 
g1an (toàn thời gian). 

Nhất tâm bất Loạn và Thành Một Khối ý nghĩa cạn, 
sâu cũng tương tự. 


130 


Phần I: Vấn Đáp - Kiến Giải 





32- Hỏi: Niệm Phát là huân tập chúng tử vào tạng thức cho 
đến khi nào nó đây tràn sẽ khởi hiện hành. Khi tiếp tục 
huân tập thêm mãi mãi cho nó tràn mãi để nó khởi hiện 
hành liên tục, phải không thưa Thây? 

Đáp: Tạng thức không hình tướng làm gì có việc “đầy tràn”. 
Mà hễ “đây tràn” rồi, huân tập thêm nữa, làm sao vào được 
(vì không chỗ chứa), có cô thêm nữa cũng tràn ra thôi. Như 
vậy huân tập chỉ vô ích mà thôi. 

Việc “đầy tràn” này, để cho dễ hiểu, tôi xin thí dụ: Nhỏ 
nước vào lu cho đến khi nào lu đầy nước (chủng tử nhiều 
trong tạng thức). Khi ẫy tự nhiên (bắt buộc) nước phải tràn 
(tự nhiên chủng tử khởi hiện hành). Đó là một hiện tượng tự 
nhiên không có gì gọi là mầu nhiệm cả. 

Niệm Phật là huân tập chủng tử Phật vào Tạng thức, cho 
đến khi nào nhiều, chủng tử sẽ khởi hiện hành, và tiếp tục 
huân tập thêm (huân trưởng) cho chủng tử càng lớn mạnh, để 
chủng tử khởi hiện hành liên tục. 


33- Hỏi: có người nói: “Người tu niệm Phật phần đông tu 
trên các căn, phải tu trên linh hôn mới thật tốt”. Vậy cách 
tu đó như thế nào? 
Đáp: Đại thừa Phật giáo không chấp nhận từ linh hồn. Vì 
người đời thường nói linh hồn là thường hăng bắt biến, nghĩa 
là linh hồn con người sẽ vĩnh viễn đầu thai làm người, linh 
hồn con chó sẽ vĩnh viễn đầu thai làm chó (thường hằng, bất 
biến). Kinh Phật dạy: “Tất cả các pháp vô thường, biến 
chuyền không ngừng (hằng chuyền), là không...”. 

Về từ “linh hồn”, nhà Phật thay thế bằng từ khác cho hai 
trường hợp khác nhau như sau: 


131 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





a. Đối với người chết: Vong linh (dành cho người chưa 
thọ Tam qui), hương linh (dành cho Phật tử đã thọ Tam quI), 
giác linh (dành cho các vị Tỳ kheo đã thọ cụ túc giới). 

b. Đối với người còn sống: Tâm, Phật tánh, tự tánh, 
tạng thức, bản lai diện mục... 

Theo Tịnh Độ tông, trì danh có hai cách: Sự trì và lý trì. 

Còn việc tu trên các căn hoặc trên linh hồn mà liên hữu 
hỏi, có phải là sự trì và lý trì hay không, Minh Tuệ không rõ, 
nên xin miễn góp ý. 

34- Hỏi: Vậy, sự trì và lý trì là thế nào? 
Đáp: 

1/ Người Sự trì là người tin có Phật A-di-đà ở Tây 
phương thật sự, nhưng mà chưa hiểu được suốt thế nào là 
“âm mình tạo tác ra Phật, tâm mình chính là Phật”; chỉ có 
cái tâm quyết chí phát nguyện cầu sinh sống ở Tjnh Độ thôi, 
cho nên lúc nào cũng như con thơ nhớ mẹ, không lúc nào tạm 
quên. 

2/ Người Lý trì là người tin rằng Phật A-di-đà ở Tây 
phương là Phật đã sẵn có ở trong tâm mình, là Phật do tâm 
mình tạo ra, thì mình lấy ngay cái danh hiệu Phật lớn lao sẵn 
có ở trong tâm mình và do tâm mình tạo ra ấy, để làm cảnh 
giới buộc tâm mình vào đấy, khiến cho nó khó quên (tuy Lý 
trì mà vẫn chẳng bỏ Sự trì). 


35- Hói: Nhất tâm bắt loạn là thế nào? 


Đáp: Nhất tâm bất loạn có hai cấp: Sự nhất tâm bất loạn và 
Lý nhât tâm bât loạn. 


132 


Phần I: Vấn Đáp - Kiến Giải 





I- Bất luận là người Sự trì hay Lý trì, hễ mà trì đến ngày 
đã phục trừ được mọi phiền não tham, sân, s1, mạn, nghi, tà 
kiến, cho đến ngày diệt tận cả kiến hoặc và tư hoặc, thì cả hai 
người đều là Sự nhất tâm bắt loạn. 

Sự nhất tâm bất loạn đối với Thiền tông là đắc Định, đối 
với Nhị thừa là A-la-hán. 

Sự nhất tâm bất loạn thì không bị kiến tư hoặc nó làm 
loạn. 

Tâm mình chẳng bị kiến tư hoặc làm rối loạn, cho nên 
mình cảm thấy thân biến hóa của Phật và các vị Thánh chúng 
hiện ra trước mắt, khi ấy tâm mình chăng còn biến khởi ra ba 
cảnh vật điên đảo, của Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới ở 
trong thế giới Ta-bà nữa, mà mình được đi sinh sống ở cõi 
Đồng cư hoặc cõi Phương tiện của thế giới Cực Lạc. 

2- Bất luận là người Sự trì hay Lý trì, hễ mà trì đến ngày 
tâm mình mở ra, mình thấy được Phật của tâm tánh mình, thì 
cả hai người đều được Lý nhất tâm bắt loạn. 

Lý nhất tâm bất loạn đối với Thiền tông là Minh tâm 
kiến tánh, Đại triệt đại ngộ, là Đại Bồ-tát. 

Đạt đến Lý nhất tâm bất loạn thì chẳng bị những tà 
thuyết nhị biên làm loạn. 

Tâm hành giả chẳng bị tà thuyết nhị biên làm rối loạn, 
cho nên hành giả cảm thấy Phật A-di-đà, chư Phật trong mười 
phương, cùng Thánh chúng thế giới Cực Lạc hiện ra trước 
mắt. 

Lúc bấy giờ hành giả: 

-Được gột rửa hoàn toàn các chấp trước nhiễm Ôô. 
-Đạt biện tài vô ngại, độ sinh một cách tự tại. 
- Đắc thần thông. 

133 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





-Chứng thật tướng, thấu suốt tất cả pháp. 

- Tự tại vãng sanh bất cứ lúc nào (theo ý muốn). 

-Khi mãn báo thân này, hành giả hóa sanh Thượng 
phâm, Thật báo trang nghiêm, hoặc Thường tịch quang Tịnh 
Độ. 

Lưu ý: 

Trong suốt tiễn trình từ khi bắt đầu thực tập đến khi đạt 
được bước thứ nhất (Bất niệm tự niệm), dần dần đến Sự rồi 
Lý nhất tâm bắt loạn cũng chỉ cần niệm một câu Phật hiệu 
duy nhất mà thôi. Đúng như Kinh Lăng Nghiêm đã dạy: 
“Không cần phương tiện gì khác, tự được khai tâm”. Như chư 
Tổ dạy: “Một câu A-di-đà Phật thành Phật còn có dư”. 

Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội nói: “Tất cả chư Phật 
trong mười phương ba đời (quá khứ, hiện tại và vị lai) đều 
học pháp niệm Phật, mau chóng chứng đắc đạo giác ngộ giải 
thoát”. Thế nên biết, chư Phật trong ba đời đều do niệm Phật 
được thành Phật. 


36- Hói: Cổ đức dạy: “Muốn được vãng sanh, niệm Phật 
phát chuyên được chỗ chín thành chô sông, chô sông thành 
chô chín là nh thê nào ? 


Đáp: Muỗn được vãng sanh, hành giả phải thực hành theo lời 
dạy của Nhị Tổ Thiện Đạo đại sư và Tổ sư Pháp Nhiên, là bỏ 
tạp hạnh, kiên trì chuyên tu chánh hạnh (thâm nhập nhất 
môn, trường kỳ huân tu). Điều này có nghĩa là toàn thời gian 
lâu dài niệm Phật không xen tạp, không gián đoạn (không 
tụng Kinh, bái sám ... gì khác cả, chỉ độc nhất niệm Phật mà 
thôi), mới có thể chuyên được chỗ chín (ái nhiễm, tham đắm 
ngũ dục, lục trần) thành chỗ sống (bồ-đề chánh niệm, chân 


134 


Phần I: Vấn Đáp - Kiến Giải 





thành niệm Phật cầu vãng sanh), chỗ sống (bồ-đề chánh niệm) 
thành chỗ chín rục (bồ-đề chánh niệm thuần thục). 

Vì sao phải chuyển như vậy? Vì ngoài những vị có cực 
trọng nghiệp, còn lại chúng ta tái sanh đều do cận tử nghiệp 
quyết định. 

Ngay giờ phút lâm chung, nếu: 

-Khởi niệm ái nhiễm ngũ dục lục trần, thì sẽ sa vào ba 
đường ác (địa ngục, nøạ quỷ, súc sanh). 

-Khởi chánh niệm niệm Phật, thì sẽ được đức Phật A-di- 
đà tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc. 


37- Hỏi: Người được vãng sanh Cực lạc được bất thoái là 
sao? 

Đáp: Người được vãng sanh Cực Lạc dù ở mức Hạ phẩm hạ 
sanh vẫn đạt Tam bắt thoái. Đó là Vị bất thoái, Hành bất thoái 
và Niệm bắt thoái. 

1- Vị bất thoái: Vị thứ đã tu được không bị thoái thất (trở 
lui và mất mắt). Hễ hành giả được quả vị nào thì trụ chắc quả 
vị đó, để rồi tiếp tục tinh tấn tiến tu. 

2- Hành bất thoái: Chắng bị thoái thất đối với các pháp 
đã tu hành, tức hạnh tu càng ngày càng tăng trưởng. 

3- Niệm bắt thoái: Chăng bị thoái chuyên về chánh niệm. 

Ba Bất thoái này, đem sánh với hạnh vị của Bồ-tát thì 
tùy theo các tông có khác nhau. 

Quán Kinh Diệu Tông Sao, quyền hạ viết: 

- “Nếu phá kiến tư hoặc, thì được gọi là Vị bất thoái, 
vĩnh viễn chăng mất địa vị siêu phàm giả. 

- Lại đoạn được trần sa hoặc, thì được gọi là Hành bất 
thoái, vĩnh viễn chắng mắt hạnh Bồ-tát. 

135 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





- Nếu đã phá vô minh, được gọi là niệm bất thoái, chăng 
mất chánh niệm Trung đạo”. 

Nhị Tổ Thiện Đạo đại sư giải thích rộng hơn: “Nếu được 
nghe danh hiệu, chỉ cần Tín, Nguyện, Trì danh, thì ắt có thê 
ngay trong hiện đời chứng được bắt thoái”. 


38- Hỏi: Người vãng sanh Cực Lạc đắc Vô sanh pháp nhẫn 
là gì? 
Đáp: 

I- Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phép quán thứ mười bốn 
(Thượng Phẩm Thượng Sanh Quán) nói: Khi sanh về Thượng 
phâm thượng sanh liền ngộ vô sanh pháp nhẫn (thượng phẩm 
trung sanh chưa ngộ). 

2- Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm mười lăm, Bồ-đề đạo tràng 
nói: “Người vãng sanh Cực Lạc thấy cây Bồ- đề đạo tràng sẽ 
đắc ba thứ nhẫn: Một là Âm hưởng nhẫn, hai là Nhu thuận 
nhẫn, ba là Vô sanh pháp nhẫn. 

Tịnh Ảnh Sớ giảng như sau: 

- Âm hưởng nhân là do nghe pháp ngộ đạo, biết hết thảy 
pháp giống như tiếng vọng, như mộng, huyễn, bọt nước, hình 
bóng. Bậc Bồ-tát Biệt giáo từ Tam địa trở xuống đắc nhẫn 
này. 

- Nhu thuận nhẫn là không dùng ngôn ngữ văn tự để diễn 
đạt nghĩa lý, mà hướng đến Thật tướng. Bô-tát từ tứ, ngũ, lục 
địa, đắc nhẫn này. 

-Vô Sanh Pháp Nhẫn là chứng nhập Thật tướng, lìa hết 
thảy tướng. Bỏ-tát từ thất địa trở lên, đắc nhẫn này. 

Nói cách khác, giản dị, an trụ trong lý Chơn như Thật 
tướng, bất sanh bắt diệt, thì gọi là Vô sanh pháp nhẫn. 


136 


Phần I: Vấn Đáp - Kiến Giải 





Nam Mô A Di Đà Phật 


39- Hỏi: Người vãng sanh Cực Lạc đều trụ trong Chánh 
định tụ là sao 2 

Đáp: Chánh định tụ là một trong ba tụ. Cả Đại thừa và Tiểu 
thừa đêu nói đên ba tụ, nhưng có nhiêu thuyêt như sau: 

a. Thuyết thứ nhất: Ba tụ là: 

-Chánh định tụ: Những người nhất định chứng ngộ. 

-Tà định tụ: Hoàn toàn chắng chứng ngộ. 

- Bất định tụ: Những người ở giữa hai hạng trên, nếu 
hữu duyên thì chứng ngộ, vô duyên ắt chẳng chứng nộ. 

b. Thuyết thứ hai là từ Khởi Tín Luận: 

- Từ phàm phu đến hạng chưa đạt bậc Thập Tín, chẳng 
tin nhân quả là Tà định. 

- Hạng Thập Tín là Bất định tánh. 

- Từ Thập Trụ trở lên là Chánh định. 

Thuyết này là thuyết của Đại thừa Thật giáo. 

c- Thuyết thứ ba như sách Hội sớ nói: “Định tụ nói đầy 
đủ là Chánh định tụ, cũng gọi là Bât thoái chuyên, tức là Bô- 
tát A Bệ Bạt Trí.. Vì sao gọi là Chánh định? Phàm hêt thảy 
chúng sanh tuy căn tánh muôn phân sai khác, nhưng nêu phân 
loại thì chăng ngoài ba thứ: 

- Ắt đọa trong sáu đường là Tà định. 
- Nếu thăng trầm tùy duyên thì là Bất định. 
- Quyết định đạt đến Bôồ-đề thì gọi là Chánh định. 

Mặt khác, hiển thị sâu sắc sự sâu rộng đại nguyện của 
Phật A-di-đà, thì chăng những người đã vãng sanh Cực Lạc 
trụ trong chánh định, quyêt chứng Vô thượng đạo mà hêt thầy 


137 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





những người cầu sanh Cực Lạc trong hiện tại hoặc tương lai, 
chỉ cân phát Bồ-đề tâm nhất hướng chuyên niệm, thì sẽ tương 
ứng với bốn nguyện của Phật A-di-đà, dẫu trong uế độ vần 
còn là phàm phu đầy dãy, nhưng hễ vãng sanh (thì ắt trụ 
trong chánh định, quyết chứng Bồ-đề. Đây thật là điều vi 
diệu chăng thê nghĩ bàn, dứt bặt mọi đối đãi một cách viên 
dung, phương tiện rốt ráo. 

Sách Bình giải đã cực lực tán dương thuyết của Thiện 
Đạo đại sư: “Người sẽ được vãng sanh tuy thân còn đang ở 
Ta-bà mà đã được hưởng lợi ích bí mật là nhập vào Chánh 
định tụ”. 


40- Hỏi: “Chư tổ dạy: “Pháp môn Tịnh độ là pháp môn tha 
lực”. Vậy việc Vãng sanh hoàn toàn do Đức Phật quyết 
định phải không tháy? 


Đáp: Pháp môn Tịnh Đó đúng là pháp môn tha lực, có nghĩa 
là nhờ (dựa vào) sự tiếp dẫn của Phật. Tuy nhiên, nói việc 
vãng sanh hoàn toàn do đức Phật quyết định là không đúng. 
Có cảm (tự lực) mới có ứng (tha lực) chứ? Đúng nghĩa “hữu 
cầu tất ứng”, có cầu (tự lực) mới có ứng (tha lực). Vậy thì có 
tự lực mới có tha lực, phải không? 

Đành rằng Pháp Nhiên thượng nhân dạy: “Vãng sanh là 
việc của Phật làm (tha lực)”, vì đây là bổn nguyện của Phật. 
Đồng thời Ngài cũng dạy tiếp: “Niệm Phật là chuyện của 
mình phải làm (tự lực)”. Mình có niệm Phật (tự lực) Phật 
mới tiếp dẫn (tha lực) chứ! Trong ba Kinh A D¿ Đà, Kinh Vô 
Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ đã nói rõ, đức Phật 
tiếp dẫn vãng sanh (tha lực) với điều kiện là người lâm chung 
phải niệm Phật (tự lực). (Xin hãy đọc kỹ Phần II điều kiện 
vãng sanh và lý do không vãng sanh, sách nói trên). 

138 


Phần I: Vấn Đáp - Kiến Giải 





Đành răng tự lực là cần thiết, nhưng vẫn chưa đủ, phải 
nhờ thêm tha lực mới có tác dụng. 

Niệm Phật là nhân, vãng sanh thành Phật là quả, không 
có nhân làm sao có được quả? 

Đề tránh hiểu lầm (thiên kiến), chư Tổ cũng dạy; “Pháp 
môn T7nh Đó là pháp môn Nhị lực (Tự lực và tha lực)”. 


4I- Hỏi: Phật tử có bị bắt buộc phải tham dự tất cả các buổi 
giảng pháp của pháp sư không? 

Đáp: Không bắt buộc. Trước tiên, hành giả phải biết pháp sư 
giảng đề tài gì, thuộc tông phái nào: Thiền, Tịnh, Mật... 

I- Nếu đề tài về 7jnh Độ thì hành giả nên hết sức cố 
găng đến tham dự để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm 
hành trì. 

2- Nếu đề tài không phải 7jnh Độ mà là Thiền, Mật thì: 

a. Nếu hành giả đã công phu đắc lực, có định lực, vững 
đủ niềm tin(tối thiểu cũng đã đạt Bất niệm tự niệm sâu. Nghĩa 
là không gì lay chuyển nổi) thì nên tham dự để trang nghiêm 
đạo tràng (giúp đạo tràng càng đông người, tạo thêm niềm tin 
cho thính giả). Bồ-tát hạnh đấy! 

b. Nếu là hành giả sơ cơ, chưa đạt được trình độ trên 
(Bất niệm tự niệm sâu) thì không nên tham dự. Tại sao? 

Chư Tổ Tịnh Độ dạy: , Người tu 7?nh Độ không nên 
nghe lời khai thị của các Thiền sư”. Vì sao? Vì, tuy rằng mục 
đích chung cuộc là một: đều là giác ngộ, giải thoát, nhưng lý 
luận, phương cách hành trì ban đầu trái khác nhau. Thiền tông 
là pháp tánh tông (lý), còn Tịnh Độ tông là pháp tướng tông 
(sự). Thiền tông từ cửa KHÔNG (vô môn) mà vào. Tịnh Độ 
tông từ cửa CÓ (hữu môn) mà vào đạo. Vì trái ngược nhau 


139 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





như vậy, hành giả tham dự vô ích, lại mất đi thời khóa công 
phu của mình, không khéo sẽ bị lung lạc, nghi ngờ, thối thất 
Bồ-đề tâm, mất đi cơ hội vãng sanh Cực Lạc, thành Phật độ 
chúng sanh. Nên phải hết sức thận trọng! 

Như vậy, ngồi nhà niệm Phật hữu ích hơn. 


42- Hỏi: Thây nói vậy, thì hạnh “Hằng thuận chúng sanh” 
thế nào? 

Đáp: “Hằng thuận chúng sanh” là hạnh thứ chín trong mười 
nguyện Phố Hiền, đây là cách nói với Pháp thân đại sĩ. Phàm 
phu chúng ta cũng nên học theo. Buông bỏ vọng tưởng phân 
biệt và chấp trước, tất cả đều tùy thuận người khác. Trước khi 
tùy thuận, nhất định phải quan sát kỹ lưỡng. Nếu là thiện 
pháp như lý, như pháp thì mình tùy thuận; Nếu là ác pháp, 
không như lý, không như pháp thì tuyệt đối không nên tùy 
thuận. Tùy thuận phải dùng lý trí xét đoán, không thê riêng 
dùng tình cảm. 

Đáp án ghi trên là tùy thuận rồi đó. 


43- Hỏi: Luận vãng sanh nói “Người nữ, kẻ khuyết tật và 
hàng nhị thừa không được vãng sanh” là sao 2 
Đáp: 

I- Kinh A-đ-đà dạy: “Niệm Phật nhất tâm bất loạn được 
vãng sanh”. Kinh Vô Lượng Thọ, nguyện thứ mười tám (18) 
nói: “Trước giờ phút lâm chung, niệm mười niệm được vãng 
sanh”. Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy: “Truớc giờ phút lâm 
chung, niệm một niệm thì được vãng sanh”. Kinh Pháp- 
cổnói: “Truớc giờ phút lâm chung, ý muốn vãng sanh là được 
vãng sanh”. 


140 


Phần I: Vấn Đáp - Kiến Giải 





Tất cả bốn Kinh trên đều không phân biệt người nữ, kẻ 
khuyết tật hay hàng nhị thừa là không được vãng sanh, mà tất 
cả những ai đáp ứng điều kiện ấn định đều được vãng sanh. 
(Xin đọc Phần II-Điều kiện vãng sanh, sách nói trên). 

2- Trong bốn mươi tám đại nguyện của Phật A-di-đà, 
nguyện thứ tư là: “Chúng sanh trong mười phương thế giới 
sanh về cõi tôi (Cực Lạc) đều đầy đủ thân sắc vàng ròng, ba 
mươi hai tướng đại trượng phu đoan chánh, tịnh khiết, giống 
hệt nhau...”. Nhờ oai thần của nguyện này nên người nữ khi 
vãng sanh, đều biến thành nam tướng, kẻ khuyết tật đều đầy 
đủ sáu căn. 

3- Nhị thừa nói trên là Nhị thừa bảo thủ, không tin có 
chư Phật và 7jnh Độ mười phương, nên không hồi hướng 
phát nguyện vãng sanh, do vậy không được vãng sanh. 

Ngược lại, Nhị thừa không bảo thủ tin có chư Phật và 
Tịnh Độ mười phương, hồi hướng phát nguyện vãng sanh thì 
được vãng sanh. 

4- Thực tế thì: 

a. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Đức Thế Tôn đã thọ ký 
cho quốc mẫu Vi Đề Hy Hoàng thái hậu cùng năm trăm thị 
nữ vãng sanh Cực Lạc. Sách Thánh Hiển Lục ghi chép rất 
nhiều Ni chúng, Ưu-bà-di (cư sĩ nữ), đồng vãng sanh Cực 
Lạc. 

b- Kính Đại Thừa Vô Lượng Thọ nói: Cõi Cực Lạc có 
vô số Thanh văn (Thanh văn không bảo thủ). Dẫu cho mười 
phương. thế giới chúng sanh đều đắc thần thông như Ngài 
Mục-kiên-liên, dùng trọn cả cuộc đời mình, dốc cạn trí lực, 
hợp nhau tính toán số lượng Thánh chúng trong cõi Cực Lạc, 
thì những điều họ biết được chẳng băng nổi một phần ngàn 
vạn sô lượng, thánh chúng trong cõi ây (Cực Lạc). 

141 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Tóm lại, qua những chứng minh trên, bất luận những ai 
hễ đạt đủ điều kiện vãng sanh thì được vãng sanh, chứ không 
phân biệt là người nữ, kẻ khuyết tật hay hàng nhị thừa gì cả. 
Đức Phật A-di-đà bình đẳng tiếp dẫn bất cứ những ai niệm 
danh hiệu Ngài. (Xin xem và nghe DVD Tiếp dẫn vãng sanh 
băng cách nào?). 


44- Hỏi: Tội ngũ nghịch là gì, chịu hình phạt thế nào? 
Đáp: Tội ngũ nghịch là năm tội cực ác, trái với đạo lý: 

_ -Theo Kinh Tăng Nhất A-Hàm, đó là giết mẹ, giết cha, 
giêt A-la-hán, làm thân Phật ra máu, và phá hòa hợp Tăng. 

-Theo Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh Sở 5, đó 
là giêt cha mẹ, giêt A-la-hán, làm thân Phật ra máu, phá hòa 
hợp Tăng và phỉ báng Đại thừa. 

Người phạm vào năm tội này sẽ bị đọa vào địa ngục Vô 
gián. Đây là địa ngục ở tâng thứ tám của điạ ngục nóng. Vô 
gián có năm nghĩa: 

I- Sau khi chết, bị đoạ ngay vào ngục đó, mà không có 
gián cách (không qua giai đoạn trung âm thân). 

2- Chịu khô không gián đoạn. 

3- Trong vòng một kiếp, tương tục, không gián đoạn 
(thời gian chịu khô). 

4- Trong vòng một kiếp, thọ mạng không gián đoạn (chết 
đi sông lại liên tục). 
_ 5- Thân hình đây khắp địa ngục không xen hở (để thọ 
khô). 


142 


Phần I: Vấn Đáp - Kiến Giải 





Tội nhân bị gươm đao đâm chém, gậy gộc đánh đập, cối 
xay nghiền giã v.v... và v.v... Đau khổ vô cùng, mỗi ngày 
chết đi sống lại không biết bao lần mà kê. 

Thông thường nói kiếp là đại kiếp, mà: 

1 đại kiếp = 1 tỷ 344 triệu năm. 
Nếu nói tiểu kiếp thì: 
1 tiểu kiếp = 16 triệu 798 ngàn năm. 
1 ngày ở địa ngục bằng mây ngàn năm nhân gian. 

Mãn kiếp địa ngục, sanh Ngạ quỷ. Mãn kiếp Ngạ quý, 
sanh súc sanh, mãn kiếp súc sanh, sanh làm người hạ liệt. 
Một khi mất thân người, phải chịu khổ đau, trôi lăn trong ba 
đường ác, thời gian đài ôi là dài, tính không nỗi. 

Ba tội giết cha mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật ra máu, 
có thể chúng ta khó phạm. Nhưng còn hai tội phá hòa hợp 
Tăng và phỉ báng Đại thừa (chánh pháp) Phật tử chúng ta vì 
không hiểu, vô tình đã phạm quá nhiều, như chúng ta tu Tịnh 
Độ chê bai Thiền, người tu Thiền chê bai T?nh Đó, cả hai đều 
phạm tội phỉ báng chánh pháp, sa địa ngục Vô gián. Còn phá 
hòa hợp Tăng thì sao? 

-Vì muốn được lòng quí Thây, nên Phật tử đến Thầy A 
nói theo Thầy A, đến Thây B, nói theo Thầy B, lại nói thêm 
những lời không đúng sự thật (vì hoặc tự mình hiểu lầm, hoặc 
nghe kẻ xấu ác cố ý xuyên tạt). 

-Vì thiếu thiện cảm, hoặc oán hận, vì bị Thầy C la rầy, 
quở trách, khởi tâm thù hận, nên lỗi nhỏ của Thầy C liền 
phóng đại, tô màu, việc bé xé cho to, rêu rao, bêu xấu Thầy C 
với Phật tử và quý Thầy khác, lại còn phịa chuyện để quý 
Thầy khác không hài lòng về Thầy C. 


143 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Phần lớn quý Thầy trẻ bất hòa với nhau, nguyên nhân 
chánh đều do những lời thiếu cảnh giác của Phật tử. 

Hai tội lớn nói trên là nhân sa địa ngục Vô gián. Hãy 
thận trọng! 

Ngưỡng mong rằng hàng Phật tử chúng ta nghĩ đến sự 
khổ lâu dài, khủng khiếp của địa ngục Vô gián mà luôn gìn 
giữ, tránh tạo ác khẩu nghiệp. 

Nam-mô A-di-đà Phật. 


45- Hỏi: Người niệm Phật đạt Bắt niệm tự niệm có được 
chứng đắc gì chưa? Lợi ích thế nào? 
Đáp: 

I- Chưa chứng, chưa đắc gì cả, chỉ tạm gọi là nhập môn 
(vào cửa). 

2- Lợi ích: 

a. Liên tông Nhị Tổ Thiện Đạo đại sư, Bát Tổ Liên Trì 
đại sư và Hòa thượng Trí Tịnh đồng dạy: “Người niệm Phật 
phải đạt Niệm lực tương tục (Bất niệm tự niệm) mới đúng 
nghĩa chấp trì danh hiệu mà Đức Thế Tôn dạy trong Kinh A- 
di-đà. Nếu giữ trọn đời thì bảo đảm vãng sanh”. (Đường về 
Cực Lạc và Kệ niệm Phật của Hòa thượng Thích Trí Tịnh). 

b. Bước đầu này rất quan yếu. Có vào cửa mới vô được 
nhà, nếu không thì đời đời kiếp kiếp lang thang ngoài sân. 
Chư Tổ thường quở là niệm Phật ngoài da (chưa vô thịt, 
xương, tủy), mãi mãi trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Phải qua 
cửa ải Bất niệm tự niệm mới vào được thành “Niệm Phật 
Thành một khối, Nhất tâm bất loạn”. Ví như ngoài đời phải 
trúng tuyên nhập học trường Y khoa, mới có ngày thành tài 
bác sỹ được. 


144 


Phần I: Vấn Đáp - Kiến Giải 





c. Niệm Phật được nhiều hơn mà không hao hơi tổn 
khí, mỗi ngày tự niệm từ sáu vạn đến mười hai vạn câu, hiện 
đời tội diệt nhiều, phước sanh lớn, nên thân tâm thường an 
lạc, thanh thoát (không ưu bi sầu khổ, không bịnh tật), và 
trường thọ. Tương lai vãng sanh Thượng phẩm thượng sanh 
(Quán niệm môn-Tô Thiện Đạo), sớm trở về Ta-bà cứu độ 
chúng sanh. 

d. Thân tâm dần dần thanh tịnh (Kinh Niệm Phật Ba La 
Mật), tâm tịnh thì trí sáng. (Dần dần phá vô minh, dứt vọng 
tưởng, dừng vọng niệm, trừ phiền não, đẹp tham, sân, sỉ..., 
phá nhị chấp...). 

e. Có cơ hội, có đủ điều kiện, hành Bồ-tát hạnh là chia 
sẻ kinh nghiệm, giúp đở bạn sen đồng tu, đồng vãng sanh Cực 
Lạc, thành Phật độ chúng sanh. 


46- Hỏi: Bất niệm tự niệm và Vô niệm mà niệm là một hay 
khác? Nếu khác thì khác chỗ nào? 
Đáp: Khác, khác xa lắm. 
- Bất niệm tự niệm là bước đầu (vào cửa) Tịnh nghiệp, 
chưa chứng đắc øì cả, còn nghe tiếng niệm Phật (hữu tướng). 
- Vô niệm mà niệm là thành tựu Tịnh nghiệp, đắc Lý 
Nhất tâm bất loạn (Lý Niệm Phật Tam Muội), hoàn toàn 
không nghe tiếng niệm Phật (tức vẫn biết tự tánh đang niệm 
Phật mà không nghe tiếng, nên gọi là vô tướng). Trình độ này 
ngang với đại triệt đại ngộ, Minh tâm kiến tánh của Thiền 
tông, là đại Bồ-tát, sanh tử tự tại, vãng sanh sớm hay muộn, 
thời gian nào tùy theo ý muốn, đắc thần thông. 


145 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





47- Hói: Nguyện thứ I9 nói: “Lúc tôi thành Phật, thập 
phương chúng sanh phát Bồ-đề Tâm, tu các công đức, 
nguyện sanh về cối nưóc tôi, đến khi lâm chung, nếu tôi 
chẳng cùng đại chúng hiện trước người đó, thời tôi không 
thủ ngôi Chánh Giác”. Như vậy thì con phát Bồ-đề Tâm, 
thỉnh thoảng chủ nhật con đến chùa làm công quả, cúng 
dường Tam bảo, tụng Kinh, miệm Phật, bái sám gọt là íu 
công đức. Nếu công đức nhiều thì sanh vào phẩm vị cao, 
công đức ít thì vãng sanh ở phẩm vị thấp, phải không thưa 
Tháy? 


Đáp: Kinh A-di-đà nói: “Không thể lấy chút ít căn lành, 
phước đức, nhân duyên mà được sanh về cõi Cực Lạc”. Do 
vậy Cổ đức dạy: “Công đức nói ở nguyện thứ 19 là công đức 
rốt ráo, như bố thí phải là Bồ thí Ba-la-mật” (bố thí rốt ráo). 
Nên Nhị Tổ Thiện Đạo đại sư nói trong Quán Kinh Sở, đây là 
Tạp tu (cách nói trên), ngàn người tu chỉ có năm, ba người 
vãng sanh mà thôi. 

Vả lại, trong Kinh Đại Thừa Vô Lượng ThọTrang 
Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh (do Ngài Hạ Liên 
Cư hội tập) Nơi nguyện mười chín có thêm đoạn văn như sau: 
“Phụng hành sáu Ba-la-mật kiên cố bất thoái, nhất tâm 
niệm tôi, ngày đêm chẳng ngớt”. Điều này chứng tỏ rằng 
công đức nói trên phải là công đức rốt ráo (Ba-la-mật), đồng 
thời phải nhất tâm niệm Phật ngày đêm không gián đoạn 
mới chắc được vãng sanh. 

Tóm lại, sự hiểu biết về nguyện thứ mười chín (19) của 
người hỏi còn thiếu sót, nên quá sai lầm. Hãy thận trọng! 
Không khéo tự đánh mất phần vãng sanh, thật quá oan uống 
cho một đời tu hành của mình! 

Nam-mô A-di-đà Phát. 
146 


Phần I: Vấn Đáp - Kiến Giải 





48- Hỏi: Thường Tịch Quang là thế nào? 


Đáp: Đây là cảnh giới của Pháp Thân Phật an trụ. Thường là 
không thay đổi, không sanh, không diệt, tức Pháp Thân Phật. 
“Tịch” là xa la các phiền não, vọng nhiễm, tức là đức giải 
thoát của Phật. “Quang” là chiếu khắp cả mười phương tức là 
đức bát-nhã của Phật. Như thế, cõi Tịnh Độ này đủ cả ba đức 
quí báu của Phật là Thường, Tịch và Quang, cho nên gọi là 
“Thường Tịch Quang Tịnh Độ). 

Cảnh này không có hình sắc mà chỉ có chơn tâm. Vì bản 
thê chơn tâm, hay tánh viên giác “thường vắng lặng, chiếu soi 
và thanh tịnh” nên gọi là “Thường Tịch Quang Tịnh Độ”. 
Chư Phật khi đã chứng được cảnh giới này rồi, thì thân và độ 
(cõi nước, cảnh giới) không hai, song vì căn cứ theo ba loại 
mà tạm gọi là có thân có độ. Chứng đến chỗ này, nếu nói về 
thân, thì gọi là “Pháp Thân” còn nói về độ, thì gọi là “Thường 
Tịch Quang Tịnh Độ”. 


49- Hỏi: Thật Báo Trang Nghiêm là thế nào? 


Đáp: Hành giả trải qua ba vô số kiếp tích công lũy đức, do 
phước báo tu hành nhiều đời dồn chứa lại, làm trang nghiêm 
cảnh giới chân thật, nên gọi là “Thật Báo Trang Nghiêm Tịnh 
Độ”. Cảnh giới này, là chỗ ở của Báo thân Phật. 

Lời sớ Kinh Quán Vô Lượng Thọ có chép: “Pu tập chân 
thật, cảm đặng quả tốt đẹp, cho nên gọi là “Thật Báo Trang 
Nghiêm”. Bên Đại thừa Viên giáo thì nói cõi này là của các 
bậc Tam hiền (Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng). Đại 
thừa Biệt giáo thì nói đây là cối của các bậc từ Thập địa cho 
đến Đắng giác Bồ-tát. 


147 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





50- Hỏi: Phương Tiện Hữu Dư là thế nào? 

Đáp: Cảnh này không phải là cứu cánh rốt ráo, mà chỉ là 
phương tiện. Đây là cõi 77nh Đó của hàng Nhị Thừa. Các vị 
này tuy đã dứt được kiến hoặc và tư hoặc trong ba cõi (Dục 
giới, Sắc giới, Vô sắc giới), nhưng còn dư lại hai hoặc, là vô 
minh hoặc và trần sa hoặc chưa trừ được, nên gọi là “Hữu 
Dư”. Còn hữu dư tức là chưa phải hoàn toàn cứu cánh, nên 
gọi cõi này là “Phương Tiện Hữu Dư Tịnh Độ”. 


5I- Hỏi: Phàm Thánh Đông Cư là thế nào? 

Đáp: Đây là cõi Tịnh Độ của Đức Phật A-di-đà ở Tây 
Phương. Đã gọi là 77nh Đó, hay Cực Lạc, tất nhiên có đủ các 
đức thanh tịnh, trang nghiêm, không có bốn ác thú. Nhưng 
đây vì Phật, Bồ-tát và các Thượng thiện nhơn (Thánh) cùng 
sống chung với các chúng sanh mới vãng sanh, chưa chứng 
được quả Thánh (còn phàm) nên gọi là “Phàm Thánh Đồng 
Cư Độ”. 


52- Hỏi: Nói hào quang của Phật A-di-đà luôn chiếu khắp 
mười phương đê nhiêp thọ người niệm Phật, tại sao ta 
không tháy? 


Đáp: Vì vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, vô minh phiền 
não ngăn che, nên ta không thây. 

Thí dụ: Ánh sáng trăng ngày rằm (15) chiếu sáng cả bầu 
trời, nhưng chúng ta ở trong nhà không cảm nhận được sự 
sáng soi đó, do mái nhà (ví cho vô minh) đã ngăn che. 


33- Hỏi: Vậy, con hết thắc mắc. Nay kính xin Thầy nói rõ 
mười hai danh liệu Quang mình của Phật A-di-đà cùng sự 
lợt ích của những quang mình áy. 

148 


Phần I: Vấn Đáp - Kiến Giải 





Đáp: Đúc Phật A-di-đà, tức Phật Vô Lượng Thọ, còn có 
mười hai danh hiệu Quang như sau: 

1. Vô Lượng Quang Phật. 

Chữ Lượng nghĩa là hạn lượng, lượng có giới hạn. Ánh 

sáng của A-di-đà Phật chẳng có hạn lượng. Không giống chư 
Phật khác. Phật quang chỉ chiếu một hai Phật sát, chiếu trăm 
ngàn Phật sát thì có hạn lượng. Còn ánh sáng của A-di-đà 
Phật thì chẳng có hạn lượng, chiếu tận hư không biến pháp 
giới, không nơi nào, chỗ nào là không chiếu. Đây là vô lượng. 
Đương nhiên thâm ý đều là tượng trưng cho trí tuệ. Vô Lượng 
Quang cũng tức là nói rõ trí tuệ của Đức Phật A-di-đà là vô 
lượng. 

2. Vô Biên Quang Phật. 

Biên nghĩa là biên tế, giới hạn. Phật tâm bình đẳng, từ bi 
bình đẳng, lấy pháp bình đắng mà giáo hóa tất cả chúng sanh, 
khiến cho tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật. Ý nghĩa 
của Vô Biên Quang là chắng có bờ mé, chẳng có giới tuyến. 
Chư Phật Như Lai khác như Thích-ca Mâu-ni Phật giáo hóa 
chúng sanh. Thật ra chúng ta chứng quả là có đẳng cấp. Duy 
chỉ có độc nhất A-di-đà Phật là được bình đẳng thành tựu 
(không có đẳng cấp). 

Tứ quả tứ tướng của Tiểu thừa. Năm mươi mốt (51) giai 
cấp của Đại thừa hoàn toàn đều chẳng còn nữa. Phương pháp 
này của Ngài, quả báo này của Ngài là: “Một là tất cả, tất cả 
là một”. Cái này gọi là Vô biên tế quang. 

3. Vô Ngại Quang Phật. 

Ngại là chướng ngại; Vô Ngại nghĩa là quyết định chăng 
có chướng ngại. Chướng ngại từ đâu đến? Có phân biệt, có 
chấp trước thì có chướng ngại. Lìa tất cả phân biệt, chấp 


149 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





trước, tâm được tự tại, thì chăng có chướng ngại, trong tâm 
không có giới tuyến. Đây là Vô Ngại Quang. Nếu theo Thiền 
tông mà nói, thì đây là đạt đến chỗ cùng cực. 

Dù ở trong nhà, hoặc rừng sâu, dưới đáy biển, dưới lòng 
đất, tận hang sâu, nơi thành sắt địa ngục, thì quang minh của 
Phật A-di-đà vẫn chiếu đến, không gì ngăn ngại được. 

4. Vô Đăng Quang Phật. 

Vô Đăng đồng nghĩa với vô đối, tức không gì bằng được, 
không gì đương cự nồi, không gì sánh bằng nỗi, chính là dứt 
bặt đối đãi. Ý nghĩa danh hiệu Vô Đắng Quang Phật rất sâu 
xa như vậy. 

5. Trí Huệ Quang Phật. 

Khéo chiếu các pháp, phá trừ được vô minh nên gọi là 
Trí Huệ Quang. Phá trừ sạch tâm vô minh, nhơ bân của chúng 
sanh, ban cho chúng sanh cái lợi chân thật, nên quang minh 
của Phật A-di-đà được xưng tụng là tôn quý nhất trong các 
quang minh (quang trung cực tôn), là vua trong chư Phật 
(Phật trung chi vương). 

6. Thường Chiếu Quang Phật. 

Trong hết thảy thời, quang minh Phật chiếu khắp, chiếu 
chăng dứt, luôn soi sáng, làm lợi ích cho chúng sanh (tiếp dẫn 
chúng sanh niệm Phật), nên được gọi là Thường Chiếu 
Quang. 

7. Thanh Tịnh Quang Phật. 

Quang minh này rạng ngời, giúp lìa nhơ (ly cấu), lại còn 
tiêu trừ tham trược và tội câu (cấu diệt) của chúng sanh, nên 
gọi là Thanh Tịnh Quang. 

Phật A-di-đà còn gọi là Vô Lượng Thanh Tịnh Phật, và 
có mật hiệu là Thanh 'Tịnh Kim Cang. 


150 


Phần I: Vấn Đáp - Kiến Giải 





Do vậy, hai chữ “Thanh Tịnh” mang ý nghĩa rất sâu sắc. 

S. Hoan Hỷ Quang Phật. 

Quang minh này từ thiện căn vô sân của Phật sanh ra, trừ 
được tâm nóng giận, sanh ghét, khiến chúng sanh an vui, 
mừng rỡ, hoan hỷ, chẳng những sanh tâm hoan hỷ, mà họ còn 
sanh tín tâm, sanh nguyện tâm. Vì thế ánh sáng này được gọi 
là Hoan Hỷ Quang. 

09. Giải Thoát Quang Phật. 

Quang minh này giúp tiêu nghiệp, tiêu tội, khiến tất cả 
chúng sanh được đại tự tại. 

Giải Thoát Quang cũng được gọi là Việm Vương Quang 
và Vô Xưng Quang. 

10. An Ôn Quang Phật. 

Tịch tịnh thường diệu, quang minh mẫu nhiệm của Phật 
A-di-đà chiếu trọn khắp, khiến tất cả chúng sanh an ồn, khoái 
lạc, thoát khỏi các sanh diệt, nên gọi là An Ôn Quang. 

11. Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật. 

Quang minh Phật A-di-đà vượt hơn ánh sáng của nhật 
nguyệt ngàn vạn ức lần. 

Ánh sáng mặt trời có thể chiếu rọi hết thảy những thứ 
hữu tình, sanh trưởng thiên, địa, vạn vật, nhưng chẳng chiếu 
nổi thứ vô hình, chăng thê chiếu qua núi Thiết Vy, chăng thể 
khai minh cối lòng con người. 

Siêu nhật minh tam-muội chiếu cả mười phương không 
bến, không bờ, kế cả nơi tam giới, ngũ đạo, không đâu là 
chăng chiếu thấu suốt. Tam-muội đã như thế, huống hồ là 
quang minh của Phật A-di-đà. 

Vì vậy Ngài hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật. 

12. Bất Tư Nghì Quang Phật. 

151 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Quang minh chẳng nghĩ lường nổi, không diễn tả được, 
vượt ngoài mức tâm tưởng, ngôn ngữ của thế gian, nên được 
gọi là Bất Tư Nghì Quang. 

Đây là tông kết thần quang của Phật A-di-đà. 


54- Hỏi: Trong Kinh sám hối, lạy Pháp giới tạng thân A-di- 
đà Phật. Vậy Pháp giới tạng thân A-di-dà Phát là gì? 

Đáp: Pháp giới tạng thân A-di-đà Phật nghĩa là thân của Phật 
A-di-đà bao trùm khắp pháp giới. Nói rõ hơn, công đức của 
Phật A-di-đà bao gồm tất cả công đức của mười phương ba 
đời tất cả chư Phật. 

Kinh Vô Lượng Thọ nói: “Phật A-di-đà là vua trong tất 
cả chư Phật (Phật trung chi vương)”. 

Bởi vậy, niệm Phật A-di-đà là niệm mười phương ba đời 
tất cả chư Phật. Chỉ niệm Phật A-di-đà là đủ rồi, không cần 
phải niệm Phật nào khác nữa. 

Ở đây, không phải chúng ta phân biệt hay kỳ thị, mà ý 
muốn nhân mạnh rằng chỉ niệm chuyên nhất Phật A-di-đà để 
cho dễ nhất tâm, đó là mục đích của người tu Tịnh nghiệp. 
Còn như niệm nhiều vị Phật quá, hành giả sẽ bị phân tâm, 
tán loạn không nhất tâm được, đơn giản thế thôi! 


55- Hỏi: Trong Kinh A-di-đà yếu giải, Tổ thứ chín Ngấẫu 
Ích đại sư nói: “Mỗi tiếng niệm Phật của mình, tiễng nào 
mình cũng đã là Phật rồi”. Câu này thật khó hiểu ? 
Đáp: 

-Kinh dạy: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh” “Tất cả 
chúng sanh đều có trí tuệ, đức tướng Như Lai, nhưng vì bị 


152 


Phần I: Vấn Đáp - Kiến Giải 





vọng tưởng, phân biệt, chấp trước che lấp, nên Phật tánh 
không thê hiện bày”. 

-Lục Tổ Huệ Năng hỏi Thượng tọa Huệ Minh: “Hãy 
lăng lòng nghe ta hỏi, trong lúc không nghĩ thiện, không nghĩ 
ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng tọa Huệ Minh?”. 
Thượng tọa Huệ Minh liền ngộ. 

Vậy thì lắng lòng (không nghĩ thiện, không nghĩ ác) là 
dừng vọng niệm, dứt vọng tưởng, lúc đó Phật tánh hiện bày 
(thành Phật). 

Khi chú tâm niệm Phật, vọng niệm dừng, vọng tưởng 
dứt, Phật tánh hiện bày, nên nói: ` NAY mỗi tiếng niệm Phật, 
tiếng nào mình cũng đã là Phật rồi” có nghĩa là vậy. 


Niệm Phật Thành Phật 
Niệm Ma Thành Ma 
-o0o- 





153 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Tổ Sư Pháp Nhiên Thượng Nhân dạy: 
Không cần để ý đến vọng niệm, tán loạn... mà chỉ chuyên cần 
xưng danh hiệu. 
Nếu thường xưng danh hiệu thì do công đức của Phật danh, 
vọng niệm tự dừng, tán loạn tự yên, tam nghiệp (thân, khâu, 
ý) tự điêu hòa, nguyện tâm tự phát. 
Bởi thế: 
-Khi nguyện tâm còn yếu cũng Nam Mô A Di Đà 
Phật. 
-Khi tâm tán loạn nhiều cũng Nam Mô A Di Đà Phật. 
-Khi vọng niệm sinh khởi cũng Nam Mô A Di Đà 
Phật. 
-Khi thiện tâm phát sanh cũng Nam Mô A Di Đà 
Phật. 
-Khi bắt tịnh cũng Nam Mô A Di Đà Phật. 
-Khi thanh tịnh cũng Nam Mô A Di Đà Phật. 
-Khi tam tâm còn yếu cũng Nam Mô A Di Đà Phật. 
-Khi tam tâm đây đủ cũng Nam Mô A Di Đà Phật. 
-Khi tam tâm hiện khởi cũng Nam Mô A Di Đà Phật. 
-Khi tam tâm thành tựu cũng Nam Mô A Di Đà Phật. 
Đây là yếu quyết đưa đến nhập tâm, đạt Bất niệm tự 
niệm bảo đãm vãng sanh, xin ghi khắc vào tâm can chớ quên! 


-o0O- 


154 


Phần I: Vấn Đáp - Giải Nghi 


C- GLÁI NGHI 





1- Hỏi: Pháp niệm Phật cầu vãng sanh quá dễ tu, là con 
đường thẳng tắt vì diệu, thù thắng, viên đốn, mau chứng 
đắc như vậy, tại sao lắm người không tin, là thế nào, thưa 
Thây? 


Đáp: Trong Kinh A-đi-đà, Đức Thế Tôn dạy: “Đây là pháp 
khó tin” (Nan tín chi pháp). Vì giáo lý quá cao sâu, Đăng giác 
Bồ-tát cũng chỉ hiểu được một phân, chỉ chư Phật với chư 
Phật mới hiểu rõ hết. Do vì không hiểu sự thù thắng của pháp 
môn, lại thấy sao tu quá dễ, mau chứng mau đắc quá, các vị 
đâm ra nghi ngờ, không tin. Các vị cao đức thường bảo: 
Những vị không tin vào sự thù thắng của pháp môn Tịnh Độ 
là do rơi vào một trong những trường hợp sau: 

1. Thiếu thiện căn, phước đức, nhân duyên. 

2. Không có chủng tử 7jnh Độ, hoặc chủng tử còn quá yếu. 

3. Chủng tử khác, đã đến lúc chín mùi. 

4. Có chấp, Bảo thủ (Kiến thủ kiến). 

5. Tự ái, cống cao, ngã mạn. 

6. Căn tánh hạ liệt. 

+Pháp sư Tịnh Không nói: “A-xà-thế vương tử và năm 
trăm vị trưởng giả trong thời quá khứ đã từng cúng dường 
bốn trăm ức Như Lai. Thiện căn lớn như vậy, thế mà sau khi 
được nghe đức Thế Tôn thuyết Kinh A-đi-đà, quí vị này chỉ 
phát tâm sau này thành Phật giống như A-di-đà Phật mà 
thôi”. 

+ Kinh đã nói rằng hành giả Tịnh Độ là những người đã 
từng cúng dường, phụng sự ngàn ức Như Lai, nhân thiện căn 
chín mùi mới được như vậy. 

155 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





+Nhị Tổ Thiện Đạo đại sư cũng đã nói: “Người niệm 
Phật, tức là người quý, người diệu hảo, người bậc thượng 
thượng, người hiếm có, người tối thắng trong loài người”. 

+Pháp sư Tịnh Không đã từng nói: “Cư sĩ mà được vãng 
sanh, còn quí hơn Hòa thượng, phương trượng mà không 
được vãng sanh”. 

Hiểu như vậy, quí vị phải trân quí thiện căn quí báu của 
mình, không thể bỏ luống qua đời này một cách oan uống, mà 
phải chí tâm lão thật niệm Phật, quyết đời này vãng sanh 
Cực Lạc thành Phật, độ chúng sanh. 


2- Hỏi: Kinh A-di-đà đã nói rõ: “Chẳng khá thế nào lấy 
chút ít thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được sanh 
sang bên nước kia đâu!” Do đó, cự sĩ tại gia chúng con 
niệm Phát vài chục năm, có đủ thiện căn, phước đức, nhân 
duyên để vãng sanh, hay phải mấy chục năm khổ hạnh như 
quý Thầy mới có kỳ vọng? Kính xin Thây giải thích. 

Đáp: Không phải như vậy. Vì các lễ sau: 

1. Nhiều thiện căn, phước đức, nhân duyên. 

Kinh A-đï-đà có nói: “Chẳng khá thế nào lấy chút ít thiện 
căn, phước đức, nhân duyên mà được sanh sang bên nước kia 
đâu!”, nhưng rồi Phật còn nói câu kế tiếp như sau: “Xá lợi 
phất này! Nếu có thiện nam hay thiện nữ mà được nghe nói 
Phật A-di-đà, rồi nhớ ngay lấy danh hiệu của Ngài, niệm 
trong một ngày, hay là hai ngày, hay là ba ngày, hay là bốn 
ngày, hay là năm ngày, hay sáu ngày, hay bảy ngày, niệm kỳ 
cho thành nhất tâm không còn loạn tưởng, thì người ấy khi 
nào lâm chung, Phật A-di-đà và chư Thánh chúng hiện ra 
trước mặt. Người ấy lúc chết, tâm không điên đảo, tức là 
được sinh sang nước Cực Lạc của Phật A-di-đà”. 

156 


Phần I: Vấn Đáp - Giải Nghi 





Đoạn văn trước chỉ để mở đầu cho đoạn văn sau với nội 
dung quan trọng là niệm Phật cho đến “Nhất tâm không 
loạn”. Đây mới là điều kiện được vãng sanh. 

Hơn nữa trong A-di-đà Kinh yếu giải, Ngẫu Ích đại sư đã 
nói: “Người tu có đủ tín, nguyện, hạnh thì mỗi tiếng niệm 
Phật là cái nhân nhiều thiện căn, và là cái duyên nhiều 
phước đức”. Quán Kinh nói: “Vì niệm danh hiệu Phật, mà 
trong mỗi một niệm, diệt trừ tám mươi ức kiếp trọng tội sinh 
tử”. Nhị Tổ Thiện Đạo đại sư cũng nói: “Niệm một câu A-di- 
đà Phật, thì hưởng được tám mươi ức kiếp công đức vi diệu”, 
chính là ý nghĩa này. Nếu niệm Phật mà thiện căn và phước 
đức không lớn, nhiều, thì làm gì diệt được nhiều tội và hưởng 
được nhiều phước đức như thế? 

Trong Kinh A-đ¡-đà và Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật 
nói: Trước giờ phút lâm chung, người nào niệm danh hiệu 
đức Phật A-di-đà, thì được Ngài tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc. 
Vậy thì hành giả hằng ngày niệm danh hiệu Phật A-di-đà, 
mỗi câu là một nhân duyên để vãng sanh Cực Lạc rồi. 

Niệm một câu thôi mà thiện căn, phước đức, nhân duyên 
nhiều như thế. Hành giả mỗi ngày niệm vài ngàn câu, sáu vạn 
đến mười hai vạn câu (người đạt Bất niệm tự niệm) mà suốt 
đời niệm như vậy thì thiện căn, phước đức, nhân duyên nhiều 
biết bao nhiêu, không sao kể xiết. 

2. Thế nào là thiện nam hay thiện nữ? Trong A-đ-đà 
Kinh yếu giải, Ngẫu Ích đại sư nói: “Bất luận là hạng người 
nào, người xuất gia, người tại gia, người sang, người hèn, 
người trẻ, người trong sáu ngã: thiên, nhân, A-tu-la, súc sanh, 
ngạ quý, địa ngục, người trong bốn loại chúng sanh: noãn 
sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh... bất luận là hạng người 
nào, miễn là người ấy được nghe danh hiệu Phật A-di-đà, tức 

157 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





là cái quả “thiện căn” của người ấy trồng từ nhiều kiếp trước, 
nay đã thành, đã chín. Những người ấy dù có phạm tội ngũ 
nghịch, thập ác cũng đều được gọi là thiện”. Chứ không bắt 
buộc phải tu khô hạnh, hoặc phải tu lâu ngày, hay tu gì khác 
cả! 

3. Về điều kiện vãng sanh, các Kinh ấn định như sau: 

- Kinh A-đ¡i-đà: “Niệm Phật đến nhất tâm không loạn”. 

- Kinh Vô Lượng Thọ: “Niệm Phật mười niệm”. 

- Kinh Quán Vô Lượng Thọ: “Niệm Phật một niệm”. 

- Kinh Pháp Cổ: “Chỉ cần khởi ý muốn vãng sanh là 
được Phật A-di-đà tiếp dẫn vãng sanh”. 

Rõ ràng không có Kinh sách nào nói hành giả phải tu 
nhiều năm, hoặc phải tu khô hạnh mới được vãng sanh Cực 
Lạc như vậy đâu! (Xin đọc sách Niệm Phát đạt Bắt niệm tự 
niệm Bảo Đảm Vãng Sanh, phần II- Điều kiện vãng sanh). 

Xin chớ có nghi ngờ mà gây chướng ngại vãng sanh. 
Hãy dõng mãnh, tinh tấn, Lão thật niệm Phật, hầu sớm thành 
tựu Tịnh nghiệp theo đúng sở nguyện. 

Quyết Định Đời Này Vãng Sanh Cực Lạc, Thành Phật, Độ 
Chúng Sanh 
“Muốn, thì Được” 


3- Hỏi: Pháp niệm Phật đạt Bất niệm tự niệm, có phải là 
ngoài pháp môn Tịnh Độ không, thưa Thây? 

Đáp: Niệm Phật được niệm lực tương tục (Bất niệm tự niệm) 
bảo đảm vãng sanh, là chủ trương của chư Tổ và cao Tăng 
Tịnh Đó, thì làm sao ngoài pháp môn 7Tnh Đó được? Tôi xin 
chứng minh: 


158 


Phần I: Vấn Đáp - Giải Nghi 





1-Bất niệm tự niệm. 
a.Tổ thứ hai Tịnh Độ tông Thiện Đạo đại sư và Tổ thứ 
tám Tịnh Độ tông Liên Trì đại sư nói trong quyền “Đường về 
Cực Lạc” của Hòa thượng Thích Trí Tịnh (trang 136-137). 
b.Hòa thượng Thích Trí Tịnh nói trong “Kệ niệm Phật” 
(trang 15 và 25). 
c.Hòa thượng Thích Thiền Tâm nói trong “Niệm Phật 
Thập Yếu” (trang 254) 
d.Hòa thượng Quảng Khâm nói trong “Cẩm nang tu 
đạo” (trang 75) và trong “Lắng nghe tiếng hát sông Hằng” 
(trang 87). 
e.Đại sư Diệu Không nói trong “Bốn mươi tám pháp 
niệm Phật” (Niệm Phật chỉ nam trang I 15-116). 
g.Đại sư Hám Sơn nói trong “Mộng Du Tập” (Niệm 
Phật chỉ nam trang 63). 
h.Ngài Tịnh Sĩ nói trong “Con đường Tây Phương” 
(trang 32-33). 
2- Vô niệm mà niệm.(Bước sau cùng của Bất niệm tự 
niệm) 
Tổ thứ mười ba Ấn Quang đại sư nói trong “Ân Quang 
Đại Sư Gia Ngôn Lục” (trang 177-178). 
Tôi vững tin lời dạy của chư Tổ, cao Tăng thạc đức Tịnh 
Đó không bao g1ờ sai cả. 


4- Hỏi: Bắt niệm tự niệm, nó niệm hoài, mình muốn ngưng, 
nó không ngưng. Mình là chủ, điều khiển không được nó, 
nó là tớ mà tự tung tự tác như vậy, nó quậy mấu, sẽ làm hư 
mình, phải vậy không, thưa Thây? 


159 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Đáp: 

7- Tịnh Độ tông không có dùng từ “chủ, tớ”, chỉ có 
Thiền tông dùng từ “chủ, khách”. Chủ là bản lai điện mục, 
khách (tớ) là lục trần (ở đây là lục căn). Bản lai diện mục mà 
Thiền tông nói, chính là Phật tánh (tự tánh) của Tịnh Độ tông. 
Bất niệm tự niệm là tự tánh tự niệm, nói theo Thiền tông là 
chủ niệm, chứ không phải là tớ niệm! (Nội dung câu hỏi đã có 
sự lộn lạo rồi). “Mình muốn nó ngưng”, “mình” ở đây là gì? 
Là ý thức phải không? Ý thức là căn, sao gọi là chủ được? 
(Đây là sự nhằm lẫn thứ hai). Cả hai ý này đều hai lần lộn lạo, 
cho nên lập luận trong câu hỏi trên hoàn toàn không đúng. 

2- “Nó quậy mãi, sẽ làm hư mình”. 

Không phải vậy. Trái lại, “Nó” giúp ta mau thành Phật. 
Tôi xin chứng minh 

- Hòa thượng Tuyên Hóa, Tổ sư Thiền có nói: 

“Bạn niệm một tiếng Phật thì trong tâm bạn có một vị 
Phật, bạn niệm mười tiếng Phật thì có mười vị Phật, niệm 
trăm tiếng, ngàn tiếng, vạn tiếng, niệm càng nhiều càng nhanh 
thành Phật. 

Niệm Phật chính là trở về với Phật, trở về với tâm của 
chính mình. Niệm Phật chính là hòa Phật và mình làm mội. 
Bạn niệm Phật thì Phật niệm lại bạn, kết quả ngay lúc đó bạn 
là Phật rồi”. 

- Trong A-đi-đà Kinh Yếu Giải, Liên tông Cửu Tổ 
Ngẫu Ích đại sư nói: “A-di-đà Phật là một danh hiệu lớn lao, 
gộm có vạn công đức. Niệm danh hiệu ấy để dời công đức 
đến với mình, thì công đức nào cũng phải đến hết”. 

Tổ còn nói:““Mỗi tiếng niệm Phật của mình, tiếng nào 
mình cũng đã là Phật rồi”. 


160 


Phần I: Vấn Đáp - Giải Nghi 





Đối với những liên hữu đã đạt Bất niệm tự niệm, tự 
cảm nhận được an lạc, thanh thoát, hiểu rõ sự vi diệu của 
pháp tu, thì mới nhận thức rõ công đức bất khả tư nghì của 
Thánh hiệu A-di-đà. 

Ngưỡng mong quí vị dõng mãnh, tinh tấn tiễn tu để 
sớm đạt thành sở nguyện. 

Nam-mô A-di-đà Phát. 


$- Hỏi: Niệm Phật phải niệm ra tiếng, niệm thâm là tà 
niệm, có phải vậy không, thưa Tháy? 
Đáp: Pháp niệm Phật, niệm thầm không ra tiếng đã được chư 
Tô Tịnh độ đề xướng. Đên thời hiện đại, cách niệm này lại 
được chư đại sư thạc đức 77nh Đó đông khuyên khích hành 
giả. Việc này được minh chứng qua các sách như sau: 

- Lời khế cơ (Pháp sư Tịnh Không). 

- Câm Nang Tu Đạo (Hòa thượng Quảng Khâm). 

- Niệm Phật Thập Yếu (Hòa thuợng Thích Thiền Tâm). 

- Pháp Môn Dễ Tu, Dễ Chứng, Hợp Thời Cơ (Hòa 
thượng Thích Trường Lạc). 

vn Pháp môn Tịnh Độ Thù thắng (Hòa thượng Thích Hân 

Hiên). 

- Bốn mươi tám pháp niệm Phật (Hòa thượng Thích Tịnh 
Lạc). 

- Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyên Tập (Lão cư sĩ Lý 
Bỉnh Nam). 

- Con đường Tây Phương (Tĩnh Sĩ). 

sa 0Ý VN 
Chư Tỏ, chư đại sư thạc đức T?nh Độ đồng dạy niệm 


thầm, thì không thể nói niệm thầm là tà niệm được. 
161 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Vả lại nên biết rằng người xưa nói: “Chánh nhân nói tà 
pháp. tà pháp thành chánh pháp. Tà nhân nói chánh pháp, 
chánh pháp thành tà pháp”. Vậy thì chánh, tà không ở nơi 
pháp mà là do con người. Các pháp luôn luôn bình đẳng, như 
như bất động, là vậy (như thị), không chánh không tà. Chánh 
tà là do vọng tâm phân biệt của chúng sanh điên đảo mà ra. 

Tóm lại, nếu chúng ta chân chánh hành trì, thì niệm 
thầm hay niệm cách nào khác cũng đều là chánh niệm cả. 


6- Hỏi: Xe không người lái mà xe tự chạy là xe bắt bình 
thường. Người không niệm mà nó tự niệm là người điên, 
phải vậy không, thưa Thây? 
Đáp: 

I- Xe không người lái mà xe tự chạy là xe bất bình 
thường. 

Không phải vậy! Tôi xin đưa ra những thí dụ sau: 

a. Thuở xưa, cụ Phan Thanh Giản công du Pháp quốc 
về, tâu lên vua Tự Đức rằng ở Pháp đèn không dầu mà cháy, 
xe không ngựa kéo mà chạy. 

b. Ngày nay có phải: 

- Máy bay không người lái mà bay thám thính ở các 
nước xa xôi? 

- Tàu ngầm (xe lửa chạy dưới mặt đất như métro) 
không người lái mà vẫn đưa rước hành khách từ trạm này đến 
trạm khác? 

- Bom không người hướng dẫn mà tự động lao vào 
mục tiêu? 

- Máy truyền hình và máy thu thanh không người mở 
máy mà tự hát, tự tắt? 


162 


Phần I: Vấn Đáp - Giải Nghi 





- Cửa chợ, cửa tiệm ăn không có người mở, đóng, 
nhưng khi mình đến nó tự mở ra, mình qua khỏi, nó tự đóng 
lại? 

- Vòi nước mình không mở mà nó chảy cho mình rửa 
tay, rửa mặt, xong mình không tắt mà nó tự ngưng chảy? 

- Đèn xanh, đèn đỏ ở các ngã tư đường không aI mở, 
tắt thế mà nó có thể tự mở, tắt (mở đèn xanh, tắt đèn đỏ) điều 
hành lưu thông một cách nhịp nhàng?. 

Vân vân và vân vân... (kế sao cho xiết những chuyện 
như vậy!). 

Những việc kê trên đều là sự thật mà vua Tự Đức, các 
đại thần trong triều đình cùng bần cố nông ở vùng biên địa 
vẫn không tin, đó là ý riêng của họ. 

Thật tình mà nói, những chữ “không” nói trên, chắng 
phải là không ngơ, mà là có một cách tình vi, nhưng vì ta 
thiếu sự nhạy bén nên không biết đó thôi! 

2- Người không niệm mà nó tự niệm là người điên. 

Không phải vậy, tôi xin chứng minh: 

Bất niệm tự niệm hay vô niệm mà niệm là kết quả 
công phu đắc lực của hành giả Tịnh nghiệp, trường kỳ hành 
trì đúng sự chỉ dạy của Nhị Tổ Thiện Đạo đại sư, Bát Tổ Liên 
Trì đại sư, Thập tam Tổ Ấn Quang đại sư, Quảng Khâm đại 
sư, Hám Sơn đại sư, Diệu Không đại sư, Đại lão Hòa thượng 
Trí Tịnh, Hòa thượng Thiền Tâm... Như vậy, sao nói là 
người điên được chứ? (Xin đọc câu đáp 3C ghi trên). 

Bản thân tôi đạt Bất niệm tự niệm hơn sáu năm qua, và 
hằng trăm vị khác nhập Bất niệm tự niệm trước và sau tôi, 
đến giờ này chúng tôi cảm nhận mình ngày càng an lạc, thanh 
thoát, sáng suốt hơn. Vậy thì, không có thê nói là điên được! 


163 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Tóm lại, không phải vậy, quan niệm hỏi trên hoàn 
toàn không đúng. 


7- Hỏi: Những người đạt Bắt niệm tự niệm, niệm đó là ma 
nhập, ma dựa, ma miệm chứ không phát mình niệm. Điều 
này có phải không, thưa Thấy? 


Đáp: Người hỏi câu này là người chưa đạt đến Bất niệm tự 
niệm. Nếu đã đạt thì tự biết rồi, còn hỏi làm chi? Hoặc người 
này hỏi thay người chưa đạt Bất niệm tự niệm để mong làm 
sáng tỏ vấn đề chăng? 

Thông thường người bị ma dựa, ma nhập, tinh thần bất 
bình thường, vui buồn lẫn lộn không chừng, nóng nảy, cộc 
căn, thô lỗ, u mê, đôi khi mắt cả nhân tính. 

Riêng tôi từ khi đạt đến bước Bắt niệm tự niệm tới giờ, 
tôi cảm nhận được là thân tâm tôi an lạc, thanh thoát, sáng 
suốt hơn bao giờ hết. Nếu nói rõ hơn, hóa ra tôi lại khoe 
khoang, thì không tốt, xin chỉ vắn tắt vậy thôi! Thế nên tôi cả 
quyết với quí vị là tôi không bị ma dựa, ma nhập. Những vị 
đã đạt Bất niệm tự niệm chắc chắn đồng có cảm nhận và suy 
nghĩ như tôi. 

Kính xin quí vị hãy an tâm, tỉnh tấn dõng mãnh huân 
trưởng mức Nhập tâm, mức Bất niệm tự niệm sâu, đề tiến đến 
Nhất tâm bắt loạn. 


8- Hỏi: Mình không niệm mà nó niệm suốt ngày đêm, vậy 
là tâu hỏa nhập ma rồi Như vậy có đúng không, thưa 
Tháy? 


Đáp: Người tu Thiền có thể bị “tâu hỏa nhập ma”. Tôi chưa 
từng thây, chưa từng nghe người tu niệm Phật nào bị tâu hỏa 
nhập ma cả. Trên lý thì tuyệt đôi không, vì những lẽ sau: 

164 


Phần I: Vấn Đáp - Giải Nghi 





I- Người xưa nói: “Trong nhà có tiểu nhân, ngoài cửa 
tiêu nhân đên. Trong nhà có quân tử, ngoài cửa quân tử đên 
(ý nói chiêu cảm)”. 

2- Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị: 

“[rong tâm có ma, người sợ ma. Trong tâm không có 
ma, thì ma sợ người”. 

Hòa thượng còn nói: “Bạn niệm một tiếng Phật thì trong 
tâm bạn có một vị Phật, bạn niệm mười tiêng Phật thì có 
mười vị Phật, niệm trăm tiêng, ngàn tiêng, vạn tiêng, niệm 
càng nhiêu, càng nhanh thành Phật. 

Niệm Phật chính là trở về với Phật, trở về với tâm của 
chính mình. Niệm Phật chính là hòa Phật và mình làm một. 
Bạn niệm Phật thì Phật niệm lại bạn, kêt quả ngay lúc đó bạn 
là Phật rôi”. 

3- Trong A-di-đà Kinh yếu giải, Liên tông Cửu Tổ Ngẫu 
Ích đại sư nói: “Mỗi tiếng niệm Phật của mình, tiếng nào 
mình cũng đã là Phật rôi”. 

4- Kinh nói: Khi ta phát ra tiếng niệm Phật, hào quang 
Phật chiêu ra xa bôn mươi dặm, ma phải tránh xa. 

5- Nhị Tổ Thiện Đạo đại sư, khi niệm một câu Phật hiệu, 
từ miệng phóng ra một luông hào quang. 

6- Ngũ Tổ Thiếu Khang đại sư, khi niệm một câu Phật 
hiệu, từ miệng Ngài phóng ra một hóa Phật. 

7- Kinh Thập Vãng Sanh A-di-đà Phát Quốc nói: “Nếu 
có người niệm A- di-đà Phật, thì Phật A-di-đà sai hai mươi 
lăm vị Bô- tát trong đó có Quán Thê Am, Đại Thê Chí, Văn 
Thù, Phô Hiên Bô-tát... ủng hộ hành giả, dù đi, đứng, năm 


165 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





hay ngôi, dù ngày hay đêm, trong hết thảy thời, hết thảy nơi 
chăng cho ác quỷ, ác thần được thừa dịp làm hại”. 


8- Kính Xưng Tán Tịnh độ Phát Nhiếp Thọ nói: “Người 
niệm Phật được vô sô chư Phật trong mười phương hộ niệm”. 

9- Báf-chụu Tam-muội Kinh nói: “Người niệm Phật một 
ngày một vạn (10.000) câu trở lên, được Đức Phật A-di-đà và 
chư Thánh chúng Cực Lạc thường đên hộ niệm”. 

Dựa trên chín điều minh chứng nêu trên, thì làm gì có 
chuyện người niệm Phật bị ma dựa, ma nhập hay tâu hỏa 
nhập ma? 


9- Hỏi: Bạch thấy, Pháp Bất niệm tự niệm bảo đảm vãng 
sanh, ý trì là một pháp tu mới mẻ, do vài thây mới đặt ra 
mắy năm nay thôi. Có phải vậy không? 
Đáp: Từ “mẫy năm” này, quá tối nghĩa, ý của bạn có phải là 
năm, ba năm không? Dù sao tôi cũng xin góp ý để làm sáng 
tỏ vấn đề: 

I- Nhóm từ “Niệm lực tương tục” là do Nhị Tổ Thiện 
Đạo đại sư (613-682) và Bát Tổ Vân Thê (Liên Trì) đại sư 
(1535-1618) đề cập đến (Đường Về Cực Lạc, trang 136-137- 
Hòa thượng Thích Trí Tịnh, xuất bản năm 1995). 

2- Nhóm từ “Bất niệm tự niệm” được Hòa thượng Thích 
Trí Tịnh giảng tại chùa Vạn Đức năm 1956 (Kệ niệm Phát, 
trang 15-25); Hòa thượng Thích Thiền Tâm viết trong Niệm 
Phật thập yếu, trang 254, xuất bản năm 1991; Liên Tông Cửu 
Tổ Ngấu Ích đại sư (1599-1655) đề cập đến (Đường Về Cực 
Lạc, trang 190- Hòa thượng Thích Trí Tịnh, xuất bản năm 
1995). 


166 


Phần I: Vấn Đáp - Giải Nghi 





3- Pháp ý trì được lão cư sĩ Lý Binh Nam viết trong 
quyền “Tuyết Hư lão nhân Tịnh-độ tuyển tập” trang 71, xuất 
bản năm 2004. 

Tóm lại: 

- Nhóm từ “Niệm lực tương tục” đã có từ thế kỷ thứ 
VII (7) đến nay được mười bốn (14) thế kỷ qua, tức 1400 năm 
TỒI. 

- Nhóm từ “Bất niệm tự niệm” có từ năm 1956 đến nay 
được năm mươi lăm (55) năm rồi. 

- Pháp ý trì được biết từ năm 2004, tính ra trên bảy năm 
rồi (đây là căn cứ vào ngày sách được xuất bản, chứ thực ra, 
không rõ nó có tự bao ø1ò). 

Sở đĩ tôi trình bày rõ ràng như trên, để chứng minh rằng 
pháp ý trì đạt Bất niệm tự niệm, bảo đảm vãng sanh mà tôi 
đang hành trì. Đồng thời SÓp ý để quí vị đồng tu đã và đang 
hạ thủ công phu có kết quả tốt, không phải do tôi mới sáng 
tạo, mà chỉ là thực hành lời chỉ dạy (y giáo phụng hành) từ 
xưa của chư Tổ, chư cao Tăng, thạc đức 77nh Đó mà thôi. 

Nam-mô A-di-đà Phát. 


10- Hỏi: Kính bạch Thây, con niệm Phật lâu rỗi, sao vẫn 
chưa tháy Phát quang? 


Đáp: Nhân nào quả nấy, trồng dưa được đưa, trồng đậu được 
đậu. Trồng dưa mà muốn được đậu, hay ngược lại trồng đậu 
mà muốn được dưa, làm gì có việc trái ngược như vậy, phải 
không? 

Cũng vậy, người tu quán, kết quả sẽ thấy hình tướng hay 
hào quang của Phật. Người tu xưng danh, thì sẽ nghe danh 
hiệu Phật, mới hợp lý nhân quả phải không? Liên hữu trì danh 


167 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





hiệu Phật, đạt Bắt niệm tự niệm tôi, suốt ngày nghe danh hiệu 
Phật là quá quí rồi, còn mong muốn thấy Phật quang để làm 
gì? Không có việc trái ngược như vậy! 


11- Hỏi: Con đạt Bất niệm tự niệm từ lâu rồi, sao không 
thấy Đức Phật ấn chứng cho con? 
Đáp: Không hắn vậy, tôi xin góp ý như sau: 

Trong pháp của Thiền tông, sư phụ có ấn chứng cho đệ 
tử. Còn Tịnh Độ tông, tôi chưa hề nghe Phật hay Tổ ấn chứng 
cho một hành giả tu Tịnh nghiệp nào cả. Có chăng là các vị 
Tổ thấy Phật và chư Bồ-tát hiện tướng mách bảo ngày giờ 
vãng sanh. Đặc biệt Sơ Tổ Huệ Viễn trong mười năm, đã ba 
lần thấy Phật và Thánh chúng, song trầm hậu Ngài không nói 
Ta. 

Chúng ta bắt đầu niệm Phật, liền có một bông sen mọc ở 
ao thất bảo, đây là một hiện tượng ấn chứng rồi đó! 

Một lần niệm A Di Đà Phật là một lần: 

- Cầu cứu Phật A-di-đà tiếp dẫn chúng ta. 
- Gieo trồng, nuôi lớn hạt giống Phật nơi tạng thức. 
- Đánh thức ông Phật nơi Tự tánh (Phật tánh). 

Nhờ kiên trì công phu đắc lực lâu ngày, chúng ta đạt Bất 
niệm tự niệm là tự tánh tự nệm Phật cho chúng ta nghe, mỗi 
ngày từ sáu mươi ngàn đến một trăm hai mươi ngàn lần. Đây 
là sự ấn chứng mạnh mẽ, hùng hồn, lớn lao nhất, sao liên hữu 
không chịu cảm nhận mà còn mong chờ viễn vông chứ? 

Hơn nữa, nếu liên hữu đừng hướng ngoại vọng cầu, mà 
quay vào nội tâm, lắng lòng nghe tiếng niệm Phật của Tự 
tánh, quí liên hữu sẽ cảm nhận được âm thanh thanh lương, vi 
diệu không tài nào diễn tả được. Chính “nó” đã chuyển hóa 


168 


Phần I: Vấn Đáp - Giải Nghi 





thân tâm liên hữu dần dần thanh tịnh mà liên hữu nào có hay 
biết (Kinh Miệm Phật Ba La Mật). Như vậy còn hơn ấn chứng 
suông nữa, phải không? 

Xin liên hữu hãy định tâm kiểm nghiệm lại, sẽ nhận rõ 
sự thật hy hữu này. 


12- Hỏi: Con ngôi tịnh tọa lắng lòng nghe tiếng niệm Phật 
từ Tự tánh phát ra khoảng bốn mươi lăm phút, cố gắng 
ngôi lâu lắm là sáu mươi phút, tê chân quá chịu không nổi. 
Như vậy làm sao nhập định để đạt Nhất tâm bất loạn, thưa 
Thây? 

Đáp: Liên hữu nên kiểm lại xem tư thế ngồi có đúng chưa? 
Cố gắng chịu đau một chút, dần dần sẽ quen. 

Nên hiểu, trong không loạn động, ngoài không nhiễm ô ô, 
là định. Không do ngôi lầu mà đạt định, con cóc ngồi không 
năm, có đạt định đâu? 

Hành giả 77nh Đó không đặt nặng việc nhập định mà 
quan trọng ở chỗ nhất tâm. 

Đành rằng định và nhất tâm có liên quan mật thiết với 
nhau, nhưng đối với hành giả Tjnh Độ thì cứ một mực hành 
trì miên mật, niệm Phật thật nhiều, không xen tạp, không gián 
đoạn, thời gian sẽ đạt nệm Phật thành một khối (Bất niệm tự 


niệm sâu), rôi đến Nhất tâm bất loạn, lúc này đương nhiên 
đặc định. 


13- Hỏi: Y cứ vào đâu mà Thây nói người niệm Phật đạt 
Bát niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh ? 


Đáp: Kính xin trình bày như sau: 


169 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





I.Y cứ vào các Kinh Phật đã thuyết: Vì người đạt Bất 
niệm tự niệm, Tự tánh tự niệm Phật suốt thời gian (24/24) bất 
luận tình huống nào, đáp ứng được điều kiện vãng sanh. Điều 
này được ấn định trong Kinh A-đ¡-đà, Kinh Quán Vô Lượng 
Thọ, Kinh Vô lượng Thọ, và Kinh Pháp Cổ, nên nói là bảo 
đảm được vãng sanh. 

2. Căn cứ vào lời dạy của chư Tổ và các cao Tăng thạc 
đức Tịnh Đó như sau: 

a. Tổ thứ hai Tịnh Độ tông Thiện Đạo đại sư và Tổ thứ 
tám Tịnh Độ tông Liên Trì đại sư nói trong quyền “Đường về 
Cực Lạc”của Hòa thượng Thích Trí Tịnh (trang 136-137). 

b. Hòa thượng Thích Trí Tịnh nói trong “Kệ niệm 
Phật” (trang 15 và trang 25). 

c. Tổ thứ chín Ngẫu Ích đại sư nói trong “gấu Ích Đại 
Sw Pháp Ngữ 7” (trang 24). 

d. Tổ thứ hai Tịnh Độ tông Thiện Đạo đại sư nói trong 
“Quán Niệm môn ” (Tuyển trạch bồn nguyện niệm Phát Táp, 
trang 59). 

3. Căn cứ vào sự kiện thực tế (cận tử nghiệp) như sau: 

- Kinh sách nói: Con người tái sanh về đâu là do một 
niệm cuối cùng (cận tử nghiệp) quyết định, qua ba câu 
chuyện sau: 

+Một phụ nữ khi qua sông, lỡ tay đánh rơi con xuống 
sông. Bà mãi miết lặn hụp tìm cứu con, nên bị nước cuốn chết 
chìm. Do một niệm thiện cuối cùng, bà được sanh về cõi 
Trời. 

+ Một vị Tăng, giờ phút cuối cùng khởi một niệm bất 
thiện, nên bị sanh vào đường ác. 


170 


Phần I: Vấn Đáp - Giải Nghi 





+ Một Tỳ kheo hỏi Đức Thế Tôn: “Bạch Đức Thế 
Tôn, có phải người tu thập thiện được sanh về cõi trời 
không?”. 

Đức Thế Tôn dạy: “Không hắn vậy, do niệm cuối 
cùng quyết định” nghĩa là do cận tử nghiệp quyết định. 

- Cân tử nghiệp. Cận tử nghiệp từ đâu mà có? Do sự 
tích lũy chủng tử nghiệp nhiều đời, nhiều kiếp. Khi chủng tử 
nghiệp thiện hay ác chín mùi (mạnh nhất) nó tự khởi hiện 
hành đưa ta đi tái sanh. Người xưa thường nói: “Chủ nợ nào 
mạnh sẽ kéo ta đi trước”. Hành giả vãng sanh 77nh độ cũng 
không ngoài định luật này. 

+ Niệm Phật có rất nhiều lợi ích, trên khía cạnh cận 
tử nghiệp thì: 

- Công đức một câu danh hiệu dẹp trừ muôn vọng 
niệm (bất thiện). Trường hợp chủng tử hữu lậu còn ít và yếu, 
sẽ không đủ khả năng khởi hiện hành trước giờ lâm chung. 

- Trong lúc đó chủng tử Phật hiệu được huân trưởng 
ngày càng nhiều, lớn mạnh hơn, đè bẹp chủng tử hữu lậu, 
mà tự do khởi hiện hành (niệm Phật) đê được Phật A-di-đà 
tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc. Đây là trường hợp hành giả chưa 
đạt Bất niệm tự niệm. 

Tóm lại, hành giả niệm Phật đã đạt Bất niệm tự niệm, 
bất luận tình huống nào, Tự tánh tự niệm suốt thời gian 
(24/24). nên sát na cuối cùng trước giờ phút lâm chung chắc 
chắn hành giả có niệm Phật. Do vậy bảo đảm được vãng sanh. 
Vì đáp ứng điều kiện vãng sanh ấn định trong các Kinh, lời 
dạy của chư Tổ, cao Tăng thạc đức 77nh Đó, và cận tử nghiệp 
như đã minh chứng trên. 


171 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





14- Hỏi: Kinh nói từ Thập tín trở lên phải tu hat đại Â tăng 
kỳ kiêp (vô sô kiếp) mới đạt giai vị Bát địa Bô-tát (Bát động 
địa Bô-tát) đặc Tam bắt thoái (VỊ bắt thoái, Hạnh bát thoái 
và Niệm bắt thoái). Kinh A-di-đà lạt nói: “Này Xá lợi phát! 
Những chúng sanh sanh về Cực Lạc là hàng A-bệ-bqt-trí”. 
A-bệ-bạ-trí là Bát thoái chuyên. Vậy hat Kinh đó có trái 
ngược nhau không? 
Đáp: Không trái ngược nhau. Kinh trước nói bất thoái về địa 
vị tu hành. Kinh A- di- đà nói bất thoái về nơi chốn (xứ bất 
thoái). Người sanh về Tây phương 7jnh Đó, nơi đây không có 
năm thoái duyên nên không bị lùi sụt. 
Năm thoái duyên đó là: 
L) Yêu mệnh và lắm bệnh. 
2) Có người nữ và sáu trần gây ô nhiễm. 
3) Giao du với người làm ác, tức là gặp ác trí thức. 
4) Có tâm bắt thiện (tâm ác). 
5) Thường không gặp Phật. 
Ở Cực Lạc không có năm thoái duyên nầy, cho nên 
chúng sanh ở đây đều được bắt thoái. 


15- Hỏi: Quán Kinh dạy hành giá tu tam phước. Quý T hây 
cũng khuyến khích Phật tử tu tam phước. Vậy tu tam 
phước có bảo đảm vãng sanh không? 

Đáp: Theo Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ: Tam phước là tán thiện, 
tu mười ba (13) phép quán mới là định thiện. Quán Kinh Sớ 
quyền bốn nói rằng công hạnh có hai: Chánh và tạp. Tam 
phước thuộc tạp hạnh, mà Nhị Tổ Thiện Đạo đại sư nói: 


172 


Phần I: Vấn Đáp - Giải Nghi 





“Người tu tạp hạnh, ngàn người tu chỉ có năm ba người vãng 
sanh”. 

“Tam phước” do đức Thế Tôn dạy trong Kinh Quán Vô 
Lượng Thọ, nhưng cuối Kinh, Ngài lại phó chúc niệm Phật A- 
di-đà, đâu có phó chúc tu quán hay tu tam phước đâu? Vậy thì 
cái nào chánh yếu? Có phải là niệm Phật A-di-đà mới là 
chánh yếu không? 

Trên đây chỉ là phân tách rõ hai hạnh chánh và phụ mà 
thôi, không có nghĩa là bài bác gì cả. Nếu đủ điều kiện, tu 
được lục độ vạn hạnh thì càng tốt. Bằng như có những liên 
hữu sức khỏe kém (đang đau ốm, bệnh hoạn) và những vị cao 
niên (lớn tuổi), trễ quá rồi, thời gian không cho phép đi lòng 
vòng nữa, hãy dõng mãnh, nỗ lực Lão thật niệm Phật hầu 
vãng sanh Cực Lạc, thành Phật độ chúng sanh. 


16- Hỏi: Thây nói tam phước là nghiệp phụ, nhưng con 
K2 trong tam phước, phước đầu tiên là “hiếu dưỡng phụ 
mâu” đây là hạnh tối w quan trọng. Cổ đức dạy: “Bách 
hạnh hiếu vì tiên”, “cha mẹ là thế gian phước điền bậc 
nhất” Do vậy con nghĩ, là con người, tu bất kỳ tông phái 
nào vẫn phải hành hạnh hiếu làm đầu. Bất hiễu tử là 
ngang hàng cẩm thú rỗi, đâu xứng đáng là con người bình 
thường nữa, chớ nói chỉ đến người tu. Hiểu vậy, nhưng con 
vẫn chưa rõ làm thế nào cho hoàn hảo hạnh hiễu. Kính xin 


Thây từ bì khai thị cho con! 
Đáp: Kính cám ơn liên hữu có câu hỏi rất hay, tôi xin góp ý: 
I- Đứng trên cương vị người chuyên tu Chánh hạnh, 


chánh định nghiệp mà nói, thì tam phước là nghiệp phụ. Ở 
đây, là vạch lối, chỉ đường tắt cho những hành giả tuổi già, 


173 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





sức yếu, chỉ cần Lão thật niệm Phật, (không phải hành hạnh 
gì khác), đôt giai đoạn, vượt thời gian, hành trì ít mà hiệu quả 
nhiêu, hâu đạt sở nguyện vãng sanh Cực Lạc. 

2- Đối với hành giả khác, nếu nhận thấy mình có điều 
kiện, hành được những trợ hạnh khác (lục độ, vạn hạnh, trong 
đó có hạnh hiếu) càng nhiều càng tốt. 

3- Hiểu biết cùng lập luận trên của liên hữu rất đúng, qua 
đây tôi biệt liên hữu là đệ nhât hiệu tử rôi, hỏi là hỏi thay cho 
những người khác mà thôi. Vậy thì, tôi cũng vì những người 
ây mà góp ý: 

Ca dao có những câu: 

Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 
Một lòng thờ mẹ kính cha 
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. 
Hoặc: 
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ 
Gian khổ cuộc đời không gánh nặng nào bằng cha. 
Hoặc: 
Đêm đêm khấn nguyện Phật Trời 
Cầu cho cha mẹ sống đời với con. 
Cô đức dạy: 
“Nhân sanh bách hạnh, hiếu vi tiên” nghĩa là trăm hạnh 


của con người hiếu đứng đầu. “Hiếu vi công đức mẫu” nghĩa 
là Hiêu là mẹ của mọi công đức. 


174 


Phần I: Vấn Đáp - Giải Nghi 





Đức Phật dạy: 

“Hiếu tâm tức thị Phật tâm, hiếu hạnh vô phi Phật hạnh. 
Nhược đặc đạo đông chư Phật, tiên tu hiệu dưỡng nhị thân”, 
tạm dịch tâm hiêu chính là tâm Phật. Hạnh hiệu há chăng phải 
là hạnh Phật sao? Nêu muôn theo con đường của đức Phật, 
trước tiên phải hiêu thảo với cha mẹ. 

Hiếu hạnh có hai thứ: Thế gian và xuất thế gian 
a- Hiếu hạnh thế gian về vật chất và tinh thần: 
Về vật chất: Cung cấp đầy đủ: Cơm ăn, áo mặc, chỗ ở, 
thuôc men... Gọi là “đặp lạnh quạt nông” v.v... 
Trường hợp song thân hoàn toàn tự lực sinh sống, thì 
phụng dưỡng tĩnh thân là quan trọng nhât. 
Về tinh thần: 
- “Sớm thăm, tối viếng” khuyên lơn an ủi khi cần, lời 
lẽ ôn hòa, kính mên, thương yêu ... 
- Bản thân: 

Trong gia đình, Phật tử là con của Phật, con của 
Phật là phải học và hành hạnh của Phật, là Từ, BI, Hỷ, Xả. 
Nghĩa là phải vì người chớ vì mình, mở rộng cõi lòng, cứu 
khô ban vui cho mọi loài, khoan dung, độ lượng, tha thứ lôi 
người đê kính trên nhường dưới, anh chị em thật sự thương 
yêu đùm bọc lân nhau, cùng nhau tĩnh tiên về đời lân đạo, hâu 
làm đẹp lòng song thân và gương tôt cho đời. 

Ngoài xã hội, sống nếp sống thanh cao, đạo đức, 
sương mâu mọi mặt, hâu gây tiêng tôt cho giòng họ và dân 
tộc. 

- Luôn chìu lòng, thuận ý chánh đáng của cha mẹ, 


làm cho cha mẹ vui. 
175 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





- Chấp nhận hy sinh một chút, tuyệt đối không gây 
phiên não cho song thân (nhứt là thái độ và ngôn ngữ). 

b- Hiếu hạnh xuất thế gian, cũng gọi là đại hiếu. 

- Khuyến nhủ cha mẹ niệm Phật, cầu vãng sanh Cực 
Lạc. 

- Nếu song thân đã tu Tịnh nghiệp thì bằng mọi cách, 
sách tân, tận tình giúp đở người sớm thành tựu đạo nghiỆp. 

Nên nhớ: Vãng sanh Cực Lạc là liễu sinh thoát tử 
(không còn đau khô trôi lăn trong sáu nẻo luân hôi). Một đời 
thành Phật. Người giúp song thân làm được việc này gọi là 
đại hiệu tử. 

4- Là hiếu tử, nên tránh những khiếm khuyết điển hình 
mà những người con ở thê giới văn minh vật chât này thường 
vâp phải: 

a- Đem gởi cha mẹ già yếu, bệnh tật vào nhà dưỡng 
lão, ngụy biện răng ở đó hăng ngày có người chăm sóc, ở nhà 
mình thì vợ chông bận đi làm, không ai chăm sóc ông bả. 

b- Mình ở nhà cao cửa rộng, có người hầu hạ, mướn 
nhà nhỏ đê cha mẹ ở riêng một mình, với lý do đê ông bả 
được tự do hơn, kỳ thật là đê khỏi mặc cở với bạn bè về sự 
“ngu dôt, vụng về, lâm câm” của mẹ già. Sao không tự hỏi, sự 
cao sang quyên quí ngày hôm nay của ta, từ đâu mà có? Có 
phải xuât phát từ bà già “ngu dôt, lâm câm” kia không? 

c-Tâm lý người già rất sợ cô đơn, luôn mong muốn 
sông chung với con cháu thương yêu của mình, đê ngày đêm 
có thê thường chuyện trò (hủ hỉ) cho qua đi những ngày tháng 
suy tàn. Thê mà, bị cách ly như nói trên, năm này tháng nọ 
chưa hê gặp mặt, thậm chí điện thoại cũng không, viện đủ lý 


176 


Phần I: Vấn Đáp - Giải Nghi 





do là quá bận rộn việc sở làm, gia đình, chồng, vợ, con, cháu, 
bạn bè, tiệc tùng đám cưới, đám hỏi, hợp mặt, tiễn đưa, sinh 
nhật vợ, chồng, con cháu, bạn bè, v.v... và v.v... 

Theo thống kê nước Mỹ có cả triệu người già bị con lãng 
quên, nên âm thầm cô đơn chết ở nhà dưỡng lảo. Thương thay 
số phận người già ở xứ quá văn minh vật chất này! 


Thời buổi văn minh vật chất này, đạo đức suy tàn, nên 
mới có cảnh cạn tình, bất nghỉa với bậc sanh thành dưỡng dục 
mình như thế. Tại sao? 

Vì ngu dốt, già cả, bệnh tật, không làm ra tiền, phải sống 
nhờ vào con, phải không? Thật là tủi nhục cho một kiếp nhân 
sinh!!! 

Người xưa nói không sai: “Cha mẹ nuôi con biển hỗ lai 
láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày”. 

Đức Phật dạy: “Phụ mẫu hiện tiền, như Phật tại thế”, 
“Bách hạnh hiểu vi tiên”, phước đầu tiên phải làm là “Hiếu 
dưỡng phụ mẫu”. Thế mà người đời, dù cha mẹ sờ SỜ trƯỚC 
mắt vẫn làm ngơ, như không có. Đến khi cha mẹ mất, khóc 
lóc kế lễ thảm thiết, cử hành đám táng rềnh rang, xây mồ to, 
mả rộng, hằng năm cúng giỗ linh đình, thiết đải bạn bè đầy 
nhà, thật có ích gì đầu? Có chăng là phô trương, khoác lác, tỏ 
ra ta là hiểu tử? Thật ra là, dối mình, đối người, dối đời, dối 
luôn Bồ Tát và Phật. Hàng ngày đi chùa lễ Phật, làm công quả 
mà không hành hạnh hiếu như Phật đã dạy, thì thử hỏi, có 
xứng đáng là con người bình thường không? Chứ nói chi là 
Phật tử? 

d- Cô nọ ở Mỹ, hàng tháng gửi hai trăm đô về nuôi mẹ 

ở Việt Nam, (nghĩa cử cao đẹp, hiếm có). Bà mẹ yêu cầu cô 

về Việt Nam để được gặp mặt cho đở nhớ thương. Nhưng cô 
177 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





ta, nhiều lần viện đủ lý do không về ngay được và hẹn rồi lại 
hẹn. Bà mẹ ngày đêm trông chờ, mỗi khi nghe tiếng xe xích 
lô máy, hoặc Honda ôm nô (đậu) ở trước cửa nhà, bà đều 
chạy ra với ước mong là được gặp lại con của mình, càng lâu 
càng nhớ thương nhiêu, mà hy vọng càng nhiều, thì thất vọng 
càng to... Ngày nọ, bà lâm trọng bịnh, rôi chết. Cô ấy bay về 
Việt Nam làm lễ an táng cho thân mẫu, cô chăng rơi một gIỌt 
nước mắt, có lẽ cô tự nghĩ mình đã làm tròn bốn phận, phụng 
dưỡng mẹ già quá đầy đủ rồi. An táng mẹ xong, cô dọn dẹp 
giường ngủ của mẹ, bỗng: cô gặp một hộp niêm kín, kỹ lưỡng 
để ở đầu giường, cô tức tốc mở ra xem, cô thấy tiền giấy một 
trăm đô xêp rất ngay ngắn, đầy cả hộp, trên cùng là tờ giấy 
trắng có phi giòng chữ kho, mẹ: “Con hãy cất tiền này, dành 
khi đau ốm, ký tên 'Mẹ””. Cô ấy ôm cái hộp mà khóc nức nở. 


Lâu rồi, khi đọc bài này trên mạng, đọc đến đây tôi 
không ngăn được giòng nước mắt, hôm nay thuật lại đến đây, 
tôi cũng bị rơi lệ. Không biết quí vị có phải khóc như tôi và 
cô ấy không? Giòng lệ của mỗi người, ở mỗi suy tư trên mỗi 
khía cạnh khác nhau, nên có ý nghĩa khác nhau. Kính xin quí 
vị tự nghiệm, tự hiểu. 

Đành rằng “Có tiền mua tiên cũng được” nhưng câu 
chuyện trên chứng minh rằng “Đồng tiền không mua (trao 
đối, thỏa mãn) được tình thương, nỗi nhớ của cha mẹ” mà 
phải đáp lại bằng “tình thương chân thật”. 

Bởi vậy, đôi khi chỉ cần một thái độ, một lời nói ôn hòa, 
nhã nhặn, tôn kính, thương yêu lại là hạnh hiếu tuyệt vời, 
bằng không thì trái lại. 


178 





Phần I: Vấn Đáp - Giải Nghi 


5 -Hởi những al đã có con: 

- Đã từng tận tình lo lắng, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ 
con khi đau ôm, hoạn nạn. 

- Đã từng giây, phút đem hết tâm huyết của mình để nuôi 
nâng dạy dô con từ thuở bé đên khi trưởng thành. 

- Đã từng quên mình, suốt đời tận tụy hy sinh vì tương 
lai, vì hạnh phúc của con. 

Thì hiểu rõ tình phụ mẫu rộng lớn, cao thượng dường 
nào! Hãy nên tự xét lại và cư xử với cha mẹ mình sao cho 
đúng đạo lý. Băng không, sau này sẽ ân hận suôt đời! 

Nên nhớ! Đức Phật dạy:““Tội lớn nhứt của đời người là 
bât hiệu”. Nhân nào quả nây. Trông dưa thì được dưa ngon 
ngọt. Trông ớt, khô qua thì sẽ được ớt cay, khô qua đăng, đây 
là luật thiên nhiên (luật nhân quả). 

Nam-mô A-di-đà Phát. 


17- Hỏi: “Tâm vốn lìa niệm, pháp vốn không sanh”. Nay 
dạy người niệm Phật câu sanh là tạt sao? 


Đáp: “Cho niệm là niệm, cho sanh là sanh” là sự sai lầm của 
chấp thường. “Cho vô niệm là vô niệm, cho vô sanh là vô 
sanh” là mê lầm của tà kiến. Phải hiểu “Niệm mà vô niệm, 
sanh mà không sanh” là chân lý đệ nhất nghĩa. Thế nên, chỗ 
lý chân thật, chăng nhận mảy trần, thì không có chư Phật để 
niệm, không có 77nh Độ để sanh. 

Trong cửa Phật, chỗ sự không bỏ một pháp, thì đều thâu 

Ä « 


nhiếp được các căn. Nên có phương pháp chánh yêu. để “trở 


về nguồn” đó là mở ra môn niệm Phật tam-muội cầu sanh 
Tịnh Độ. 


179 





Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 


Vì thế, trọn ngày niệm Phật mà không trái với vô niệm, 
rõ ràng vãng sanh mà chẳng trái ngược vô sanh. Tuy nói 
phàm thánh đều ở nơi vị trí của mình, nhưng đạo cảm ứng 
qua lại, đông tây không đến đi, mà thần thức vượt lên cõi 
Tịnh. Điều này không thể không hiểu. 


18- Hỏi: Chư Phật, Bằ-tát lấy tâm đại bỉ làm sự nghiệp, 
đáng lẽ phát ở cốt xâu ác đê cứu khô chúng sanh. Tại sao 
lại nguyện sanh về Tịnh Độ, chỉ vì lợi ích của riêng mình? 


Đáp: Chúng ta nguyện sanh về T?nh Độ đâu chỉ vì lợi ích cho 
riêng mình, bởi lẽ không sanh về đó thì khó mà cứu khổ 
chúng sanh. Kinh nói: “Bồ-tát đã được Vô sanh pháp nhẫn 
(thấu rõ lý không sanh không diệt) mới được cho phép vào 
cõi thế tục hóa độ chúng sanh. Nếu không được vậy phải 
thường không rời Phật”. Bởi vì tập khí mê lầm chưa dứt, nhẫn 
lực chưa đầy đủ, nếu gặp duyên ác, chắc chắn bị trở ngại việc 
tiễn tu, tự cứu mình còn khó khăn huống gì cứu giúp kẻ khác? 

Nếu ở cõi xấu ác này, lại muốn cứu độ người khác, cũng 
giống như chiếc thuyền không toàn vẹn, không chắc chắn mà 
muốn đưa nhiều người qua biển cả, thì mình và người đều sẽ 
bị chìm đắm oan uông. Thế nên luận Trí độ nói: “Kẻ phàm 
phu đủ mọi sự ràng buộc mà có lòng đại bi nguyện sanh về 
thế giới xấu ác cứu độ chúng sanh, thật không có điều đó”. 

Luận Vãng Sanh nói: “Người muốn đạo chơi nơi địa 
ngục, phải vãng sanh Cực Lạc, chứng vô sanh pháp nhẫn, rồi 
mới trở lại trong sanh tử để giáo hóa chúng sanh đang chịu 
khổ nơi địa ngục”. 


180 


Phần I: Vấn Đáp - Giải Nghi 





19- Hỏi: Chúng con tin sâu lời chư Tổ và Thầy dạy: “Niệm 
Phật đạt Bắt niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh, nhưng con 
không biết: “Hàng cư sĩ chúng con có được sanh về bậc 
Thượng phẩm không, thưa Thấy”? 

Đáp: Hàng cư sĩ tại gia vẫn được vãng sanh Thượng phẩm, 
đó là y cứ vào: 

I- Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy tu mười sáu (16) phép 
quán. Phép quán thứ mười bốn (14) Đức Thế Tôn dạy Ngài A 
Nan và quôc mâu Vĩ- đề-hi Hoàng thái hậu: “Quán sanh về 
Thượng phẩm (Thượng phẩm thượng sanh)”. Không đề cập 
đến người tu cần phải xuất gia hay không xuất gia. Điều này 
có nghĩa là cả hai đều có thể được sanh về Thượng phẩm 
thượng sanh. 

2- Trong Quán niệm môn, Nhị Tổ Thiện Đạo đại sư dạy: 
“Hành giả 77nh Đó mỗi ngày niệm Phật từ ba vạn (30.000) 
câu trở lên là hành nghiệp của bậc Thượng phẩm thượng 
sanh”, cũng không đề cập đến là người xuất gia hay tại gia, có 
nghĩa là bất luận là người nào, không phân biệt tại gia hay 
xuất gia, hễ ai mỗi ngày niệm Phật được từ ba vạn câu trở lên 
đều được vãng sanh Thượng phẩm thượng sanh. 

3- Trong Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ, Nhị Tô Thiện Đạo đại 
sư dạy: “các bậc vãng sanh: 

-Ba phẩm Thượng là các phàm phu gặp được Đại thừa. 

-Ba phẩm Trung là các phàm phu gặp Tiểu Thừa. 

-Ba phẩm Hạ là các phàm phu gặp bạn ác”. 

Chứ không đề cập đến phải là người xuất gia hay tại gia. 

Vả lại, xuất gia có ba hạng: 

-Thân xuất gia mà tâm không xuất gia. 

-Thân không xuất gia mà tâm xuất gia. 

181 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





-Thân tâm đều xuất gia. (dĩ nhiên là tốt hơn hai hạng 

trên). 

Nếu liên hữu tuy thân không xuất gia mà tâm xuất gia, 
vẫn tốt hơn hạng thứ nhất chứ! Vậy thì không nên tự ti. 

4- Quốc mẫu Vi-đề-hi Hoàng thái hậu và Việt Quốc phu 
nhân là cư sĩ tại gia (ưu-bà-di) đều đã vãng sanh Thượng 
phẩm. 

Hãy yên tâm, tinh tấn hơn lên hầu sớm đạt thành sở 
nguyện. 


20- Vậy, chúng con nguyện cầu và mong cầu được vãng 
sanh Thượng phẩm thượng sanh thì có bị qui, ma dựa và 
khuấy phá không Thầy? 

Đáp: Chư Tổ dạy nguyện cầu mà không mong cầu, vì mong 
cầu là vọng tưởng. 

Nếu mong cầu thái quá có thể bị qui, ma hoặc oan gia 
trái chủ thừa cơ hội này, dựa vào hay nhập vào để khuấy phá 
trả thù. 

Vậy, tuyệt đối KHÔNG MONG CÂU. 


21- Hỏi: Nguyện cầu Thượng phẩm thượng sanh quá cao 
như vậy, có mắc tội tham hoặc mang tội dối trá (trường hợp 
mình không đạt được) không? 

Đáp: 

I- Còn là phàm phu là còn tham, tham có hai loại thiện 
và ác. Tham thiện được tăng phước. Tham ác có lỗi (chưa 
phải tội). 

Nguyện vãng sanh Thượng phẩm thượng sanh để sớm 
trở về Ta-bà cứu độ chúng sanh. Ta được trở về Ta-bà sớm 


182 


Phần I: Vấn Đáp - Giải Nghi 





một ngày chúng sanh đỡ khổ một ngày. Đó là tham thiện 
được tăng phước. 

Nguyện vãng sanh Thượng phẩm thượng sanh để thỏa mãn 
lòng cống cao ngã mạn, để hưởng thụ tốt đẹp hơn. Đây là 
tham ác, có lỗi lớn. 

2- “Tội dối trá”. Nếu nguyện suông không cố găng hành 
trì, thì mang tội dối trá. Còn như nỗ lực hành trì tối đa mà 
không được như nguyện, là ngoài ý muốn nên không có tội gì 
cả. 

Nếu liên hữu niệm Phật đạt Bất niệm tự niệm sâu, mỗi 
ngày tự niệm từ sáu mươi ngàn (60.000) đến một trăm hai 
mươi ngàn (120.000) câu là vượt quá xa tiêu chuẩn ba vạn 
(30.000) nói trên, lo gì không vãng sanh ở Thượng phâm 
thượng sanh. 


22- Hỏi: Chúng ta đói nghiệp vãng sanh, sau này có phải 
trả nghiệp không? 
Đáp: 

1/ Hiện đời. 

Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy: “Niệm một câu Phật 
hiệu, diệt tám mươi ức kiếp trọng tội sinh tử”. Nhị tổ Thiện 
Đạo đại sư nói: “Niệm một câu Phật hiệu, hưởng được tám 
mươi kiếp công đức vi diệu”. 

Người niệm Phật đạt Bất niệm tự niệm mỗi ngày tự tánh 
tự niệm từ sáu vạn đến mười hai vạn câu. Hành trì suốt đời 
như vậy thì tội diệt, phước sanh nhiều vô số kể. 

2/ Tương lai. 

Đới nghiệp vãng sanh nghĩa là chúng ta mang theo một 
ít nghiệp còn lại mà vãng sanh. Về Cực Lạc, nghiệp ta vẫn 


183 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





còn y nguyên (chủng tử nghiệp vẫn còn tiềm phục trong tạng 
thức) nhưng nơi đó không còn duyên để chúng khởi hiện 
hành. Nhờ công đức tu hành chuyển hóa nghiệp nặng thành 
nhẹ, nghiệp nhẹ tiêu hết. Nếu chúng ta ở Cực Lạc tu hành cho 
đến ngày thành Phật, thì bấy giờ coi như tiêu sạch nghiệp 
(Nếu còn chăng cũng là rất ít không đáng kể, như Đức Thế 
Tôn bị chảy máu chân, bị nhức đầu, phải ăn lúa ngựa). 

Bằng như khi đắc Vô sanh pháp nhẫn, liền trở về Ta-bà 
độ sanh. Trong khi hành Bồ-tát hạnh, tùy duyên bình đẳng 
cứu độ chúng sanh (đối với ân nhân là báo ân, đối với chủ nợ 
là trả nợ) Bồ-tát làm mà như không làm (không chấp trước 
việc đã làm). Như vậy trả hay không trả không thành vấn đề 
nữa. 


23- Hỏi: Người tô ngộ Tông môn, không trải qua thứ bậc, 
vượt lên địa vị Phật, cần gì nguyện sanh về Tịnh Độ? 

Đáp: Ông bảo rằng người tỏ ngộ thì tập khí mê lầm dứt hắn, 
nhanh chóng đồng về với chư Phật sao? Hay là tập khí mê 
lầm còn, thì vẫn phải nhờ tiệm tu? 

Nếu tập khí mê lầm còn, cần phải cầu sanh về Tịnh Đó, 
nhờ duyên thù thắng ở cõi đó dần dần gạn lọc. Nếu cứ lưu 
chuyên trong cõi ngũ trược ác thế với sự Ø1ải ngộ cạn cọt, qua 
đời sau liền mờ mịt, như thế làm sao bảo đảm không thoái luI, 
mắt mát? 

Như các ngài Thừa Thiên Giản, Chân Như Triết, Hải Ấn 
Tín... thuở xưa đều là những bậc minh triết trong Tông môn, 
mà không có chút tự chủ đối với việc sanh tử. Huống gì như 
đồng tử Thiện Tài là hạng căn cơ viên đốn, Bôồ-tát Vĩnh 
Minh- Tổ thứ 12 Thiền tông, Bồ-tát Long Thọ Tổ thứ 14 
Thiền tông còn nguyện vãng sanh Tjnh Độ. 

184 


Phần I: Vấn Đáp - Giải Nghi 





Sự tỏ ngộ của ông có ngang bằng Ngài Thiện Tài, Tổ sư 
Vĩnh Minh, Tô sư Long Thọ hay chăng? 

Giả sử, bảo rằng có thể ngang băng với các Ngài thì ngại 
gì chẳng cùng sanh về Tịnh Độ. Nếu chưa được vậy, đầu thể 
chậm trễ cầu vãng sanh. 

Nam Mô A Di Đà Phát. 


24- Hỏi: Phân chỉa, Tịnh Độ, Uế Độ, bỏ uế lấy tịnh, đều 
thuộc vọng tưởng, đâu đáng gọt là chân tu? 


Đáp: Đó chắng phải sự lấy bỏ trong vọng tưởng của phàm 
phu, mà chính là phương pháp chung của chư Phật trong 
mười phương đề chuyền phàm thành Thánh. 

Nếu chăng nhàm chán rời bỏ, làm sao chuyên phàm? 
Nếu chẳng ưa thích chọn lấy, làm sao thành Thánh? Từ phàm 
phu trở lên, mỗi địa vị đều có sự lấy bỏ, mãi đến bậc Diệu 
giác mới hết lấy bỏ. Thế nên bậc cao đức thuở xưa nói: “Chỗ 
tột cùng của lấy bỏ và không lẫy bỏ chăng khác nhau”. Như 
thế, sao có thê gọi là chẳng phải chân tu? 

Vả lại, nên biết chân tục không hai, lặng lẽ, tác dụng vô 
ngại, thì trọn ngày lấy bỏ mà chăng thấy có tướng lấy bỏ. 

Ngài Tịnh Danh nói: “Tuy biết pháp của chư Phật cùng 
chúng sanh rỗng không mà thường tu Tịnh Độ, giáo hóa 
chúng sanh”, đó là nói về ý này. 

25- Hói: Tâm chính là Phật, thì quán xét ngay nơi tâm 
mình là được, cần gì niệm Phật nào khác? 


Đáp: Tâm mình cùng với chư Phật đồng một thể, thì quán xét 
tâm mình hay quán xét đức Phật khác chỉ tùy theo tiện lợi ở 
căn cơ. Lẽ nào lại châp tâm mình là Phật, bảo răng đức Phật 


185 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





khác ở ngoài tâm hay sao? Vả lại, nệm Đức Phật khác, là 
một phương tiện thù thắng của chư Phật, khiến cho được vãng 
sanh cõi nước kia, nhờ tha lực mau đến Bồ-đề. 

Sự lợi ích ẫy rất to lớn! 


26- Hỏi: Tịnh độ ở nơi tâm, cần gì cầu sanh Cực Lạc? 

Đáp: Ông nói 77nh Đồ ở nơi tâm là đã chấp vào cái tâm nhỏ 
bé này làm 77nh đó, mà Cực Lạc thì xa xôi ở ngoài mười 
muôn ức cõi Phật. Như thế, hoàn toàn không biết ý chỉ của 
duy tâm. 

Bảo rằng, duy tâm nghĩa là tâm bao trùm hư không, 
lượng khắp pháp giới. Tùy tâm thanh tịnh thì biểu hiện cõi 
thanh tịnh, tâm uế trược thì biểu hiện uế trược. Thế nên biết, 
người vãng sanh Cực Lạc chính bởi tâm thanh tịnh, nên biểu 
hiện thanh tịnh, lẽ nào ở ngoài tâm? 

Nếu tâm hạn cuộc nơi nhỏ bé rồi cho đó là Tịnh Đó, thì 
chắng những Cực Lạc không ở trong tâm, mà Ta-bà cũng 
chăng ở trong tâm; chăng những Cực Lạc chắng nên vãng 
sanh, mà Ta-bà cũng chắng nên sanh vào. 

Nếu như nói rằng có sanh, thì đem cái gì sanh, rồi sau đó 
mới thành duy tâm? 

Nếu nói rằng không sanh, thì đã rơi vào kiến chấp đoạn 
diệt. Đó là cái thấy của ngoại đạo, lý luận của Ma Ba Tuần. 


27- Hỏi: Có người bảo rằng: “Ta chỉ tự thanh tịnh tâm 
mình thì tự nhiên vãng sanh, cán gì niệm Phát câu vãng 
sanh? 


Đáp: Đã không niệm Phật, không có nhân duyên T?nh Đó. 
Chỉ muốn ở nơi uề trược này tự thanh tịnh tâm mình, đây là 


186 


Phần I: Vấn Đáp - Giải Nghi 





điều Bồ-tát Long Thọ gọi là “Khó hành đạo”. Bởi vì cõi này 
cảnh duyên uế trược tạp loạn, nhiều chướng ngại đối với sự tu 
hành, một người tiến, hai người lùi, Xoay vân trong sáu nẻo, 
trải qua số kiếp nhiều như cát bụi, vẫn còn vướng mắc trong 
sanh tử. 

Cần phải đoạn hết kiến hoặc, tư hoặc mới ra khỏi ba cõi. 
Chứng đặc Thất trụ (Bất thoái trụ: Đạo tâm tăng trưởng 
không còn lui sụt) mới gọi là bất thoái mà còn chưa có phần 
vãng sanh 77nh Đó, sao lại nói là “tâm tịnh thì cõi tịnh?”. Ñhư 
thế không phải là rất khó khăn hay sao? 


28- Hỏi: Kẻ phàm phu chịu đủ mọi ràng buộc, tuy có niệm 
Phật, nhưng tham sân chưa dừng, tâm thật sự chăng thanh 
tịnh, thì làm sao vãng sanh? 


Đáp: Đó là nhờ vào lực của Phật A-di-đà tiếp dẫn. Kinh Wa 
Tiên nói: “Ví như có người muốn chuyên chở cả ngàn khối đá 
lớn qua biển cả, đều nhờ sức mạnh của thuyền, nên đến được 
bờ bên kia”. 

Tội lỗi của chúng ta cũng như tảng đá to lớn, nguyện lực 
của Phật A-di-đà cũng giông như chiếc thuyền, nên có thể 
vượt qua được biển sanh tử. Tội vốn phải đọa, nhưng nhờ 
nương Phật lực mà được vãng sanh. 

Hơn nữa, người còn mang nghiệp được vãng sanh, lúc 
sắp mạng chung cần phải giữ chánh niệm vững chắc. Một 
niệm từ tâm thanh tịnh này, còn nhanh chóng hiện ra cõi tịnh, 
huống gì có công phu niệm Phật nhiều ngày! 


187 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





29- Hỏi: Những người tạo năm tội nghịch, có được vãng 
sanh, không? 


Đáp: Những người tạo năm tội nghịch vẫn được vãng sanh. 
Vì những lý lẽ sau: 

I- Quán Kinh dạy: “Ngũ nghịch, thập ác, lâm chung 
mười niệm cũng được vãng sanh”. 

2- Pháp Nhiên thượng nhơn nói: “Chẳng kế phá giới hay 
giữ giới, giàu hay nghèo, căn cơ cao hay thấp, hễ xưng niệm 
danh hiệu của Ngài thì như gạch ngói biến thành vàng ròng, 
Ngài nhất định lai nghĩnh tiếp dẫn. Đó là thệ nguyện của đức 
Phật A-di- đà”. (Câu đáp 36, Niệm Phật Tông Yếu). 

3- Tiếp dẫn bình đắng. Hễ có tâm thanh (xưng danh hiệu 
Phật) hòa nhập với quang minh Phật là được tiếp dẫn (vô 
phân biệt). (Xin xem, nghe DVD tiếp dẫn vãng sanh bằng 
cách nào?). 


30- Hỏi: Người phạm tội phỉ báng chánh pháp có được 
vãng sanh không? 
Đáp: 

I- Trong Quán Kinh sở nói: “uy ngũ nghịch, báng 
pháp, nhưng lúc lâm chung lại có thê niệm Phật thì chính là 
sám hồi tâm, người như vậy trong ức ức người khó được một, 
hai người, nên Phật vẫn từ mẫn nhiếp thọ”. 

2- Nhị Tô Thiện Đạo đại sư giải thích, đức Phật muốn 
ngăn ngừa điều ác nên phương tiện mà nói tội báng pháp 
chăng được vãng sanh, nhưng không phải là Ngài chăng 
nhiếp thọ họ. 

3- Tiếp dẫn bình đẳng. Hễ có tâm thanh (xưng danh 
hiệu Phật) hòa nhập với quang minh Phật thì được tiếp dẫn 


188 


Phần I: Vấn Đáp - Giải Nghi 





(vô phân biệt). (Xin xem, nghe DVD tiếp dẫn vãng sanh bằng 
cách nào?). 


31- Hỏi: Những người tạo mười nghiệp ác, chỉ niệm mười 
câu Phát hiệu được vãng sanh, điêu này thật khó in. 


Đáp: Nói chung một niệm lúc lâm chung rất quan trọng. Kinh 
nói: “Có người đàn bà qua sông, lỡ tay làm rơi đứa con xuống 
nước. Vì lo cứu vớt con, mà bị nước cuốn chết đuối. Do có 
niệm lành thương con, nên được sanh lên cối Trời”. 

Tỳ kheo Vô Văn lúc lâm chung, vì khởi một niệm ác hủy 
báng Phật, bèn bị đọa vào địa ngục. 

Thiên đàng hay địa ngục chỉ ở trong một niệm, còn có 
thê chuyền đổi. Thế thì mười niệm được vãng sanh Tịnh Đó, 
còn nghi ngờ gì nữa? Huống chi trong những lời phát nguyện, 
đức Phật A-di-đà có nói: “Chúng sanh xưng danh hiệu tôi cho 
đến mười niệm, nếu không được vãng sanh về cõi nước tôi, 
tôi không thành Chánh giác”. 

Nguyện lực kiên cố, tâm niệm dõng mãnh. Bên này cảm, 
bên kia ứng, nhanh như hình với bóng, âm thanh với tiếng 
vang. Như thế còn nghỉ ngờ gì nữa? 


32- Hỏi: “Kinh nói niệm một câu Phật hiệu trừ được tội 
nặng của sự sanh tử trong tám mươi ức kiếp”. Điều này 
thật khó tin. 

Đáp: Lời này phát xuất từ chương “Hạ phâm hạ sanh” (Kinh 
Quán Vô Lượng Thọ), nói về người thành tựu mười niệm lúc 
lâm chung. Ông nghi ngờ tội nặng của sanh tử trong tám 
mươi ức kiếp là quan trọng, lại xem thường một niệm lúc lâm 
chung ư? 


189 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Nay y vào ba pháp của tông Thiên Thai mà suy xét, thì 
chưa có thể lấy xa gần, nhiều ít đê bàn luận khinh và trọng. 

-Một là ở nơi tâm: Nghĩa là tâm tạo tội từ hư vọng điên 
đảo mà sinh khởi. Tâm niệm Phật từ việc được nghe bậc 
thiện tri thức nói về danh hiệu và công đức chân thật của 
Phật A-di-đà mà phát sinh. 

Một bên giả dối, một bên chân thật, đâu thể so sánh với 
nhau được. Ví như căn nhà tối muôn năm, ánh sáng mặt trời 
vừa soi đến thì tối tăm nhanh chóng tiêu tan. Lẽ nào do tối đã 
lâu ngày mà không thể tan biến ngay được? 

-Hai là nơi duyên: Nghĩa là tâm sĩ mê, hư vọng tạo tội, 
do duyên theo cảnh giả dối, điên đảo mà phát sinh. Tâm 
niệm Phật là do nghe danh hiệu và công đức chân thật thanh 
tịnh của Phật, duyên nơi tâm giác ngộ vô thượng mà phát 
sinh. 

Một bên thật, một bên giả, đầu có thể so sánh với nhau 
được. Ví như có người bị trúng tên độc, mũi tên cắm sâu, chất 
độc ngắm vào tốn hại da thịt, nhưng một khi nghe âm thanh 
của tiếng trống, được thoa thuốc giải độc thì mũi tên bị đây 
ra, chất độc liền được giải. trừ. 

-Ba là ở nơi sự quyết định: Nghĩa là lúc tạo tội, do có 
tâm gián đoạn và tâm hối hận về sau sẽ không tạo tội nữa. 
Còn khi niệm Phật không có hai tâm đó, nên lúc xả bỏ sinh 
mạng do tâm lành mạnh mẽ, liền được vãng sanh. Ví như 
sợi dây rất to, cả ngàn người bứt không đứt, nhưng đứa bé chỉ 
cần vung gươm bén mà chém, thì trong khoảnh khắc liền đứt 
thành hai đoạn. 

Ba sự lượng xét trên, hoàn toàn nhìn từ khía cạnh tâm 
hay niệm mà bàn luận. Có thể thấy rõ ràng tự tâm vốn đã có 
đầy đủ sức mạnh diệt trừ tội lỗi, chăng thê nghĩ bàn. 

190 


Phần I: Vấn Đáp - Giải Nghi 





Huống chỉ danh hiệu được niệm chính là Phật A-di-đà, 
bậc thành tựu muôn vàn đức hạnh. Do đại nguyện nhiếp trì, 
công năng ây đâu thể nghĩ bàn cho được. Ví như Có người lẫy 
gân sư tử để làm dây đàn, một khi khảy đàn thì tất cả dây đàn 
khác đồng thời bị đứt đoạn. Lại như có người lẫy các loại sữa 
trâu, đê, lừa, ngựa để vào thùng rồi cho vào một giọt sữa sư 
tử, tất cả các loại sữa khác đều trở thành nước. 

Nay xưng danh hiệu Phật, lễ nào tội nặng của sự sanh tử 
trong tám mươi ức kiếp lại không tiêu diệt? 


33- Hỏi: Còn mang nghiệp được vãng sanh, điều đó tôi có 
thê tin, nhưng vì sao được không thoái chuyên ? 


Đáp: Điều này có năm nhân duyên khiến người vãng sanh 
được không thoái chuyên: 

1. Do nguyện lực của Phật A-di-đà thường thu nhiếp, giữ 
gìn. 

2. Do quang minh của Phật luôn soi chiếu, tâm Bồ- đề 
thường tăng trưởng. 

3. Nước, chim, cây, gió reo, nhạc tấu, đều thuyết giáo 
nghĩa Khổ, Không. Người nghe những pháp ấy thường khởi 
lòng niệm Phật, nệm Pháp, nệm Tăng. 

4. Cõi nước Cực Lạc toàn là Bồ-tát làm bạn lành, không 
có cảnh duyên xấu ác, không có quỷ thần, tà ma, các thứ 
phiền não tam độc... hoàn toàn không sinh khởi. 

5. Do sống lâu mãi mãi, đồng với chư Phật, Bỏ-tát. 


34- Hỏi: Người đời đều nghỉ ngờ cối Cực Lạc ở xa ngoài 
mười Imuôn ức cối nước, lúc lâm chung chỉ trong khoảnh 
khắc e khó đến được. Làm sao hiểu được điều này? Kính 
xin Thây giãng rõ cho chúng con bit. 

191 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Đáp: Tâm bao thái hư, lượng trùm khắp pháp giới thì mười 
muôn ức cõi nước chỉ ở trong tâm ta, nào có xa xôi gì? 
Khoảnh khắc mạng chung sinh trong tâm ta, nào có khó khăn 
øì? 

Vả lại, gọi mười muôn cõi nước là đối với cái nhìn của 
phàm phu, tâm lượng trong sanh tử mà nói. Nếu chúng sanh 
thành tựu Tịnh nghiệp, lúc lâm chung tâm an định, tức là tâm 
thọ sanh T?nh Đó, vừa khởi niệm, liền được vãng sanh. Thế 
nên, Tự Tín Lực nói: “Mười muôn ức cõi nước chỉ trong 
khoảnh khắc liền đến, vì tự tâm vốn diệu huyền vậy!”. 


35- Hỏi: Kinh nói: “Người sanh về trời Đâu-suất, theo Bỏ- 
tát Di Lặc sanh xuông ba hột, tự nhiên được đạo quả”. Vậy 
cân gì phải bỏ Đâu-suát gân, đề câu Cực Lạc nơi xa xôi? 


Đáp: Ông cho rằng Đâu-suất gần, Cực Lạc xa, đó chỉ là dùng 
nhục nhãn và tâm lượng phàm phu mà nói thôi. 

Cả ba cõi Ta-bà, Đâu-suất, Cực Lạc đều ở trong một 
tâm. Tâm không có phân biệt kia đây, sao bảo rằng Đâu-suất 
sần còn Cực Lạc xa? Vả lại, nếu so sánh giữa Đâu-suất và 
Cực Lạc thì có mười sự hơn kém khác nhau: 

1. Muốn đến Cực Lạc chỉ cần mười niệm liền được vãng 
sanh. Còn muốn đến Đâu-suất cần phải đắc các Tam muội, 
vào sâu chánh định, nên người chưa được vậy, khó được 
sanh. Điển hình Bồ-tát Sư Tử Giác chỉ được sanh ngoại viện 
mà không được gặp Bồ-tát Di Lặc để nhận sự giáo hoá. 

2. Vãng sanh về Cực Lạc do nguyện lực đại bi của Phật 
A-di-đà tiếp dẫn. Còn về Đâu-suất, thì Bồ-tát Di Lặc không 
có thệ nguyện tiếp dẫn. 

3.Ở Cực Lạc, sức mạnh quang minh rộng lớn của Phật 
A-di-đà chiếu đến người tu hành trong mười phương, khiến 

192 


Phần I: Vấn Đáp - Giải Nghi 





thân tâm từ hòa, được sanh đến cõi ấy. Ở Đâu-Suất không có 
điều đó. 

4. Phật A-di-đà thuyết pháp nhiều gấp mười lần các đức 
Phật khác, chúng sanh tùy theo chí nguyện đều vui thích, 
những pháp muốn nghe, tự nhiên được nghe. Ở Đâu-suất, 
không có điều đó. 

5. Cõi Cực Lạc không có người nữ quấy rối chúng sinh. 
Ở Đâu-suất Thiên nữ vi diệu, chư Thiên đam mê, không thể 
tự cô gắng tu hành (xem gương Bồ-tát Sư Tử Giác). 

6. Người sanh về Cực Lạc đều được ba mươi hai tướng 
tốt, tám mươi vẻ đẹp, đầy đủ thần thông. Ở Đâu-suất không 
có điều đó. 

7. Người sanh về Cực Lạc tự nhiên hàng phục, diệt tiêu 
phiền não, liền lên bậc bắt thoái chuyền. Còn ở Đâu-suất, Bô- 
tát Di Lặc tuy hằng ngày thuyết pháp bất thoái, giáo hóa 
chúng sanh, nhưng chưa hăn được lên ngay bậc bất thoái 
chuyền. 

8. Người cầu sanh về Cực Lạc, chỉ ngay trong đời này 
tiễn thẳng đến đạo tràng, thành tựu đạo Giác ngộ vô thượng. 
Ở Đâu-suất theo Bồ-tát hạ sanh, chưa hắn đều chứng quả 
Thánh, huống gì đạo Giác ngộ vô thượng. 

9. Người sanh về Cực Lạc được tuôi thọ vô lượng, ngang 
bằng với Phật. Ở Đâu-suất, không có điều đó. 

10. Người sanh về Cực Lạc nếu muốn cúng dường chư 
Phật trong mười phương, thì các vật cúng dường tùy ý tự 
nhiên hiện ra trước mặt. Họ liền đến mười phương cúng 
dường chư Phật trong khoảng thời gian một bữa ăn, rồi trở về 
cõi nước của mình. Ở Đâu-suất không có điều đó. 


193 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





3ø- Hỏi: Liên tôngThập tam Tổ Ẩn Quang đại sư dạy: 
“Hành giả tu Tịnh nghiệp luôn luôn phát giữ câu Phát hiệu 
hiện tiền. Nên dù ở đâu, bất cứ lúc nào cũng phải. niệm 
Phật, nhưng nơi phòng vệ sinh, nhà tắm, chỗ này bất tịnh 
nếu niệm ra tiếng, sẽ mang lỗi bất kính, nên phải niệm 
thâm”, “Sản phụ, đang lúc sanh sản thập tử nhất sanh này 
thì phải niệm Phật lớn tiếng để dễ được chư Phật gia bƑ”. 
Con xin hỏi, phòng sanh đẻ cũng bất tịnh vậy, sao lại không 
sợ mang lỗi bất kính như trên. Hai lời dạy này có mâu 
thuấn, chỗng trái nhau không? 
Đáp: Không mâu thuẫn, chống trái gì cả. 

Lời chư Tổ dạy không bao giờ sai. Tại sao? Vì: Câu đầu, 
Tổ đứng trên sự tướng mà nói, thì có tịnh và bắt tịnh; Câu 
sau, Tổ đứng trên lý tánh mà nói thì “Vạn pháp nhất như, bất 
cấu bất tịnh”. Chúng ta phải y giáo phụng hành, đề thật sự có 
nhiều lợi ích. 


37- Hỏi: Niệm Phật lai rat, Như Lai cũng độ. Niệm Phật tà 
tà Di Đà cũng rước. Có đúng vậy không, thưa tháy? 


Đáp: Quan niệm này hết sức tiêu cực. Nên nhớ nhân nào quả 
nây, nhân chắc quả mới thật, hình thắng, bóng mới ngay. 
Hình cong, vạy mà muốn bóng ngay thẳng, thật vô lý, không 
bao giờ có. 

Kiếp (đời) sau của con người, do một niệm sau cùng 
trước giờ lâm chung quyết định (cận tử nghiệp). Muốn được 
vãng sanh Cực Lạc, phải đạt một trong ba điều kiện theo thứ 
tự ưu tiên sau đây: 

1-Niệm Phật đạt Nhất tâm bắt loạn (Kinh A-đi-đà). 
2-Niệm Phật đạt Bất niệm tự niệm (Kệ niệm Phật). 


194 


Phần I: Vấn Đáp - Giải Nghi 





3-Niệm Phật thuần thục (hạt giống lớn mạnh đủ khả 
năng khởi hiện hành trong sát na cuối cùng của cuộc đời). 
(Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ). 

Còn việc “Niệm Phật tà tà Di-đà cũng rước”, thì không 
hăn tuyệt đối là không đúng. Nếu nhân Tịnh nghiệp nhiều đời 
nhiều kiếp đến lúc chín mùi, hành giả phát khởi được câu 
Phật hiệu thì vẫn được vãng sanh. Tuy nhiên trong trường 
hợp nầy, muôn ức ức người chưa có một, chớ có ảo tưởng 
phiêu lưu! 

Bằng như không đạt được một trong ba điều kiện trên, 
ngay sát na cuôi cùng mà chủng tử ác nghiệp phát khởi, liền 
theo nghiệp về cảnh giới tương ứng như sân (địa ngục), tham 
(nga quỷ), si (súc sanh). Hết sức hiểm nguy! 


38- Hỏi: Chúng sanh có thể niệm danh hiệu của các đức 
Phật khác, có thể cầu sanh về các cõi Tịnh độ khác. Cần gì 
riêng niệm đức Phật A-di-đà cầu sanh về Cực Lạc? 

Đáp: Ö đây có bảy nghĩa: 

- Một là, vì tâm chúng sanh phần nhiều vẫn đục tán 
loạn, niệm khắp cả chư Phật khó thành tựu tam muội, nên chỉ 
chuyên niệm một đức Phật cầu sanh một cõi nước, khiến cho 
tầm ý buộc vào một cảnh, dễ thành tựu vãng sanh. 

- Hai là, vì đại nguyện từ bỉ của Phật A-di-đà vô tận, 
tiếp dẫn những chúng sanh niệm Phật, cho đến mười niệm 
cũng được vãng sanh. Còn các đức Phật khác không có điều 
đó. 

- Ba là, vì cõi Cực Lạc công đức trang nghiêm đủ mọi 
thù thắng, khác với những cõi 7jnh Đó khác. Chúng sanh 
được sanh về đó, dễ tiễn đạo hơn. 


195 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





- Bốn là, vì phàm phu không có trí tuệ, nên y theo lời 
Phật dạy, cầu sanh về cõi Cực Lạc. Hơn nữa, Tịnh Độ này đã 
được đức Phật Thích-ca giới thiệu, khẳng định và lặp đi lặp 
lại khắp trong các Kinh điển. Chư Phật nhiều như cát sông 
Hằng, thảy đều khen ngợi. 

- Năm là, nếu những chúng sanh nào không có duyên với 
Phật, Phật không thể độ. Còn chúng sanh ở cõi này, chẳng 
luận già trẻ, sang hèn đều biết có Phật A-di-đà, bất chợt thốt 
ra, đều niệm một câu A-di-đà Phật. Thế nên biết, chúng sanh 
ở cõi này có nhân duyên lớn với Phật A-di-đà. 

- Sáu là, Phật A-di-đà là vua trong chư Phật (Phật trung 
chi vương - Kinh Vô Lượng Thọ). Niệm danh hiệu các vị Phật 
khác đề cầu vãng sanh về các cõi Tịnh khác, vẫn không bằng 
niệm Phật A-di-đà cầu vãng sanh Cực Lạc. 

Do đó, nên chỉ chuyên niệm A-di-đà Phật, nguyện sanh 
về Cực Lạc thì sự lợi ích vô cùng to lớn! 

Phật A-di-đà là Pháp giới tạng thân, nên niệm A-di-đà 
Phật là niệm tất cả chư Phật. 

- Bảy là, thể tánh của tất cả chư Phật đồng nhau. Một là 
tất cả, tất cả là một, niệm một đức Phật là niệm tất cả chư 
Phật. 

Niệm Phát Thành Phát. 


39- Hói: Con niệm Mẹ hiền Quán-Thế-Âm Bồ-tát máy chục 
năm rồi, nay bỏ để niệm Phật A-di-đà, vậy con có lỗi với 
Quan Thế Âm Bồ-tát không? 

Đáp: Quán-thế-âm Bồ-tát là Đăng Giác Bồ-tát, Ngài đâu còn 
chấp trước, phân biệt! Chắng phải niệm danh hiệu Ngài, Ngài 
vui. Bỏ không niệm nữa thì Ngài buồn! Phật A-di-đà là thầy 


196 


Phần I: Vấn Đáp - Giải Nghi 





của Ngài, không niệm danh hiệu Ngài để niệm danh hiệu thầy 
của Ngài, nói theo phàm phu, thì Ngài còn vui hơn. Liên hữu 
đâu có lỗi với Ngài. 

So sánh công đức niệm Bồ- tát với công đức niệm Phật, 
thì công đức niệm Phật nhiều gấp trăm, ngàn, vạn, ức lần. Xin 
dẫn chứng như sau: 

Kinh Thập Luận nói: “Một trăm kiếp niệm Quán Thế 
Âm, chăng bằng khoảng thời gian một bữa ăn niệm danh 
hiệu Bồ-tát Địa Tạng”. 

Quân Nghi Luận nói: “Một đại kiếp niệm danh hiệu 
Bồ-tát Địa Tạng, chăng bằng niệm một câu A-di-đà Phật”. 

Một lần nữa, tôi thành kính khuyên liên hữu, không chần 
chờ gì nữa, hãy gấp rút niệm Phật A-di-đà cầu vãng sanh Cực 
Lạc đề thành Phật cứu độ chúng sanh. 

Nam-mô A-di-đà Phát. 


40- Hỏi: Có người nói hàng Nhị thừa Thanh văn tu đắc quả 
A-la- hán có khả năng bay qua Tây phương thế giới Cực 
Lạc. Phải vậy không, thưa Thây? 

Đáp: Không phải như vậy. 

Kinh A-đ¡-đà nói: ““Iây phương Cực Lạc cách cõi Ta-bà 
mười muôn ức (100 tỷ) cối Phật”. Mỗi cõi Phật có ít nhất một 
tam thiên đại thiên thế giới (một tỷ thái dương hệ). Như vậy 
Cực Lạc cách Ta-bà một trăm tỷ tỷ thái dương hệ. 

Khi xưa có lúc Mục-kiền-liên dùng sức thần thông của 
mình bay tìm cõi Cực Lạc. Tìm mãi không thấy, cuối cùng 
lạc đến thế giới của Phật Tu-di-tướng. Phật Tu-di-tướng và 
dân chúng ở thế giới ấy, thân hình đều to lớn như núi Tu-di. 


197 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Khi Mục-kiền-liên đến thế giới này, thấy Phật đang 
thuyết pháp cho đại chúng nghe, liền đi vòng quanh miệng 
bát của một vị Tăng. Vị Tăng bạch với Phật rằng: “Có một 
con trùng nhỏ giống hình người đang bò trên miệng bát này”. 
Phật Tu-ditướng bảo: “Không phải đâu, đó chính là vị 
Thanh-văn, đệ tử thần thông bậc nhất của Phật Thích-ca Mâu- 
ni ở thế giới Ta-bà, tên là Mục- kiền-liên”. Ngài Mục- kiền- 
liên nghe nói thế, liền hiện thân lớn bằng núi Tu-di, bạch với 
Phật nguyên nhân mình đi lạc đến thế giới này, và kính xin 
Phật dùng thần lực đưa trở lại thế giới Ta-bà. 

Theo trong Kinh, đạo nhãn và thần thông của các bậc 
Thanh văn như sau: 

-Tu-đà-hoàn thuộc phạm vi một Tiểu thế giới (quả địa 
cầu). 

-Tư-đà-hàm thuộc phạm vi một Tiểu thiên thế giới. 

-AÄ-na-hàm thuộc phạm vi một Trung thiên thế ĐIỚI. 

- A-la-hán thuộc phạm vi một Đại thiên thế gIỚI. 

Như vậy khoảng cách này vượt khả năng của Mục-kiền- 
liên một trăm tỷ lần, nên Ngài không đến được thế giới Cực 
Lạc là việc dĩ nhiên thôi. 


4I- Hỏi: Bạch Thây, cùng một pháp môn Tịnh Độ, niệm 
Phật cầu vãng sanh Cực Lạc, tại sao mỗi Thây lại dạy mỗi 
cách khác nhau, chúng con nghe Thầy nào giảng cũng hay 
hết. Thây nào cũng nói pháp của Thấy là số một (hạng 
nhất). Chúng con nhiều khi điên đầu không biết phải học, 
hành theo ai. Người xưa nói: “Đa sư hư bệnh” phải không, 
thưa Thầy? 


198 


Phần I: Vấn Đáp - Giải Nghi 





Đáp: Cám ơn liên hữu đã nêu lên câu hỏi rất hay, tôi xin góp 
ý: 

Phật pháp có tám muôn bốn ngàn (84.000) pháp môn. 
Tại sao nhiều vậy? vì chúng sanh có tám muôn bốn ngàn 
bệnh. (Bệnh nào phải uống thuốc nấy). Tám muôn bốn ngàn 
pháp môn, nhưng chỉ có một mục đích duy nhất là giác ngộ 
giải thoát, cũng như trăm suối ngàn sông chảy về biển cả, chỉ 
có một vị duy nhất là mặn. 

Quí Thầy, quí liên hữu, mỗi người có một bệnh khác 
nhau, vì vậy môi người phải tự tìm thuốc cho mình. Thuốc 
bất luận quí tiện, thuốc nào trị lành bệnh là thuốc hay. Pháp 
cũng thế, tất cả các pháp đều bình đẳng, đều là pháp của Phật, 
pháp nào hợp với mình là diệu pháp của mình (là pháp số 
một, hạng nhất của mình). 

Bản thân Minh Tuệ, ban đầu tu thiền, thấy không ôn, 
chuyền sang Tịnh Đó, mò mẫm, thử nghiệm nhiều cách, cuối 
cùng chọn được “nhiếp tâm trì danh (ý trì)”. Có rất nhiều liên 
hữu đã dày công tu tập, nhưng không đạt kết quả như ý là vì 
chưa chọn đúng pháp thích hợp. Trong “Thất Giác Chi” (Thất 
Bồ Đề Phần) đầu tiên là “Trạch pháp” (Chọn Pháp). Trên 
đường tu, chọn pháp thích hợp là quan trọng nhát. 

Đức Thế Tôn dạy: “Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều ấy 
được các nhà truyền giáo hay Đạo sư của mình tuyên 
thuyết”. Kinh Miếr Bàn dạy: “Y pháp, bất y nhân”. Khi chọn 
pháp, xin liên hữu nhớ hai lời dạy trên của đức Thế Tôn. 
Chọn pháp chứ không phải chọn người (Hòa-thượng, 
Thượng-tọa, Đại-đức hay cư-sï), động não suy gẫm kỹ càng 
để quyết định. 

Chọn pháp xong, cố gắng quyết chí tử hạ thủ công phu 
để thử nghiệm. Trong lúc hành trì, cảm thấy an lạc, có tiến 

199 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





bộ, là chọn đúng pháp. Bằng không, dứt khoát buông bỏ, tìm 
chọn pháp khác. 

Chọn được pháp thích hợp rồi, thì phải “Thâm nhập nhất 
môn” “trường kỳ huân tu” nghĩa là học một Thây, bên bị, 
chuyên tu lâu dài một pháp để thành tựu một môn, bằng 
không sẽ “Đa sư hư bệnh”(nhiều Thầy bệnh chết) như liên 
hữu đã nói trên. 

Quyết Tâm Lão Thật Niệm Phật, Đạt Bất Niệm Tự 
Niệm, Vãng Sanh Cực Lạc, Thành Phật Độ Chúng Sanh. 

Nam-mô A-di-đà Phật. 


42- Hỏi: Bạch Thây, chự T ô Tịnh độ ca tụng một câu Nam- 
mô A-di-đà Phật bao gôm- 
1- Ba tạng ( Kinh, Luật, Luận), mười hai loại Kinh, 
những giáo lý cục tặc. 
2- Một ngàn bảy trăm (1.700) công án Thiền, đường lỗi 
hướng thượng. 
3 - Ba ngàn (3.000) oai nghĩ. 
4- Tám muôn (80.000) tế hạnh. 
5- Năm tông Thiên (Vân Môn, Pháp Nhãn, Tào Động, 
Quy Ngưỡng, Lâm Tê). 
6- Tám giáo (Tạụng giáo, Biệt giáo, Thông giáo, Viên 
giáo, Đốn giáo, Tiệ lệm giáo, Mật giáo, Bắt định giáo). 
7- Một câu Nam-mô A-di-đà Phật là cốt túy tình hoa bốn 
mươi chín (49) năm thuyết pháp của Đức Thế Tôn. 
Ca tụng như vậy có quá đáng không? xin Thây từ bỉ 
giát thích cho! 
Đáp: Những điều Liên hữu nói trên đúng lời chư Tổ Tịnh Độ 
dạy. Quý Ngài nói mà quí Ngài không giải thích lý do. 
200 


Phần I: Vấn Đáp - Giải Nghi 





Trong Kinh A-đ¡-đà nói: “Pháp môn 77nh Đó là pháp 
khó tin (nan tín chi pháp)”. Pháp này đơn giản, nghĩa lý lại 
thâm sâu vi điệu, Đẳng Giác Bồ- tát cũng chưa hiểu rõ, chỉ có 
chư Phật mới hiểu hết. Ngài Lý Bỉnh Nam (Thầy của Pháp sư 
Tịnh Không) sau ba mươi năm hoằng dương Tjnh độ, Ngài 
nói trong sáu chữ Nam-mô A-di-đà Phật, Ngài mới hiểu ba 
chữ thôi. Vậy thì Minh Tuệ một chữ A còn chưa hiểu, làm 
sao dám giải thích. 

Liên hữu thương tình nghĩ đến, Minh Tuệ xin góp ý: 

-Câu Nam-mô A-di-đà Phật gồm cả bảy thứ ghi trên, 
không có nghĩa là câu danh hiệu Phật này cao hơn những thứ 
ấy, mà chỉ có nghĩa là những thứ ấy (tất cả Phật pháp) đều 
nằm trong câu Nam-mô A-di-đà Phật, (vì chỉ cần niệm một 
câu Nam-mô A-di-đà Phật mà cuối cùng có đầy đủ bảy thứ 
ấy), như Ngẫu Ích đại sư đã nói: 

-““Tất cả Phật pháp lưu xuất từ Chân Tâm. Niệm Phật 
cuối cùng trở về với Chân Tâm. Bấy giờ một là tất cả, tất cả 
là một. (Ở trong đó). 

-Tất cả Phật pháp (trong đó có T7nh Độ) đều đưa đến 
mục đích cuối cùng là Giác ngộ giải thoát, thành Phật”. 

Nhưng Tịnh Độ tông có những lợi điểm hơn, như sau: 

a. Tông phái khác chỉ phù hợp riêng với những chúng 
sanh căn tánh bậc thượng (như Thiền tông). Còn Tịnh Độ 
tông phù hợp với tất cả chúng sanh (căn tánh bậc thượng, 
trung, hạ). 

b. Pháp môn niệm Phật dễ tu (bất luận ai cũng tu được), 
dễ chứng (bảo đảm một đời thành Phật). 

Như vậy, đối với Minh Tuệ, lời ca tụng trên không phải 
là quá đáng mà là guá đúng, quá hay. 


201 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





43- Hỏi: Trong đĩa DVD Vãng sanh bằng cách nào? Thây 
nói là quang mình của Phật A-di-đà chiếu khắp mười 
phương để tiếp dẫn người niệm Phật vãng sanh Cực Lạc. 
Tại sao chúng con không thấy? 


Đáp: Quang minh của Phật A Di Đà tốt lành, làm lợi ích cho 
chúng sanh, là tôn quý nhất trong các quang minh (Quang 
trung cực tôn), là vua trong các chư Phật (Phật trung chi 
vương). Ngài còn có mười hai danh hiệu khác như là Vô 
Lượng Quang Phật, Vô Biên Quang Phật, Thường Chiếu 
Quang Phật... 

Gọi là thường chiếu, vì trong hết thảy thời, quang minh 
luôn chiếu khắp mọi nơi chẳng dứt. Quí liên hữu không thấy 
vì bị vọng tưởng phân biệt, chấp trước (vô minh) ngăn che. 
Thí dụ như: 

-Mặt trời luôn chiếu sáng, nhưng bị mây đen ngăn che 
nên mờ mịt, hoặc bị phân nửa trái đất che khuất nên tối đen 
(ban đêm), hoặc người mù lòa nên không thấy. 

-Luông điện luôn có, mà bóng đèn bị đứt nên không sáng 
đó thôi. 

Tuy rằng quí liên hữu không thấy, không cảm nhận 
được, nhưng vẫn có lợi ích. Pháp sư Tịnh Không nói: “Nếu 
chúng ta không được Phật lực gia trì, thì không tài nào niệm 
Phật được”. Hưởng thụ lợi ích nhiều hay ít là tùy ở nơi mình. 
Như Kinh nói: “Đồng một cơn mưa mà sự hút nước nhiều hay 
ít tùy mỗi loại cây”. 


44- Hỏi: Căn cứ vào sách, hai vị Tô ô Tịnh Độ là: Pháp 

Nhiên thượng nhơn (Sơ TỔ Tịnh Độ tông Nhật Bản), và Ân 

Quang đại sư, Tổ thứ mười ba của Tịnh độ tông Trung Hoa 

đầu là Đại-thé-chí Bồ-tát hóa thân. Hai Ngài đều hoằng 
202 


Phần I: Vấn Đáp - Giải Nghi 





dương Tịnh Độ, nhưng tại sao hai lỗi giáo hóa của hai 
Ngài không giỗng nhau? 

Đáp: Hoằng dương Phật pháp phải khế lý và khế cơ. Khế lý 
nghĩa là phải phù hợp với chân lý, hợp với lời Đức Thế Tôn 
truyền dạy. Khế cơ nghĩa là phải phù hợp với trình độ hiểu 
biết (căn cơ, căn tánh) của đối tượng chúng sanh. Tôi xin 
chứng minh: 

I- Theo Thiên Thai tông, công cuộc giáo hóa suốt một 
đời của Đức Phật Thích-ca được chia làm năm thời kỳ như 
Sau: 

a/ Thời kỳ Hoa nghiêm, 2l ngày sau khi thành Đạo. 
b/ Thời kỳ A hàm (Lộc uyền), 12 năm kế tiếp. 

c/ Thời kỳ Phương đăng, § năm kế tiếp. 

d/ Thời kỳ Bát nhã, 22 năm kế tiếp. 

e/ Thời kỳ Pháp hoa, Niết bàn, 8 năm kế tiếp. 

Đức Thế Tôn sanh một thời, ở một nơi mà còn thuyết 
pháp chia làm năm thời kỳ như vậy. Dùng tám vạn bốn ngàn 
pháp môn đề đối trị tám vạn bốn ngàn bệnh của chúng sanh. 

2- Nhị vị Tổ sư, giáng sanh nhằm hai thời đại và hai nơi 
khác nhau như sau: 

-Tổ sư Pháp Nhiên giáng sinh ở Nhật Bản năm 1133, 
vãng sanh năm 1212. 

-Tổ sư Ấn Quang giáng sinh ở Trung Hoa năm 1860, 
vãng sanh năm 1940. 

Do đó quý Ngài phải xiếng dương 77nh Đó khác nhau 
cho hợp với căn cơ chúng sanh lúc bấy giờ. Điều này thật là 
hợp lý phải không? 


203 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





45- Hỏi: Kinh A-di-đà nói: “Người sanh về Cực Lạc nghe 
tiếng chim kêu, nước cháy, gió reo đều vui mừng phát lòng 
niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, muốn nghe Kinh gì thì 
được nghe Kinh nấy, không muốn nghe thì không nghe (dù 
là có tiếng). Những điều này sao lạ vậy, thưa Thây? 

Đáp: Kính xin giải đáp từng ý. 

I- “Người sanh về Cực Lạc nghe tiếng chim kêu, nước 
chảy, gió reo đều vui mừng phát lòng niệm Phật, niệm Pháp, 
niệm Tăng”. 

Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm Bồ Đề Đạo Tràng nói: “Nếu 
có chúng sanh thấy cây Bồ-đề, nghe tiếng, ngửi mùi, nếm vị 
trái cây, chạm phải ánh sáng, hình bóng nó, nghĩ đến công 
đức của cây, thì được sáu căn thanh triệt, không còn có các 
não loạn”. Cụ thê là: 

- Mắt thấy cây. 

- Tai nghe tiếng từ cây phát ra. 

- Mũi ngửi được mùi hương. 

- Miệng nếm vị trái cây. 

- Thân chạm phải ánh sáng, bóng cây. 

- Ý nghĩ nhớ đến công đức của cây. 

Như vậy thì sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đều 
được thanh tịnh, thoát mọi khổ não. 

-Kinh Vô Lượng Thọ Phẩm công đức aO nỐI: “Nếu 
những chúng sanh cõi kia (Cực Lạc) đến tắm trong nước ẫy 
(nước tám công đức) thì nước làm cho khai hiển thần thức, 
thân thể vui sướng”. “Khai hiển thần thức” nghĩa là khai 
hiển thần trí sẵn có trong thức tánh, tức là minh tâm kiến 
tánh vậy. 


204 


Phần I: Vấn Đáp - Giải Nghi 





Nước tám công đức gột rửa cấu nhiễm của thân tâm, 
khiến fnh thần sảng khoái, thân thể an vui gọi là “thân thể vui 
sướng”. 

Nhờ minh tâm kiến tánh, thân tâm thường thanh tịnh, an 
lạc, luôn nghĩ đến Tam Bảo. Nên dù nghe tiếng gì như chim 
kêu, nước chảy, giIó reo... đều sanh tâm niệm Phật, niệm 
Pháp, niệm Tăng là vậy. 

2- “Muốn nghe Kinh gì, thì được nghe Kinh nấy”. 

-Kinh Hoa Nghiêm dạy: “Nhất thiết duy tâm tạo”. 

-Kinh Pháp Cú dạy: “Tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo 
tác các pháp... ˆ. 

-Người đời nói: [âm tưởng sự thành”. 

-Pháp môn niệm Phật có nhiều cách khác nhau. Có 
cách gọi là “Tất cả niệm Phật” hoặc “Toàn thân niệm Phật” 
như sau: 

Trước tiên dùng nhĩ căn niệm Phật, nghĩa là dù nghe 
bắt cứ tiếng gì đêu giả tá là tiếng niệm Phật. Ví dụ: Khi nghe 
tiếng mõ: “cốc, cốc, cốc, cốc”, ta cứ nghĩ là “A-di-đà Phật”, 
liên tục như vậy chừng năm, mười phút sau, ta không còn 
nghe “cốc, cốc, cốc, côc” nữa mà là nghe “A-di-đà Phật”. Bản 
thân tôi và một số liên hữu chùa Tịnh Luật áp dụng kết quả 
như ý (100%). Ta-bà đầy ưu bi, khổ não, phàm phu sát đất, 
nhĩ căn ô nhiễm nặng nề, nhưng chúng ta vẫn giả tá tiếng mõ 
thành tiếng niệm Phật được, huống hồ gì về Cực Lạc, sáu căn 
thanh tịnh rồi, thì nghe mọi âm thanh đều có thể khởi tâm 
niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng quá dễ dàng thôi. 

-Hòa thượng Quảng Khâm nói: “Ngày đêm sáu thời, tất 
cả tạp âm như chim kêu, xe chạy Ngài đều nghe là tiếng niệm 


205 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Phật” (sách Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng - Pháp sư Đạo 
Chứng). 

Vậy thì, người ở Cực Lạc thân tâm thanh tịnh, minh 
tâm kiến tánh rồi, dù là tiếng gì, muốn nghe Kinh, thì được 
nghe Kinh đâu có chi là lạ! 

3- “Nghe Kinh gì theo ý muốn”. 

-Đức Bồn sư Thích-ca không học Phật pháp nơi vị thầy 
nào cả, mà trong bốn mươi chín năm ròng rã giảng pháp 
không ngăn ngại. Những thánh giáo ấy hoàn toàn lưu xuất từ 
chân tâm của Ngài. Bởi vậy, trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Lục 
Tổ Huệ Năng nói: “Nào ngờ tự tánh vốn đầy đủ các pháp”. 

Liên Tông cửu Tổ Ngẫu Ích đại sư cũng đã nói:“Tất cả 
Phật pháp lưu xuất từ Chơn Tâm”. 

-Kinh Hoa nghiêm dạy: “Tất cả chúng sanh đều có trí 
tuệ, đức tướng Như Lai, nhưng vì vọng tưởng, phân biệt, 
chấp trước ngăn che, nên Phật tánh không thể hiện bày”. 

-Kinh cũng dạy: “Tâm, Phật, chúng sanh, cả ba không 
sai khác (tam vô sai biệt)”. 

Những lý lẽ trên chứng minh rằng tất cả Phật pháp là 
cái vốn sẵn có trong tâm của chúng sanh. Khi chúng sanh dẹp 
sạch vô miỉnh (vọng tưởng, phân biệt, chấp trước), đủ duyên, 
chúng (Phật pháp) sẽ hiện bày như ý. 

Hiểu vậy, người ở Cực Lạc thân tâm hoàn toàn thanh 
tịnh, muốn nghe Kinh gì thì được nghe Kinh nấy (từ tâm lưu 
xuất) là việc đương nhiên không gì kỳ lạ cả. 

4- Không muốn nghe thì không nghe (dù có tiếng). 

- Người đời, khi thinh trần (âm thanh) tác dụng vào nhĩ 
căn (lỗ tai) nếu có tác ý thì sẽ nghe biết và phân biệt là tiếng 
gì. Bằng như không tác ý thì có nghe nhưng không biết, 

206 


Phần I: Vấn Đáp - Giải Nghi 





không phân biệt được là tiếng gì, gọi là “thính bất văn” (nghe 
mà không nghe, vì nghe mà không biết, thì coi như không 
nghe). 

- Bản thân tôi và một ít liên hữu chùa Tịnh Luật đã áp 
dụng cách nói trên, gọi là “lấy động tu tịnh” để huân trưởng 
mức nhập tâm, thành quả như ý. (Xin đọc sách Miệm Phật 
Đạt Bắt Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh -Phần V-Nhập 
tâm). 

- Hành giả Tịnh nghiệp, đạt Sự nhất tâm bất loạn, khi 
nhiếp tâm thì ngoài âm thanh danh hiệu Phật, không còn nghe 
bất cứ âm thanh nào khác. 

- Người nhập Diệt thọ tưởng định, không còn nghe hay 
biết gì cả. 

- Cư sĩ Bàng Long Uẫn, vợ và con (4 người) cùng hai 
vị thiền sư là Quang Huệ và Giới Diễn khi không còn muốn 
sống, liền thâu thần nhập diệt. Người ở Ta-bà này mà muốn 
chết là chết liền còn được thay! 

Qua những sự việc trên, chúng ta thấy rằng, người ở 
Cực Lạc, thân tâm đã thanh tịnh, làm chủ được mình, dù có 
tiếng, nhưng không muốn nghe thì không nghe, là việc hết 
sức bình thường, không có gì kỳ lạ cả. 


46- Hỏi: Con theo dạo Chúa, tình cờ con được đọc sách của 
Thây, con muốn niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc. Không 
biết Phật có rước con không, và con có cần qui y Tam Bảo 
không, thưa Thầy? 


Đáp: Chư Phật đại từ đại bi thương chúng sanh còn hơn cha 
mẹ thương con một. Do đó: 


207 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





- Phật A-di-đà đã tu vô lượng kiếp để tạo dựng cõi Cực 
Lạc. Cực Lạc là vui sướng, hạnh phúc (an lạc) cùng cực, (từ 
“khổ” còn không có, nói chi đến cảnh khổ). Ăn, mặc, ở, tùy 
theo ý muôn mà hiện hữu (tùy tâm sở hiện). Phương cách tu 
hành, thì hàng ngày chúng sanh nơi đây được hai vị Bồ-tát 
Quán-thế-âm, Đại- thế-chí và Phật A-di-đà trực tiếp chỉ dạy. 
Người nơi này sống vô lượng kiếp với những điều thuận lợi 
tối thăng, hầu tiến tu mãi (không thoái chuyền) cho đến ngày 
thành Phật. 

- Phật Thích-ca ân cần chỉ dạy, nhắc nhở chúng sanh 
niệm Phật A-di-đà, phát nguyện vãng sanh để sớm thành 
Phật, cứu độ chúng sanh. 

-Người tu T7nh Đó phải có đủ ba món tư lương là Tín, 
Nguyện, Hạnh, phải đáp ứng đúng điều kiện vãng sanh mà 
các Kinh A-đ¡-đà, Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Quán Vô 
Lượng Thọ đã nói rõ (Xin đọc sách Niệm Phật Đạt Bắt Niệm 
Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh) thì chắc chắn được đức Phật 
A-di-đà tiếp dẫn. Đức Phật A-di-đà từ bi, bình đẳng tiếp 
dẫn không bỏ sót một chúng sanh nào hành theo đúng bổn 
nguyện của Ngài. Chúng sanh đây là không phân biệt Phật tử 
hay không phải Phật tử, không hạn cuộc ở con người mà bao 
gồm muôn loài có sự sống. Điễn hình chim két niệm Phật vẫn 
được vãng sanh. (Xin xem, hoặc nghe DVD Tiếp dẫn vãng 
sanh bằng cách nào ?). 

Như vậy nếu quý vị niệm Phật cầu vãng sanh, mà giữ 
câu Phật hiệu đến giờ phút cuối cùng cuộc đời, thì chắc chắn 
được Phật A-di-đà tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc quốc. 

Còn việc thọ tam qui, không bắt buộc, tuy nhiên nếu đủ 
duyên thì nên thọ, sẽ được nhiều lợi ích hơn (Xin đọc câu đáp 
74A). 

208 


Phần I: Vấn Đáp - Giải Nghi 





47- Hỏi: Chúng con vừa lần chuỗi niệm Phật vừa nghe quý 
Thây giảng pháp, có được không, thưa Thấy? 

Đáp: Đây cũng là một kiểu bệnh của Phật tử. Tôi xin góp ý, 
có những trường hợp sau đây: 

I- Nếu liên hữu vừa nghe pháp, mà tay lần chuỗi lia lịa 
để biểu diễn, hoặc để nói lên rằng ta niệm Phật không gián 
đoạn. Đó là tự dối mình, dối bạn, dối Thầy, dối Tổ, dối luôn 
Bồ-tát và chư Phật. Việc này lại còn là nuôi lớn cái ta, sanh 
cống cao ngã mạn, tự nó thiêu hủy hết công đức tu hành của 
mình. Đây là điều tối ky! 

2- Nếu liên hữu thật tình muốn vừa niệm Phật vừa nghe 
giảng pháp, kết quả sẽ không tốt do tâm vô nhị dụng, cụ thể 
như sau: 

a. Về niệm Phật: Tay lần chuỗi, miệng niệm Phật mà 
tâm không có Phật, vì tâm đang nghe pháp. Đó là “hữu khẩu 
vô tâm”. Tổ Đức Nhuận nói: “Niệm Phật như vậy (hữu khẩu 
vô tâm) thì thét cho bể cuống họng cũng vô ích”. 

b. Về nghe pháp: Lỗ tai nghe Thầy giảng pháp mà 
không tác ý.(vì ý mặc bận chỉ đạo tay lần chuỗi), thì cái nghe 
này không biết, không. hiểu gì cả, gọi là “thính bất văn” nghe 
lỗ tai bên này lọt qua lỗ tai bên kia, thật vô ích. 

Trường hợp vừa lần chuỗi vừa nghe pháp đúng với câu 
mà người xưa nói: “bắt cá hai tay, thì hỏng cả hai” là vậy! 

3- Vậy thì phải làm sao? 

Liên hữu nên chọn một trong hai như sau: 

- Nếu liên hữu thấy cần chuyên tu để được nhập tâm, 
hay huân trưởng mức nhập tâm, hoặc bất niệm tự niệm, thì 
nên ngôi nhà hạ thủ công phu là thượng sách. 


209 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





- Nếu liên hữu nhận thấy cần bồi dưỡng kiến thức và 
kinh nghiệm hành trì 77h Đó, thì nên đi nghe giảng pháp (xin 
đọc 2 câu đáp 23B và 4IB). 

Tại sao vậy? Vì: 

a. Về niệm Phật. Tiếng niệm Phật phải rành rẽ, rõ ràng, 
chắc thiệt. Chắc thiệt nghĩa là tâm và tiếng hiệp khắn nhau, 
tâm phải duyên theo tiếng, tiếng phải ở trong tâm, tâm tiếng 
là một, hoặc nói cách khác, tiếng ở đầu tâm ở đó. Nói rộng là 
“thân, khẩu, ý” đều niệm Phật. Được vậy, mới mong nhập 
tâm, thành tựu Tịnh nghiệp, vãng sanh Cực Lạc, thành Phật 
độ chúng sanh. (Xin đọc sách Miệm Phật đạt bất niệm tự 
niệm, phần TV-Thực hành). 

b. Về việc nghe giảng pháp. Tam huệ học là văn, fư, 
tu. Nghe giảng pháp là văn huệ học. Người nghe cân có kỹ 
thuật thực hiện, cụ thê là khi nghe giảng pháp cân phải: 

- Xả bỏ tâm chấp trước (không chấp người giảng là 
Hòa thượng,Thượng Tọa, Đại đức, Tăng, Ni, cư sĩ, không cần 
là người phải nói lưu loát, bóng bẩy, văn chương, vui tánh, dễ 
thương,...). Nên nhớ! Ta đến để học pháp (không phải xem 
kịch, hay nghe đại nhạc hội, mà cần chọn lựa danh ca, tài 
tử...), chỉ cân người giảng pháp thế nào khiến ta có thể lãnh 
hội và thực hành cho có hiệu quả tốt nhất. Kinh Miếr bàn dạy: 
“Y pháp bất y nhân”. 

- Buông bỏ mọi kiến giải, giữ cái tâm không (trống 
rồng) không suy nghĩ, so đo, tính toán, phân biệt đúng sai, 
hay dở. Chỉ một mực lắng nghe kỹ, ghi nhận đầy đủ vào tâm 
những lời pháp, Thí dụ: Như cái ly phải trống không, khi đỗ 
nước mới vào được. Bằng như ly đã đầy nước rồi (kiến giải), 
nếu đồ thêm, nước sẽ tràn ra hết (không lãnh hội được). 


210 


Phần I: Vấn Đáp - Giải Nghi 





Như con bò, nó cạp (gặm) cỏ, cạp (gặm) được bao 
nhiêu liền nuốt vô bụng hết cho no, (không nhai nhấp gì cả). 

- Đến khi liên hữu về nhà, liên hữu mới nhớ lại những 
lời pháp đã học, nghiền ngẫm suy tư, tìm hiểu nghĩa lý sâu Xa, 
thấy cách thực hành tuyệt diệu. Khi mình chấp nhận được rồi, 
thì đương nhiên pháp đó thật sự biến thành pháp của mình 
(trước kia nó là pháp của pháp sư). Đây gọi là tư huệ. Văn 
huệ chỉ là giai đoạn đầu đề tiến tới tư huệ. Sau đó ta đem ra 
ứng dụng tu hành. Đây gọi là tu huệ. Giai đoạn sau cùng này 
(tu huệ) mới thật sự hữu ích. 

Như con bò ban ngày cạp cỏ, nuốt đầy bụng để rồi tối 
về chuồng ói ra, nghiền nhai nát cỏ (nhai lại), để biến thành 
chất dinh dưỡng nuôi thân vậy. 

Tóm lại, “vì tâm vô nhị dụng” tâm không thê làm hai 
việc cùng một lúc, nên cần chọn một trong hai, hoặc niệm 
Phật hoặc nghe pháp. 


46- Hỏi: Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: “Người vãng sanh 
Hạ phẩm hạ sanh phải mười hai đại kiếp hoa sen mới nở”. 
Một đại kiếp là một tỷ ba trăm bốn mươi bốn triệu (I. 
344.000.000) năm, mà mười hai (12) lần như vậy, là mười 
sáu tỷ một trăm hat mwơt tám triệu (16.128.000. 000) năm. 
Thời gian quá tư là dài, đó là cách tính ở Cực Lạc hay ở Ta- 
bà? 

Đáp: Quả địa cầu ta ở, hình tròn, nó tự quay tròn và quay 
xung quanh mặt trời. Khi nó đang quay, phân nửa hướng về 
mặt trời, nhận ánh sáng rực rỡ, ta gọi là ban ngày. Phân nửa 
còn lại bị khuất bóng, nên tối ta gọi là ban đêm. Nước Mỹ 
nằm ở "phần phân nửa bên này của trái đất, còn nước Việt 
Nam nằm ở phân nửa phần bên kia, nên ở Mỹ ban ngày thì ở 

211 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Việt Nam là ban đêm và ngược lại, có ngày đêm là vậy đó. 
Trái đất tự quay một vòng là một ngày đêm, và quay xung 
quanh mặt trời một vòng là một năm. 

Thế giới Cực Lạc không có mặt trời. Hào quang của Phật 
A-di-đà sáng gấp trăm ngàn vạn ức lần ánh sáng mặt trời, 
cộng thêm ánh sáng của chư Bồ-tát, thánh chúng... nên thế 
giới này luôn luôn sáng, không bao giờ có tối, thì làm gì có 
ngày, đêm, năm, tháng, kiếp? 

Mười hai đại kiếp nói trên là ước tính theo thời gian ở 
Ta-bà, nói cho đễ hiểu vậy thôi. 

Quán Kinh nói: “Sanh Hạ phẩm thượng sanh, bốn 
mươi chín ngày hoa sen nở, ta gặp hai Bồ-tát Quán Thế Âm 
và Đại Thế Chí để nghe Pháp”. 

Cùng là Hạ phẩm mà Hạ phẩm thượng sanh và Hạ phẩm 
hạ sanh, nhưng thời gian hoa nở cách biệt quá xa (16.128.000. 
000 năm, so với 49 ngày), mười sáu tỷ một trăm hai mươi tám 
triệu năm so với bốn mươi chín ngày. 

Hiểu được vậy, Minh Tuệ tôi tin rằng quý vị sẽ: 

- Trân quý thời gian, tranh thủ từng phút, từng giây để 
niệm Phật, hầu vãng sanh, tối thiêu phải là Hạ phẩm thượng 
sanh, bốn mươi chín ngày sau hoa sen nở. Còn vãng sanh Hạ 
phâm hạ sanh phải chờ mười sáu tỷ một trăm hai mươi tám 
triệu (16.128.000.000) năm hoa sen mới nở. Như vậy thời 
gian quá dài! 

- Không quá khiêm nhường ở Hạ phẩm thượng sanh 
mà phải là Thượng phẩm thượng sanh. (Xin đọc sách Niệm 
Phật Đạt Bắt Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh). 

49- Hỏi: Kinh Quán Vô lượng Thọ nói: “Quang mình của 
Phật A-di-đà soi khắp các cõi ở mười phương, thâu nhiếp 


212 


Phần I: Vấn Đáp - Giải Nghi 





tắt cả chúng sanh niệm Phật”. Như vậy người không niệm 
Phật, quang mình của Phật có thâu nhiếp không? 

Đáp: Mặt trời, mặt trăng chiếu soi khắp đại địa, sơn hà, (tất 
cả đất đai, sông, ngòi) nhưng vì nước đục, mặt trời, mặt trăng 
không hiện bóng, chớ không phải là chăng có mặt trời, mặt 
trăng phải không? 

Ban ngày người mù lòa cũng không thấy mặt trời, vậy do 
ở mặt trời hay ở người mù? 

Cũng vậy, Đức Phật A-di-đà bình đăng, không phân biệt, 
dùng vô biên đại từ (lòng từ rộng lớn không bờ mé và không 
điều kiện) phóng quang khắp các cõi ở mười phương để thâu 
nhiếp tất cả chúng sanh. Nhưng chúng sanh không niệm 
Phật, thiếu sự cơ cảm, không tiếp nhận quang minh, thì 
xem như không thâu nhiếp. (Có cũng như không). Vì thế, 
Kinh Lăng Nghiêm nói: “Chư Phật từ mẫn niệm chúng sanh 
như mẹ trông nhớ con. Nếu con cứ bỏ đi, thì mẹ dù nhớ cũng 
không biết làm sao được!”. 


50- Hỏi: Chúng sanh ở các cõi trong mười phương đồng 
vãng sanh cùng một lúc, nhiều vô số kế, làm sao Phật A-di- 
đà tiếp dẫn một lúc cho kịp, rỗi về Cực Lạc chỗ đâu ở cho 
đủ? 
Đáp: Không những một số chúng sanh, mà giả dụ toàn thể tất 
cả chúng sanh ở các cõi trong mười phương đồng vãng sanh 
cùng một lúc, nhiều vô số, vô số kể, Đức Phật A-di-đà vẫn 
tiếp dẫn kịp một lúc và về Cực Lạc ở vẫn chưa hết chỗ. Tôi 
xin chứng minh: 
I-Kinh Vô Lượng Thọ, phẩm 21 Bảo Liên Phật Quang 
¡: “Lại nữa, hoa sen báu mọc khắp thế giới. Mỗi đóa sen 
có trăm ngàn ức cánh. Mỗi một hoa sen tỏa ra ba mươi sáu 
213 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





trăm ngàn ức tia quang (sáng). Trong mỗi tia quang, xuất hiện 
ba mươi sáu trăm ngàn ức Phật. Mỗi một vị Phật, lại phóng ra 
trăm ngàn ánh sáng, chiếu khắp mười phương, nói pháp vi 
diệu. Các chư Phật ấy, mỗi vị an lập, có vô lượng chúng sanh 
trụ trong chánh đạo của Phật”. Chúng ta thấy, trong bài kệ 
Tán Phật, có câu: 

“Quang trung hóa Phật vô số ức”. Vô số ức Phật như 
vậy làm sao mà không thẻ tiếp dẫn hết thảy chúng sanh vãng 
sanh chứ? (Đây là nói Hóa thân Phật tiếp dẫn). 

2- Kinh Quán Vô Lượng Thọ, phẩm 9- Phật Thân Quán, 
nói: “Vô Lượng Thọ Như Lai có tám muôn bốn ngàn tướng, 
mỗi tướng có tám muôn bốn ngàn vẻ đẹp tùy hình, mỗi vẻ 
đẹp lại có tám muôn bốn ngàn tia sáng. Những tia sáng ấy soi 
khắp các cõi ở mười phương, thâu nhiếp tất cả chúng sanh 
niệm Phật”. Vô lượng quang minh Phật tiếp dẫn như vậy làm 
gì có chuyện tiếp dẫn không kịp? 

(Đây là nói Quang minh Phật tiếp dẫn) 

3-Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm II- Quốc Giới Nghiêm 
Tịnh nói: “Cõi Cực Lạc thế giới công đức vô lượng, trang 
nghiêm đầy đủ... vàng ròng làm đất, bằng phẳng, rộng rãi 
bao la chẳng thể hạn lượng, vi diệu, lạ lùng, đẹp đẽ, thanh 
tịnh trang nghiêm, vượt trội hết thảy các thế giới trong mười 
phương”. 

Tâm tịnh, cõi nước tịnh, tâm bình thì cõi nước bình, do 
tâm địa bình đăng nên đại địa bằng phăng. Vãng sanh luận 

ói: “Rốt ráo như hư không, rộng lớn không ngắn mé” đây 
hà diễn tả ý rộng rãi bao la chăng thể hạn lượng nói trên. Sách 
Luận chú giảng: “Như hư không” là ý nói chúng sanh tuy 
đông, nhưng vẫn như hư không. 


214 


Phần I: Vấn Đáp - Giải Nghi 





Căn cứ những dẫn chứng trên, ta thấy làm gì có việc 
không đủ chỗ ở cho chúng sanh khi về Cực Lạc? 

Chớ lấy phàm trí đo lường công đức của Phật, không 
khéo, sự nghi ngờ này gây chướng ngại cho việc vãng sanh! 

Tổ sư Pháp Nhiên dạy: “Vãng sanh là việc của Phật làm. 
Niệm Phật là việc của mình làm”. Phật đã thệ nguyện tiếp 
dẫn, thì để đó Phật lo. Ta lo chuyện viễn vông chi cho vô ích! 
Điều đáng lo là, mình niệm Phật sao cho được nhập tâm, đạt 
Bất niệm tự niệm để được bảo đảm vãng sanh, mới quan 
trọng hơn cả. 


-o0o- 





215 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





]- 


2- 


3- 


4- 


S- 


Mười Điều Tâm Niệm 


Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khỏ, vì 
không bệnh khô thì dục vọng dê sinh. 

Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì 
kiêu sa nôi dậy. 

Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì 
không khúc mắc thì sở học không thâu đáo. 


Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, 
vì không ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. 


Việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng 
khinh thường kiêu ngạo. 


Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo 
nghĩa. 


Với người đừng mong đều thuận theo ý mình, ví thuận 
theo ý mình thì lòng tât kiêu căng. 


Thị ân bât câu đáp, vì câu đáp là thi ân có mưu đô. 


Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê khởi 
động. 


10-Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã 
chưa xả./. 


216 


Phần II : Địa chỉ liên lạc 





PHẢN II 


PHƯƠNG DANH ẤN TÓNG VÀ ĐỊA CHÍ LIÊN LẠC 


PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ ÁN TÓNG 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 

























































































































































































Thây Minh Tuệ $300 | Sư cô Phước Thanh $600 
(MO) 
Sư cô Viên Ngữ(CA) $200 | Sư cô Liên Chi (CA) $200 
Hồng Việt $500 | Sư cô Diệu Hải $100 
Hồng Oanh (Pháp) $500 ¡ Huệ Đức (VN) $500 
Huệ Tài (VN) $100 | Minh Quang (VN) $500 
Huệ Ngọc (Pháp) $100 ¡ Huệ Quang (VN) $100 
Phạm Khanh(KT Printing) 1000 | Tâm Thảo $100 
quyền 

Huệ Tâm $100 : Minh Huyền $100 
Linh (VN) $100 | Thùy Trang $100 
Án danh (PA) $500 | Án danh (NC) $100 
Le Minh T Nguyen (CA) $20 | Án danh (CA) $200 
Án danh (Canada) $500 | Án danh (Canada) $50 
Lap V Le $100 | Từ Duyên (MD) $100 
Diệu Hiền (NY) $350 | Giàu V Lê $85 
Huệ Hạnh (CO) $100 ' Diệu Viên-Đồng An $190 
Diệu Liên và $200 | Diệu Âm $500 
Diệu Từ (Canada) Quảng Diệu- Giụ Ân 

Ấn danh (CA) $1000 ¡ Ngô Chiến $30 
Giới Tài (CA) $200 | Án danh (VA) $200 
Phương Đoan (VÀ) $500 | Diệu Ngọc $150 
Nguyên Bảo (VA) $200 | Diệu Chánh $100 
Thiện Hạnh & Tâm Dung $100 | Từ Minh (VA) $50 
Thiện Viên (VA) $50 | Đặng ngọc Trai (VA) $50 
Tâm thanh Lương (VA) $100 | Kitty (VA) $100 
Nguyên Nhi (VA) $50 | Các Ngọc (VA) $30 
Diệu Hòa (VA) $30 | Trương Henson (VA) $20 
Quảng diệu Thảo (VA) $50 | Tâm Ngọc (VA) $20 
Nguyên Phụng (VA) $20 | Anh Vủ (VA) $40 














217 


Diệu Tâm (VA) $40 | Diệu Thông (VA) $20 
Ngọc Tường (VA) $20 | Diệu Hạnh (CT) $100 
Diệu Châu (VA) $30 | Thiện Bảo $300 
Án danh $50 | Châu V Ngô (VA) $200 
Diệu Định & các con $200 | Diệu Thuận (IA) $120 
Nguyên Hương(GA) $5000 | Diệu Phước $200 
Diệu Huyền (MD) $100 | Bé Thiện Tịnh $10 
Thanh Nhan (MD) $500 | Dương- Phạm Vĩnh $50 
Toàn (M]) 
Bạch Liên (KS) $200 | Ấn danh (CA) $50 
Nhuận Thành (WA) $100 | Nhật Tâm (CA) $500 
Tâm Minh (CO) $500 Hoằng Viên (Austin) $300 
Quang Linh $50 ¡ Tâm Hòa $50 
Tâm Huệ (OR) $60 | Nhứt Nghị (OR) $40 
Đạo Phước (OR) $40 | Diệu Không (OR) $40 
Châu Siêu Minh (OR) $40 | Châu Siêu Văn (OR) $40 
Châu Siêu Đức (OR) $40 | Châu Siêu Huy (OR) $40 
Châu Siêu Phan (OR) $40 | Leticia Gracia (OR) $40 
Lucero Gracia (OR) $40 | Estrella Gracia (OR) $40 
Lý Văn Phú &La Thị $46 | Minh Hiên (Austin) $50 
La(Canada) 
Hà Thị Câm Sò (Canada) 100CA | Nguyên Chí Kevin $50 
D | Wong(Canada) 
Chị Việt (Canada) 10CAD | Anh Tài (Canada) 50CAD 
Diệu Ngọc- Chị Lan 20CAD) | Diệu Ngọc (Canada) 20CAD 
(Canada) 
Chị Vân (Canada) 20CAD | Lê Thị Thanh Nhàn 20CAD 
(Canada) 
Châu T Vương (Canada) 50CAD | Vân Thu Hà (Canada) 160CAD 
Pháp Giới Chúng 50CAD | Minh Tú (Canada) 20CAD 
sanh(Canada) 
Diệu Chánh (Canada) 50CAD ' Hồ Văn Mười (Canada) 50CAD 
Thiện Ngọc (Canada) 20CAD | Chơn Tánh (Canada) 50CAD 
Tú Ly Cherycho (Canada) 50CAD ¡ Lý Ưng (Canada) 200CAD 
Nguyên Anh (Canada) 50CAD | Nguyễn Xuân Long 100CAD 
(Canada) 
Trần Thị Hoa (Canada) 50CAD | Trần Bá Bình(Canada) 100CAD 
218 





Phần II : Địa chỉ liên lạc 





Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 






































Án danh (CO) $20 | Minh Tâm (Tâm tắc $40 
Minh) (CO) 

Phan hoàng công Lý (CO) $20 | Diệu Trí (CO) $50 

Hương Hoàng (CO) $10 | Linh Ngô (CO) $30 

Kiều Lê (CO) $50 ' Thiện Duyên (CO) $20 

Hoa Ngọc (CO) $50 | Diệu Thường $550 

























































































Trần duy Bình 50CAD | Trần Cẩm Huệ (Canada)  20CAD 
(Calgary)(Canada) 
Việt phi Nguyễn $50 | Đinh Diệu Vinh, Tuệ 50CAD 
Quang (Canada) 
Nguyên Châu (MA) $5000 | Từ Bi Âm $100 
Nguyên Phâm $100 | Diệu Liên Ngọc Lan $40 
Diệu Tâm (VA) $1000 | Án danh (Austin) $200 
Diệu Hiệp $100 | Diệu Thanh $100 
Không Hương $50 Hoằng Nhơn,Hoằng Hải $100 
Van Mai (CA) $200 | Diệu Hạnh $50 
Tịnh Ngọc $100 | Nguyên Ngọc $35 
Không Hương, Không Tâm $40 Hoằng Ngọc $50 
Diệu Ngọc (Lê) $20 | Diệu Hòa $20 
Diệu Khiết (CA) $200 | Án danh $100 
Tịnh Huệ (AR) $50 | Quảng Xuân (CO) $100 
Huệ Hải (CO) $100 | Án danh (AR) $2.000 
Quả Nhân (CA) $50 | Giác Minh (KS) $200 
Nguyễn Hồng Thái (CA) $60 | Bảo Giác (CA) $40 
Bảo Nghiêm (CA) $40 | Cathy+Annie Nguyễn $20 
(CA) 
Thanh+Tân Nguyễn (CA) $40 | Diệu Nhân (MN) $100 
Minh Tưởng-Nhuận Tươi $100 Hoằng Lãnh (CA) $100 
(MD 
Diệu Minh (Hồi hướng công  $3.000 ¡ Diệu Âm Quảng Diệu $300 
đức ấn tống cho hương linh Minh 
mẹ là Lý thị Phước pd Diệu (CA) $50 
Huệ được siêu sanh Tịnh Độ Mai Huynh (MD) 
Đồng Huệ (FL) $50 | Diệu Đức (San Diego) $200 
Diệu Tâm (VA) $300 | Diệu Trinh (CA) $500 
Diệu Huệ (CA) $100 | Bửu Minh (CA) $100 
Y Ngọc (CA) $20 | Huệ Tâm (Houston) $100 
Án danh (Chicago) $550 | An danh (Houston) $600 
Luc T Luu $50 | Tâm Hiếu $200 
Án danh $20 ' Diệu Xuân (CO) $200 
Diệu Hằng (GA) $150 | Minh Trí (CO) $10 
Diệu Đến (CO) $50 | Minh Tâm (CO) $10 
Mỹ Hạnh (CO) $10 | Dương Minh Chí (CO) $20 








219 


Chi phiếu (check) cúng dường ấn tống sách xin đề: 


Yen Tran 
Và gởi về: Thích Minh Tuệ, 
31155 Bunting Road 
Waller, TX77484 USA 


-o00- 


Niệm Phật không khó 
Khó ở bần lâu 

Bằn lâu không khó 
Khó ở Nhứt tâm 
Nhứt tâm không khó 
Khó ở QUYẾT TÂM 


“Muốn thì Được” 


220 





Phần II : Địa chỉ liên lạc 





ĐỊA CHÍ LIÊN LẠC ĐÉ THỈNH SÁCH 
Website: www. TìnhluatermmpÌe.org 


Tịnh Luật Temple 

8703 Fairbank N Houston Rd 
Houston, TX 77064 

(713) 5856-7802 


Tịnh Luật Monastery 
Thích Minh Tuệ 

31155 Bumting Rd 
Waller,TX 77464 
trungthang I2 ® gmall.com 


Tịnh Luật Book & GỨt Store 
10515 Bellaire Blvd, Suite F 
Houston, TX 77072 

(281) 564-1661 


Đạo hữu Diệu Âm (Austin) 
609 Russet Valley Drive 
Cedar Park,1X 766 l3 

(S12) 694-4314 

Xin để lại lời nhắn tin 
<minhnguyen62 ®msn.corm> 


Đạo hữu Minh Chí 
25714 Pennie SI.. 
Dearborn HTS, MI 4SI25 
(940) 230-5312 


MỸ (USA) 


221 


Đạo hữu Phương Đoan 
7602 Southern Oak Drive 
Springfield,VA 22153 
(703) 489-9739 


Đạo hữu Nguyên Bá 
622 Laurel Way, N. 
Landerdale,FL 33066 
(954) 598-2032 


Thây Thích Túc Quang 
PO Box 4023941 
Bedford,KY 40006 
(513) 375-6767 


Đạo hữu Vien Chieu 
Van Dinh Phung 
3426 26th Ave S 
Sedffle WA 98106 
206-722-0424 


Đạo hữu Ngọc Mỹ 
1925 S I74 Ave 
Goodyear, AZ. 85336 
(623) 399-2421 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Đạo hữu Lan Trương 
4949 SLabrea ST 
Saft lake Cifty,UT 84116 


Trung tâm văn hóa Phật (Giáo Pháp 
Quang 

919] Bolsa Ave # 115 
Westminster,CA 92683 

(714) 891-1465 


Đạo hữu Trúc Phổ 

7313 Humingbird Circle 
Oaklahoma City, OK 73162 
(405) 213-5183 


Đạo hữu Diệu Chánh 
3909 Erving St 
Springƒfield,VA 22150 
(703) 915-4368 


Niệm Phật Đường A Di Đà 
2578 LiHtz Pike 
Lancaster,PA I7601 

(717) 475-9527 


Đạo hữu Thiện Châu 
2704 Waller Rd 
Srherspring,MD 20906 
(301) 919-7090 


222 


Đạo hữu Hương Hoa 
685 Yorkhaven Rd 
Cincinatri OH 45246 
(513) 825-4649 


Đạo hữu Diệu Âm Diệu Lạc 
6280 Khilds Road 

Lake Qwego,OR 97035 
(503) 980-8863 


Đạo hữu Diệu Hiền 
94I Quincy Ave 
Scranton, PA 16510 
(315) 382-9953 


Đạo hữu Đồng Huệ- Nguyễn 
Thị Lam 

11236 Madison Park Drive 
Tampa,FL 33625-3959 

(813) 507-6555 


Đạo hữu Thịnh Nguyễn 
3600 Windstream Way 
Jamestown,NC 27282 
(336) 549-9208 


Đạo hữu Diệu Âm Lê Minh 
3227 Irving Sĩ. 
Fortsmith,AR 72904 

(479) 522-4650 

(479) 285-6576 


Phần II : Địa chỉ liên lạc 





Đạo hữu Minh Trung 
PO Box 3100 Tustm 
CA 92781-3100 

(714) 312-9113 


Chánh Kiến Phạm Hông Tâm 
1806 Bradƒford Place 

Harvey LA, 70058 

(504) 362- 4248 


Đạo hữu Tâm Thuân Phú Văn 
4979 Thrush Dr 

Pueblo, CO 81008 

(719) 252-8262 
Email:Phatphap02@yahoo.com 


Đạo hữu Nhuận Thành- Châu 
Nguyễn 

1640536 Ave SE Bothel 
Sedfle,WA 98012 

(206) 619-7621 


Đạo hữu Diệu Hạnh 
11 Mitchell St 

New Britain,CT 06053 
(860) 826-0524 


Đạo hữu Thanh Tịnh- Vĩnh 
Thanh Tịnh - Thăng 

45II Fatrway Downs CT 
Alexandria,VA22312 

(571) 332-3613 


223 


Đạo hữu Minh Trí 

Nguyễn văn Thành (Kenny) 
750 Tabor St # 37 
Golden,CO 80401 

(303) 233-5034 


Tưởng Ngọc Phala Khun 
219 Sedgwick Street 
Syracuse, NY 13203 
(315) 423- 0626 


Tu Đường Thiền Lâm 
1755S.Decatur St 
Denver, CO 80219 
(720) 251-6010 


Đạo hữu Diệu Nhẫn 
8201 Marriwiathir Circ 
Raleigh,NC 27616 
(919) 324- 2669 


Đạo hữu Nguyên Hương 
850 Legacywood Dr 
Norcross,GA 30093 
(404) 435-5133 


Đạo hữu Diệu Thuận 
6 Daía Dr 

IOW Cứữy,IA 52240 
(319) 331-0338 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Đạo hữu Khong Khoang 
Tran Van Hao 

8932 SW Bellflower St 
Tigar OR 97224 
303-598-2323 


Đạo hữu Vien Chieu 
Van Dinh Phung 
3426 26th Ave S 
Seaffle WA 98108 
206-722-0424 


CANADA 


Đạo Tràng Tịnh Quang 

Sự cô T.N. D. A- Tịnh Quang 
620 Nodales Drive 

Campbell River, B. C. VØH OAS 
(250) 923-8919 


Lương Thị Thanh Thảo 

2672 Jarry East (E) 

HI Z2 C7 MontrealOQC, Canada 
(514) 279- 7588 


Đặng Thị Hạnh Diệu Hiễn 
216 Bridlewreath St, 
Kichener. ONT N2 E4 BS 
Canada (519) 745 5898 


Rber HHII Pharmacy 

2066 Lawrence Ave 

West Unit # T &2 

Toronto Ont MON 3Z 

Email: vinhhanhd@ gmalil.com 


Phan Thị Yen 
3] Niagera St 
Hamilton Ont LSL-6A3 Canada 


Le Anh 

5095 Pindale Ave Unit #106 
Burlington Ont L7L-5K3 
Canada 


Minh Giac & Dieu Ngo 
439 Grand Highland Way 
Mississauga Ont L4Z-3W] 
(905) 712-2097 Canada 


Hà Trí Đức 

219-2236 Kingway Street 

Vancouver B.C V5N-2T7 
(604) 709-3414 Canada 


Phần II : Địa chỉ liên lạc 





PHÁP 


Đạo hữu Kừn Thoa Võ 
Z9 Rue Albert Sarraut 

76. 000 Versailles, France 
09. 5170. 57. 02 


Asso Sangha Khuong Vief 
(Pagode Khuông Việt) 

53 bis, rue Charles de Gaulle 
91400 Orsay, France. 

+37 ó0 92 53 76 

+ 337 69 29 0652 


Đạo Hữu Tuyết Mai 

]27 rue de Dublin 

77550 Moissy Cramayel France 
+33] 64 68 9ó 21 


ÚC 
Đạo hữu Nguyễn Đăng Hồ 
10 Farnell Road 
Yagoona NSW 2199 


Australia 
612 9786 28S§6 


VIỆT NAM 


Đạo hữu Nguyễn Ngọc Tâm 

138 Ngô Quyền, Phường 5 (Diệu Âm) 

Quận 10, TP Hà Chí Minh 001 Phan Chu Trình, 

957-2965 Phường 2 Khu Phố 2 

090-833-7153 Thị Xã Tây Ninh, Tỉnh Tây 
Ninh (066) 812-531 


Đạo hữu Đặng Kừn Anh 


Đạo hữu Trần Đức Lộc 

(PD Huệ Tài) 

65 đường 3], P.Bình Trị Đông B, 
Q.Bình Tân. 

DT: 0908640474 


225 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





MƯỜI CÔNG ĐỨC ÁN TÓNG KINH TƯỢNG PHẬT 


I- Những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, nặng thì 

chuyền thành nhẹ. 

2- Thường được các thiện thần ủng hộ, tránh được tất cả tai ương 
hoạn nạn, ôn dịch, nước, lửa, trộm, cướp, đao bình, ngục tù. 

3- Vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiền khổ, oán cừu oan trái 
của đời trước cũng như đời này. 

4- Các vị hộ pháp thiện thần thường gia hộ nên những loài dạ xoa 
ác quỷ, rắn độc, hùm beo tránh xa không dám hăm hại. 

5- Tâm được an vui, ngày không gặp việc khốn, đêm ngủ không 
thấy ác mộng. Diện mạo hiền sáng, mạnh khỏe, an lành, việc 
làm thuận lợi, được kết quả tốt. 

6- Chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y phục đầy đủ, 
gia đình hòa thuận, phước lộc đời đời 

7- Lời nói, việc làm trời người đều hoan hý, đến đâu cũng được 
mọi người kính mến, ngợi khen. 

8- Ngu chuyền thành trí, đau ốm chuyển bệnh lành, mạnh khỏe, 
khốn nghèo chuyển thành thịnh đạt. Nhàm chán nữ thân, mệnh 
chung liền được nam thân. 

9- Vĩnh viễn xa lìa đường ác, sanh vào cõi thiện tướng mạo đoan 
nghiêm, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn đầy. 

10- Hay là vì tất cả các chúng sanh trồng các căn lành. Lấy tâm 
cầu của chúng sanh làm ruộng phước điền cho mình. Nhờ công 
đức ấy đạt được vô lượng phước quả thù thắng. Sanh ra nơi nào 
cũng thường được thấy Phật, nghe Pháp, phước huệ rộng lớn, 
chứng đạt lục thông sớm thành Phật quả. 


226 





Nam Mô A Di Đà Phật 
TỊNH ĐỘ THỰC HÀNH VẤN ĐÁP 
Tác giả không giữ bản quyên, rất hoan nghinh mọi việc 
phiên dịch và tái bản ấn tống. Nếu cần, xin thông báo tác giả, 
để được cung cấp bản văn đánh máy sẵn trên CD. Chân thành 
cảm ơn nhiều. 
Tác phẩm này được đưa lên website: 
www. finhluatempÏle. org 
wWMw. bodefdrn. 0Frg 


Hội Hướng 
Nguyện đem công đức này 
Hướng bôn ân ba cối 
Khăp Pháp giới chúng sanh 


Đồng vãng sanh Cực Lạc 
Thành Phật độ chúng sanh. 


CHÙA TỊNH LUẬT ẤN TÓNG, KHÔNG BÁN 
FEREE DISTRIBUTION, NOT FOR SALE 


2012 


227 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





* Di Huấn Của Pháp Nhiên Thượng Nhơn: 

- Chúng sanh thời mạt pháp là đương cơ của vãng sanh 
Cực Lạc. 

- _ Hạnh tuy ít, chớ nghi một niệm mười niệm là đủ. 

- Tuy tội chướng chớ nghi, dù tội nặng cũng được cứu. 

-_ Thời mạt pháp chớ nghi, chúng sanh sau thời mạt pháp 
còn được cứu. 
Thân tuy ác chớ nghi, Tổ Thiện Đạo nói: “Bản thân tôi 
là phàm phu đầy nghiệp chướng”. 

* Hành giả Tịnh Độ không chết, sống mà ra đi. 

Vãng sanh Cực Lạc là chuyển phàm thành Thánh, 
liễu sinh thoát tử, đủ sáu phép thân thông, bất thoái 
chuyên, nhứt sanh bổ xứ, vô lượng thọ, một đời thành 
Phật. 

Bởi vậy nói: “Vãng sanh tức thành Phật”. 
*Bát Tổ Liên Trì Đại Sư dạy: 
“Vọng niệm là bịnh, Niệm Phật là thuốc”. 
* Vì Vậy nên chư Tổ nói: “Niệm một câu Phật dẹp trừ 
muôn tạp niệm và Thành Phật còn có dư”. 
Hòa Thượng Tuyên Hóa dạy: 

“Niệm Phật hàng ngày trong Phật thât là chúng ta gieo 
trồng chủng tử thành Phật. Mỗi tiếng niệm Phật là gieo 
trồng một chủng tử, mười tiếng niệm Phật là gieo trồng mười 
chủng tử. Nếu mỗi ngày quý vị niệm một triệu lần, quý vị đã 
øieo trồng một triệu chủng tử. Cứ niệm, đừng lo, sợ tâm tán 
loạn”. 


228 





Từ Tán Tâm Đi Vào Định Tâm 
Niệm Phật Vãng Sanh Tức Thành Phật 
Nam Mô A Di Đà Phật 





TỊNH LUẬT TEMPLE 

8703 Fairbanks N. Houston Road 

Houston, Texas 77064 

Tel: (713) 856 7802 

Fax: (713) 856 7846 

Email: tinhluattemple@gmail.com 

Website: www.chuatinhluat.com 
www.tinhluatemple.org 


229 


Tịnh Độ Thực Hành - Vấn Đáp 





Hai Mươi Điều Khó Làm 
Đức Phật dạy người tu hành có hai mươi điều khó làm 
như sau: 

1. Nghèo nàn bồ thí là khó. 
Giàu sang học Đạo là khó. 
Bỏ thân mạng quyết chết là khó. 
Thấy được Kinh Phật là khó. 
Sinh vào thời có Phật là khó. 
Nhân sắc là điều khó. 
Thấy tốt không câu là khó. 
Bị nhục không tức là khó. 
9. Có thể lực không dựa vào là khó. 
10. Gặp việc vô tâm là khó. 
1Ĩ. Học rộng nghiên cứu sâu là khó. 
12. Diệt trừ ngã mạn là khó. 
13. Không khinh người chưa học là khó. 
14. Tâm bình đẳng là khó. 
15. Không nói chuyện phải trái là khó. 
16. Gặp Thiện trí thức là khó. 
17. Thấy tánh học Đạo là khó. 
18. Tùy duyên hóa độ là khó. 
19. Thấy cảnh tâm bất động là khó. 
20. Khéo biết phương tiện là khó. 


% MẤẰ©a® SG 


Người tu là đi ngược giòng thế tục, làm những việc mà 
người thế gian khó làm, khó làm mà làm được mới là quý (nhiêu 
phước đức, nhiều công đức). Ai vượt qua được, làm trọn vẹn hai 
mươi điều khó làm này sẽ nhập giòng Thánh, vãng sanh Thượng 
Phẩm sớm thành Phật độ chúng sanh. Vậy ngưỡng mong chư hành 
giả phần đầu thực hành những điễu khó làm này được càng nhiễu 
càng tốt hâu hồ trợ mạnh cho việc vãng sanh theo đúng chí 
HgUYỆH. 


230 


